











mm 


Lời gói lệ 





Đề thực hiện công cuộc truyền đạo của họ tại Đại 
Việt, các giáo sĩ Dòng Tên ngay từ khoảng đầu thế kỷ 
thứ XVII đã cố gắng tạo nên một lối chữ viết cắn cứ 
trên mẫu tự la tinh, nhờ đó có thề diễn tả ngôn ngữ 
Việt. Từ những sự dò dẫm phiên âm các nhân danh 
và địa danh lúc ban đầu, cho đến lúc Đắc Lộ cho xuất 
bản hai sách quốc ngữ đầu tiên vào năm 1651, các cố 
gẳng tập thể của các nhà truyền đạo Tây phương cho 
phép thành lập chữ viết của chúng ta ngày nay. 


L.m. ĐỒ QUANG CHÍNH đã dựa trên các tài 
liệu đề lại bởi chính các giáo sĩ nói trên đề nghiên cứu 
giai đoạn hình thành của chữ quốc ngữ này. Sự tiếp 
xúc sâu rộng của tác giả với các tài liệu đầu tay, được 
phân tích theo một phương pháp sử học chặt chẽ, đã 
khiến tác giả vạch lại một cách cặn kế sự biến chuyền 
của cách thức viết chữ quốc ngữ trong tiền bán thế kỷ 
thứ XVII. Sự khám phá những tài liệu mới mẻ nhờ ở 
sự kiên nhẫn tìm tòi trong các văn khố và thư viện 
Âu châu cũng lại cho phép tác giả chứng minh với 
những bằng cứ cụ thề là đã có nhiều người góp sức 
vào việc sáng tác chữ quốc ngữ, trong đó có cả sự 
góp sức của chính người Việt nữa, 


Mặc dầu tác giả đã khiêm tốn công bố là chỉ 
nhìn vấn đề theo khía cạnh lịch sử mà thôi, quyền Lịch 
sử chữ quốc ngữ (¡62o-165g) này chắc chản là một 
sự đóng góp đáng kẻ cho ngành ngữ học Việt Nam, 
đồng thời cung hiến cho chúng ta một số dữ kiện mới 
mẻ về xã hội Thiên Chúa giáo ở Đại Việt trong tiền 
bản thế kỷ thứ XVII. 

G.S. NGUYÊN THẾ-ANH 
Trưởng Ban Sử Học 
Đại Học Văn Khoa Sài Gòn 


lời tựa 





Lịch sử chư viết người Việt Nam đang dùng là một 
tấn đề rộng lớn. Trên mười năm nay, mấy nhà nghiên cứu 
đã trình bầy một số tài liệu hiên quan đến nó trên báo chí 
sách 0uở. Tuy nhiên, còn nhiều tài liệu quan trọng 0uẫn chưa 
được lshai thác. Lựi dụng thời gian ở Âu châu, chúng tôi 
đã đến một số Văn khố, Thư viện ở La Mã, Madrid, 
Lisboa, Ba Lê, Lyon, Auignon, đề tìm nhiều tài liệu khác 
hầu làm sáng tỏ lịch sử chữ viết của chúng ta ngày nay. 


Vấn đề chúng tôi bàn ở đây được hạn định từ năm 
r62o-16so tà hầu hết căn cứ trên các tàt liệu viết toy. 
Trong thời gian trên, phần khám phá mới mẻ nhất mà chúng 
tôi được hân hạnh trình bầy với bạn đọc là từ năm 1620- 
1637, và tập « Lịch sử nước Annam» do Bento Thiện viết 
năm 1650. Đọc qua những phần đó, nhờ chứng cớ cụ thè, 
bạn đọc sẽ thấy rõ, Linh mục Gaspar d'ÂÄmaradl viết chữ 
Việt ngày nay giỏi hơn Linh mục Đắc Lộ nhiều. Ngoài ra, 
tài liệu viết tay của Thầy giảng Bento Thiện là một kho tàng 
quý báu, chứng mình uào giữa thế kỷ r7 đã có người Việt 
Nam viết chữ quốc ngữ khá thành thạo. 


Mục đích của chúng tôi khi soạn cuốn sách này, chỉ là 
lbŠ ?úc uào công cuộc nghiên cứu của những người đi trước. 
Thiết tưởng còn nhiều tài liệu khác mà chúng tôi chưa tìm 
thấy, nhưng hy uọng các nhà khảo cứu sẽ dần dần đưa ra 
ánh sáng, hầu hoàn thành công tiệc quan trọng này. 


ải Còn, ngày r1 tháng š năm 1972. 
ĐỖ QUANG CHÍNH 


LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Bàn 1š lịch sử chữ quốc ngữ từ năm 1690 đến 1659, không 
có nghĩa là chúng tôi trình bày hết mọi tài liệu lịch sử liên quan đến vấn đề, 
mà chỉ đem ra đây những tài liệu chúng tôi đã khám phá được tận nguồn, 
tức là tại các Văn khố và Thư viện. Dựa uào mớ sử liệu đó, chúng tôi 
xin trình bày uấn đề qua bốn chương mà chương một được coi như chương 
mở đầu cho ba chương kia: 


1. Nhận xét của một số người Tây phương về 
tiếng Việt. 


⁄ Sơ lược giai đoạn thành hình chữ quốc 
ngữ (162o-1648). 


3. Linh mục Đắc Lộ soạn thảo và cho xuất 
bản hai sách chữ quốc ngữ đầu tiên nắm 


1651. 


4. Tài liệu viết tay năm 165g của hai người 
Việt Nam. 


H 


Nhận xét của một số 
ngưởi Tây phương 
về tiếng Việt 


Người cùng một nước, nói cùng một thứ tiếng thì ít khi nhận 
thấy sự «kỳ lạ» của tiếng mình, bởi vì hàng ngày quá quen với những 
âm thanh đó, nên không đề ý, trừ khi chịu khó học hỏi, nghiên cứu 
tiếng nước mình và đem so sánh với các ngôn ngữ khác. Người Việt 
chúng ta cũng thế, vì đã quen với tiếng nước mình từ khi còn nhỏ, nên 
không đề ý đến điều mà người ngoại quốc thấy khi họ bắt đầu nghe và, 
học tiếng Việt. Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày nhận xét về 
tiếng Việt của bốn người Tây phương sau đây : Cristoforo Borri, Đắc 
Lộ (Alexandre de Rhodes), Gio. Fiippo de Marini và Joseph Tissanter. 
Các ông là những người ở Việt Nam trong khoảng từ 1618 đến 1663, 
đã học tiếng Việt và đóng góp nhiều ít vào việc thành lập chữ viết của 
chúng ta ngày nay. Dưới đây chúng ta sẽ thấy họ nhận xét thế nào về 
thanh và ngữ pháp tiếng Việt. 


THANH TIẾNG VIỆT 
Tháng 12-1624 Linh mục Đắc Lộ ! từ Áo Môn đi tầu buôn Bồ 


1. Chúng tôi sẽ sơ lược tiều sử của ông trong chương ba. 


2. Áo Môn tức O Moon, người Bồ Đào goi là Macau, người Pháp gọi là Macao, là 
một doi đất cửa sông Tây Giang, ở phía Bắc đáo Schangvh“uan chừng 80 cây số. 
Vào giữa thế kỷ 16, bọn cướp biền trú ở Áo Môn hay đến quấy nhiều thành Quảng 


19 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Đào Nha tới Cửa Hàn (Đà Ñẵng) sau ro ngày vượt biển 
và bị bão ở gần đảo Hải Nam. Tới Đàng Trong, Đắc Lộ đến ở tại 
Thanh Chiêm (Dinh Chàm), tức là thú phủ Quảng Nam Dinh, và học 
tiếng Việt tại đó. Sau này Đắc Lộ viết : « Riêng tôi xin thú nhận rằng, 
khi vừa tới Đàng Trong nghe người Việt nói truyện với nhau, nhất là 
giữa nữ giới, tôi có cảm tưởng như mình nghe chim hót và tôi đâm 
thất vọng vì nghĩ rằng không bao giờ có thể học được tiếng Việt » !, 


Quả thật, đối với người Âu châu, lúc đầu học tiếng Việt thật lạ 
khó, vì họ không phân biệt nồi thanh mỗi tiếng. Linh mục Gio. Filippo 
de Marini ở Đàng ngoài từ 1647-1658, cũng nhận răng: «Một người sau 
khi đã học nói tiếng Việt kha khéế, thì kinh nghiệm cho họ hay rằng, tiếng 
Việt quả là cực kỳ khó khăn› °. Linh mục Joseph Tissanier ở Đàng Ngoài 
từ 1658-1663 cũng ghi lại như sau : + Tôi xin thú nhận rằng, lúc đầu 
tiếng Việt làm tôi phát sợ, vì thấy nó khác các ngôn ngữ Âu châu quá, 


Chau. Lúc đó, đã có một số thương gia Bồ Đào Nha tạm cư tại đảo Schangch uan, 
Nhà cầm quyền Quảng Châu liền nhờ một số thương gia Bồ Đào Nha ở Schangch “uan. 
trợ lực dẹp bọn cướp biền. Sau khi đám người Bồ Đào dẹp xong bạn cướp Áo Môn, 
ho liền xin người Trung Hoa cho phép ở lại trên đảo Schangch“uan và doi đất Áo. 
Môn. Trung Hoa cho phép, nhưng buộc mỗi năm phải đóng thuế 2 000 écus (écu lạ 
đơn vị tiền tệ của một số nước Tây phương thời đó). Sự việc xầy ra năm 1557. Tù 
đó người Bồ Đào dần dần làm chủ Áo Môn, rõ ràng nhất là từ: năm 1622. Ngày 
nay, Áo Môn vẫn còn nằm trong tay Bồ Đào Nha. 


1. «Pour moy je vous aduofửe que quand je Íus arriué à la Cochinchine, et qua 
jentendois parler Ïles naturels du paiš, particulierement les femmes; ¡Ï me sembloit 
dentendre gasotiller des oyseaux, et je perdois l“esperance de Ỉa pouuoir jamaia 
aprendre> (ÂRHODES, Divers voyages et missions du P. Alexandre de Rhodes en 
la Chine, et autres Royaumes de Í“Orient, Paris, 1655, tr. 72). - 


2. Gio. Filippo de MARINI, Delle Missioni dePadri della Compagnia dị Giesu 
nella Provincia del Giappone, e particolarmente dị quella dị Tumkino. tibri Cìn 
que. Del. P. C¡o: Filippo de Marini della medesima Compagnia. Alla Santita dị 
N.S. Alessandro PP. settimo, Roma, 1665, tr. 95, 

— MARINI, Kelation nouvelle et curieuse dès Royaumes de Tunquin et de Lao, 
Contenant une đescription exacte de leur rigine, Crandeur, Estenduẽ, de leun 
Richesses, et de leurs Forces... Traduite de lfltalien du P. Mariny Romain- Đạp 


L.P.L.C.C., Paris, 1666, tr. 171. 


THANH TIẾNG VIỆT 15 


nên hầu như tôi thất vọng trong việc học tiếng này » ! 


Tuy tiếng Việt khó, nhưng sau một thời gian miệt mài, những 
người trên đây đã nói và nghe được tiếng Việt. Joseph Tissanier 3 đến 
Đàng Ngoài ngày 13-4-1658, bốn tháng sau, ông đã có thê tạm sgiải tội 3 
và nói những câu truyện thường với người Việt. Đối với Đắc Lộ, sau 
mười tháng học, ông đã bắt đầu giảng thuyết 1. Linh mục C, Borri 
đến Đàng Trong năm 1618, và qua sáu tháng học tập, ông đã nói truyện 
và giải tội» được. Ông thú nhận rằng, muốn hiều và nói được tiếng 
Việt hoàn toàn, phải dành ra bốn năm trọn đề học " 


Tiếng Việt tuy khó, nhưng lại «du dương, hòa điệu› ° sgiống như 
bản nhạc liên hồi» 7. Borri nói rõ rằng, người nào có tài về âm nhạc, 


——SỂBb —— 


1 « Jfauouẻ que cette langue me Íit peur au commencement, et que Ỉa voyant si 
differente de celles d Europe, je perdois presque esperance de l“apprendre> (Joseph 
TISSANIER, Kelation du voyage du P. Joseph Tissanier de la Compagnie đe Jesus. 

- Đepuis la fFrance, jusqu Sau Royaume de Ïlunquin. Avec ce qui sest passé de 
plus memorable dans cetlte Mission, durant Íles années †658, 1659, et 1660, 


Paris, 1663, tr. 200). 


2. Joseph TISSANIER (1618-1688) sinh tại Agen (Pháp) năm †1618, gia nhập Dòng 
Tân ngày 29-10-1654. Năm 1654, ông rời Pháp đi Lisboa, rồi năm sau đáp tàu đi 
Áo Môn. Ông tới Đàng Ngoài ngày 15-4-1658 và bị trục xuất khỏi đây ngày 12-11 
1665. Bỏ Đàng Ngoài, ông theo tầu Hòa Lan đi Dịakarta, sau đó tới Xiêm (Thái 
Lan) ngày 29-7-1664. Mười một năm sau, tức ngày †17-6-†675, Tissanier bỏ Xiêm 
về Áo Môn làm Giám sát Tỉnh Dòng Tên Nhật Bản và Trung .Hoa. Ông qua đời 
tại Áo Môn ngày 24-12-1688. 

3 Giải tội : Là một bí tích trong đạo Công giáo do Chúa Ky Tô thiết lập. Theo quyết 
định của công đồng Latran lV năm 1215, người Công giáo khôn lớn mỗi năm ` 
phải đi xưng tội một lần với vị Linh mục có quyền giải tội. Linh mục phải tuyệt 
đố: giữ kín mại tội người khác đã xưng với mình nơi tòa giải tội ; dầu có phải 


chết cũng không được nói ra, 





4. Thư của Đắc Lộ viết ngày 16-6-1625 ở Đàng Trong, gửi L.m. Phụ tá Bề trên Cả 
(Tồng quản) Dòng lên ở La Mã, bằng chữ Bồ Đào Nha, trong Archivum 
omanum Societatis lesu, lap. — SŠin. Ó8, {. 15c. 


5. Christofle BORRI, elatioh de la nouvelle mission des Pères de la Compagnie 
de Jésus au oyaume de fa Cochinchine, Lille, 1651, tr. 74. 


lhịid.„ tr. 73. 
#.  RHODES, Sommaire des divers voyages..-, Paris, 16535, tr, 56, 


14 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỪỮ 


biết phân biệt âm thanh †, thì theo ý ông, tiếng Việt là tiếng để đàng 
nhất đối với họ °. Marini cho rằng, dường như là dân Việt bầm sinh 
đã có một cơ thề rất chính xác, được điều chinh thật đúng và hòa hợp 
hoàn toàn với trí óc cùng buồng phôi ; phải nói là, theo tự nhiên, người 
Việt là nhạc sư, vì họ có tài phát âm một cách nhẹ nhàng và chỉ hơi 
biến thanh là đã khác nghĩa 3. Dường như đối với người Việt «nói và 
hát cũng là một› !, Ông Marini nói thêm : «Khi đọc, người Việt không 
cần phải thay đöi tiếng mà vẫn làra cho một tiếng ấy có nhiều nghĩa 
khác nhau, bởi vì họ chỉ cần lên giọng hoặc hạ gio*%g tùy theo cường 
độ và nhịp điệu. Những người Việt từ nhỏ đã học nói theo nhịp điệu, 
dầu họ không phải là nhạc sư ”. 


Theo Đắc Lộ, Marini, Tissanier, thanh tiếng Việt khó vì những 
lý do sau đây : Thứ nhất, tất cà mọi tiếng đều là cách ngữ. Thứ hai, 
củng một tiếng phát âm một cách khác nhau, có thể chỉ nhiều nghĩa và 
thường lại có nghĩa đối nghịch nhau. Vì thế theo Đắc Lộ, cùng một 
tiếng như tiếng Dar chẳng hạn, nếu đọc bằng nhiều cách, thì nó chỉ tới 
23 sự vật hoàn toàn khác nhau °. Thứ ba, thanh của mỗi tiếng đôi 
khi rất nhẹ và khá tế nhị. Do đấy, ai muốn tấn tới trong việc học tiếng 
Việt, phải chu chu chăm chẳắm mà học, đề có thẻ phân biệt được các 
thanh. Thứ bốn, đây là điểm khó khăn nhất trong khi dùng tiếng Việt, 
đó là việc phát âm. Trong khi đọc lên một tiếng, người ta phải làm 
thế nào đề hơi thở, môi, răng, lưỡi và họng cùng hòa hợp phát ra một 


{1.7 Ngày xưa, Đorri viết là ton và accent, nhưng đáng lý theo khoa ngữ học ngày 
nay, thì phải viết là son và ton- 


2.  BORRI, KRelation de la nouvelle mission, tr. 7Š. 
5. MARINI, Kelation des Royaumes de Tunquin et de lao, tr. T7T. 


«Et ad essi vna cosa è ¡Ï parlare, et ¡Ï cantare> 


(MARINI, Delle Mission¡, tr. 95). 


5. _ MARINI, #efation des Royaumes de Tunquin et de Lao, 
tr. 171-172. 


6. « Vne mesme syllabe, par exempfle celle-là Daï, signifie vingt-trois choses entie. 
rement differentes, par la diuerse facon de prononcer> (RHODES, Divers lộyo: 
ges et missions, tr. 72). 


THANH. TIẾNG VIỆT 1S 


tiếng vừa phai và chính xác. Như vậy thì tiếng vừa phát ra mới chỉ 
đúng sự việc mình muốn nói !, 


Hắn thật những điểm khó khăn trên đây về (hanh tiếng Việt, người 
Âu châu cảm thấy rõ ràng nhất. Cùng một tiếng, thêm bớt hay là uõn 
hạ âm thanh, đều làm cho nghĩa khác nhau. Điều này không thấy ở 
trong nhiều tiếng, như La tính, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, 
Anh v.v... Chính L.m. Đắc Lộ khi bàn về thanh tiếng Việt đã cho một 
số ví dụ và thuật lại vài mầu truyện hay hay về việc người Tây 
phương nói tiếng Việt. Sau đây là ví dụ của ông: 


Trong tiếng Òa, nếu thêm thanh huyền sẽ thành chữ bà, thanh 
hỏi thành öởđ, thanh sắc thành öé, thanh nặng thành öa, và thanh 
ngã thành öã. Như vậy, sáu thanh (cũng có thể gọi là sáu dấu) 
trong một tiếng làm khác hẳn nghĩa mỗi tiếng khi phát âm: ba bà 
bả [va] bá bạ bã. Theo lời giải nghĩa của Đắc Lọ, thì sáu tiếng 
trên đây hoàn toàn là một câu và có du nghĩa như sau : Ba bà 
thồi vào mặt (hay tát vào mặt) bà thứ phi đã bị duồng dẫy (bỏ 
rơi) một thứ cặn thuốc (thuốc độc) °. Đề bạn đọc hiểu rõ hơn 
ý nghĩa câu trên mà Đắc Lộ đã trình bầy, chúng tôi tưởng 
cần phải trích ngay những định nghĩa về mấy chữ đó do Đắc 


1 MARINI, &elation des oyaumes de ÏTunquin et de Lao, tr. 171-175. 


2. «Ba bà bã [bả : vã] bá bạ bã signiHcát, tres dominae colaphizant concubinam 
derelictam magma * (RHODES. De tonis seu accentibus linguae Ânnamiitae, trong 
ARSI, /S. 85 et 84, †  62r). Trên đây là tài liệu viết tay của Đắc Lộ năm 1656, 
hiện giữ tại Văn khố Dòng Tên ở La Mã. Chúng ta có thề thấy câu đó trong ba 
cuốn sách sau đây của Đắc Lộ, mặc dầu hai trong ba cuốn ghi thiếu: — RHODES, 
Tuncbinensis Histor ae libri duo, Lib. Í, tr. 85: « (...) Sicque repetita quater ; cum 
diuersä vocis inflexione vna haec syllaba Ba, Bà, Bả, Bá, significabit, tres dominae 
colaphizant concubinam Regis>.— RHODES, Kelazione del Tunchino, tr 116-117: 
«Ẳ(...) Per lo che proÍerendosi solamente piò volte |“istessa sillaba con Ỉa diuersità 
detuoni, chè quì notata notata ba, bà, ba, bá, bạ, bã sarà Ïfistesso che dire, Trè 
signore diedero delle guanciata ad vna concubina del Principe lasciata in abbandono; 
auanzo vilissimo >. — RHODES, Histoire du royaume de Ïlunquin, tr. T11: « (...) 
Et ainsi ce seul mot estant prononcé plusieurs Íois consecutiuement auec ces diÍÍe2 
rences de ton ba, bà, bả, [wàJ bá, signiHera trois Dames soufflettent Ía Concu- 


bine ». 


16 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Lộ ghi trong cuốn Tự điền của ông xuất bản tại La Mã nắm 16sy !: 


« Ba : fres ; tres, vel tria. ba ngôi : fres pessoas ; tr€S D€erSOnae. 

« Ba, bồ [vỗ] tay ba [ca] hát : ƒazer som com as patmas perd cantar : 
plaudere manibus ad canendum. 

- Ba, thịt ba rội : carne đi porco gorda com camas de magrd ¿ caro 
suila lardo intersita. 

‹ Bá, bá léy : fomar o que lhe não đão : rapIO, 1S. 

‹ẳ Bá : molher segunda de principe,ou gouernador : concubina princIpIs 


^^ 


VITI. 

‹ Bà: auo, Senhorad : auia, domina. 

‹ Bà, đức bà : molher đe principe, ou Gouerndadot grande : vxor prin- 
CIDIS VITI. 

‹ Bà, đân bà : ƒemea : facemina, ae. 

Ba, thú bả : tigia de posta : custos, dis, 

«¿ Bả, cái bả: certa peca de seda a modo de canga đe cordao : fericum 
quoddam in modum panni linei retorti. 

( Bạ: Đntar : tÌlinrre. - 


^^ 
r^ 


Bạ vàng : douradr ; 1nauro, as. 

‹« Bạ, ai bạ thì ley : cousa que nao tem dono, quemquer a toma : teS 
pro derelictâ, quae est primo occupantis. 

« Bã : bagaco : magma, tis. bã thúoc : o bagaco da meizinha : magmaA2 

rmaedicinae Jam peractae et sic de aliis rebus. 


^^ 
r 


L.m. Đắc Lộ muốn chứng minh rõ rệt hơn, còn đem ra một 
ví dụ khác: Chữ ca, nếu thêm thanh (dấu), có bốn nghĩa khác 
nhau : ca: hát, cà: trái cà, cả : lớn, cá: con cá . Đề người ngoại 
quốc thấy rõ hơn sự nguy hiềm trong khi phát thanh sai tiếng 
Việt, Đắc Lộ thuật lại hai câu truyện sau đây : Một hôm L.m. 
bạn với Đắc Lộ muốn bảo người giúp việc đi chợ mua cá. Khi 
người giúp việc ở chợ về, báo cho ông hay là đã mua như ý 





1+.  RHODES, Dictionarium annamiticum, lusitanum, et latinum, Roma, 1651, cột 15.17. 


2. # Sic etiam in syllaba ca, inveniuntur quatuor toni scilicet gravis cả : maÌa insana ¿ 
aequalis ca : cantilena ; circumllexus ỈÌenis c8 [cả ]: magnus ; et acutUs cố ? piscis » 
(RHODES, De tonis seu accentibus linguae Annamitae, trong ARSI, JS. 85 et 
84, †. 62v) 


NGỮ PHÁP 17 


L.m. muốn. Ông liền xuống nhà bếp coi xem loại cá nào, thì ông bỡ 
ngỡ vi người ởi chợ lại mua một thúng đầy cà. L.m. biết ngay là vì 
đã đọc trại tiếng cá thành cà, nên ông xin lỗi người giúp việc. Một 
L.m. khác bảo người nhà đi chém (tre. Đoàn trẻ em trong nhà L.m. 
nghe thể sợ quá, bỏ chạy tán loạn. Thì ra ông phát thanh lầm là chém 
đrẻ, nên làm cho đoàn trẻ em khiếp sợ. Phải giải thích mãi trẻ em 
mới yên tâm và trở về nhà với Linh mục !, 


NGỮ PHÁP TIÊNG VIỆT 


Đối với người Việt Nam học tiếng Việt từ lúc thơ ấu, nên dầu 
không cân học ngữ pháp, cú pháp v.v... vẫn có thể nói được tiếng 
Việt. Nhưng một người ngoại quốc, lúc bắt đầu học tiếng Việt thật 
là khó. L.m. Marint nót rõ một điềm khó khăn nữa đối với người 
Âu châu khi học tiếng Việt, là phải hiều hoàn toàn ý nghĩa của một 
lời, phải biết sắp đặt cú pháp cho đúng, nếu không nghĩa môi câu sẽ 
sai lạc hoàn toàn. Sự khó khắn đó là do tiếng Việt rất ít giống đực 
cái (hầu như không có), hầu như không có số nhiều ít, không có 
tận mỗi tiếng, động từ không chia v.v... ° 


Đề trấn tĩnh người Âu châu muốn học tiếng Việt, Marini đưa ra 
lý lẽ sau : Trong những ngôn ngữ, dầu về mặt ngữ pháp đơn sơ, người 
ta vẫn có nhiều cách bù lại dễ dàng, đẻ có thể đặt thành câu nói viết 
trôi chảy. Vậy, nếu tiếng Việt có một ngữ pháp đơn giản sánh với 
nhiều tiếng Âu châu, thì họ cũng có cách khác bù đắp lại, mà cách thể 
dùng nhiều nhất là (hề phát âm và trong cách đọc 3. Quả thật, vẫn theo 
Marini, lúc mới học tiếng Việt, thì nhận thấy mọi cái đều quá lạ thường, 
làm cho mình luần quần, rối rít không biết làm sao đặt cho đúng tiếng 
trong mỗi câu và phân biệt âm thanh đề hiều được ý nghĩa. Nhưng 


1. RHODES, Öe tonis seu accentibus linguae Annamitae, trong ARSI, 1S. S5 et 
84,(.62v.— RHODES, Kelazione del Tunchino, tr. 117 — RHODES, Histoire 
du royaume de lunquin, tr. T111-112.— RHODES, Tunchinensis Historiae libri 

` duo, L¡ib. Í, tr. 86. 

2. Tiếng Viẹt không có tính cách biến thái, chẳng hạn không có vĩ ngữ (désinence) 

không có tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ngữ. 


3%. Marini nhận xét quá đơn sơ. 


18 LICH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 
rồi, nhờ học hành cần thận, giao tiếp nhiều với người Việt, thì những 
khó khăn đó tan biến dân dân '. 

Tóm lại, đối với người Âu châu, thì thanh tế nhị và ngữ pháp đơn 
sơ ? là những khó khăn lớn nhất đối với họ. Khi bàn về tiếng Việt, các 
tác giả Tây phương vào thế kỷ 17 đều nhận như thể. Marini còn nhận 
xét này : người Việt Nam ưa tiếng của họ hơn ai hết vì tiếng đó đơn 
giản. Miột tiếng bao hàm rất nhiều nghĩa, còn như tiếng Ý chẳng hạn 
lại cầu kỳ, lôi thôi : nếu muốn đọc tiếng 7Tranguilità thì phải phát r3 
bốn tiếng, mà chỉ có một nghĩa, trong khi tiếng Việt chi cần dùng một 
âm là An, cũng có nghĩa như chữ Tranquillità của Ý, ấy là chưa nói 
đến việc chữ 4n còn có nhiều nghĩa, nếu thêm các dấu ở. 


Trên đây là một số nhận xét về tiếng Việt của mấy Linh mục 
Dòng Tên truyền giáo tại Việt Nam cách đây trên ba thế kỷ. Những 
nhận xét đó tuy đơn giản, nhưng cũng chứng tỏ sự quan tâm của các 
ông về tiếng Việt. Chính nhờ những nhận xét ấy và nhiều nhận xét 
khác, mà các ông cùng với một số Linh mục Âu châu khác cũng sống 
ở Việt Nam thời đó và sự cộng tác của các Thầy giảng Việt Nam, 
đã đóng góp kẻ nhiều người ít vào việc thành lập chữ viết của chúng 
ta ngày nay. 

Bây giờ trong chương liền đây, chúng tôi cũng đứng về phương 
điện lịch sử bàn tới sự thành hình chữ quốc ngữ vào giai đoạn đầu 
tiên, tức là từ 16a2o đến 1648. Về vấn đề này tuy đã có một số nhà 
nghiên cứu nhắc qua tới ‡, nhưng chúng: tôi muốn dành hẳn một 
chương đề trình bầy nhiều tài liệu mới khám phá được, hầu góp 
phần nào vào công việc quan trọng này. 


MARINI, Kelation des Royaumes de Tunqưin et de lao, tr. 175-174. 

Nhận xét này có vẻ nông cạn. 

MARINI, Delle M4issioni, tr. 96. 

NGUYÊN-KHẮC-XUYÊN, Chung quanh vấn-đề thành-lập chữ quốc-ngữ. Chữ 
quốc-ngữ vào năm 1645, trong Văn-hóa nguyệt-san, số 48, tháng T-2 năm 1960; 
tr. T1-14.— THANH-LÃNG, Những chặng đường của chữ viết Quốc-ngữ, trong 
báo Đại-Học, Năm Thứ IV, số 1, tháng 2-1961, tr. 6-15.— VÕ LONG-TẾ, Lịch. 
sử Văn-học Công-giáo Việt.Nam, cuốn 1, Saigon, 1965, tr. T102:127.— ĐÓ 
QUANG CHÍNH, Trình độ chữ Quốc-ngữ mới của linh-Mục Đắc-Lộô, từ năm 
1625 đến 1644, trong báo Phương Đông, số 7, tháng giêng 1972, tr. 15-2T. 


à N 


2 


Sơ lược giai đoạn thành hình 
chữ quốc ngữ (1620-1648) 


Chữ Việt ngày nay là một thứ chữ đã được nhiều Linh mục 
Dòng Tên ở Việt Nam (với sự cộng tác âm thầm của một số Thầy 
giảng Việt Nam) vào thể kỷ 17 sáng tạo ra. Nói một cách tồng quát 
thì họ đã dùng mẫu tự La tỉnh, rồi dựa vào phần nào của chữ Bồ 
_Đào Nha, Ý và mấy dấu Hy Lạp, đề làm thành chữ mà chúng ta 
đang dùng !. Chúng ta đều quá rõ là vào thời ấy, Việt Nam dùng 
chữ Nho là chính, còn chữ Nôm là phụ thuộc. 


Khi các nhà truyền giáo đến Đàng Trong đã bắt đầu áp dụng dần 
dần mẫu tự La tính cho tiếng Việt. Thực ra đây là một cách bắt chước 
các nhà truyền giáo Dòng Tên Tây phương ở Nhật Bản. Vì đầu thể 


1. Chúng tôi xin viết vẫn tắt như vậy về phương diện này Ước mong các nhà lịch 

sử ngữ hạc Việt Nam nghiên cứu sâu rộng hơn. Thực ra, ít nhất cũng đã có 
ba'người bàn luận sơ qua : 
— LÊ.NGỌC.TRỤ, Chữ quốc-ngữ từ thế-kỷ XVII đến cuối thế-kỷ XIX, trong 
Viêt.Nam Khảo-cồ tập-san, số 2. Saigon, 1961, tr. 115-156— NGUYỄN-KHẮC- 
XUYÊN, Giáossẽ A-lịch-sơn Đác-Lộ với chữ quốc-ngữ, ¡bid., tr 76-107, — 
THANH.LÁNG, Những chặng đường của chữ viết Quốc-ngữ, trong báo Đại 
Học, Năm thứ IV, số †, tháng 2-1961, tr. 6-36. 


90 tỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 
kỷ 1, họ cũng đã cho xuất bản một vài cuốn sách ngữ vựng và ngữ 
pháp Nhật theo mẫu tự abc !, 


Sau đâychúng tôi sẽ theo các tài liệu viết tay và cuốn sách của C, 


Borri vào đầu thế kỷ 17, sơ lược sự thành hình chữ quốc ngữ qua hai 
giai đoạn: 1620-7626 và 1631-16-15. 


GIAI ĐOAN MÓI: 1620-1626 


Theo lịch sử đề lại thì vào giữa thế kỷ 16 và nhất là vào cuối thế kỷ 
đó, mấy nhà truyền giáo Âu châu, như LN¡ Khu, Gaspar da Santa Cruz, 
Louis da Fonseca, G. de la Motte, Diego Advarte đã đến miền Hà Tiên 
và Thừa Thiên °; nhưag hoạt động của các ông không được ghi lại rõ 
rệt. Sang đầu thế kỷ 17, các nhà truyền giáo Dòng Tên gồm người Âu 
châu và một số ít người Trung Hoa, Nhật Bản, mới chính thức đến 
truyền bá Phúc âm ở Việt Nam, và hoạt động của các ông đã dược ghi 
lại khá đầy đủ. 

Ngày 6-1-1615, ba tu sĩ Dòng lên là hai L.m. Francesco Buzomiji 
(Ý), Diego Carvalho (Bồ Đào Nha) và Thầy Antonio Dias (Bồ Đào Nha), 


1. Vocabulario da lingoa đe lapam com adeclaracao em Portugues feito por algun$s 
Padres, e lrmaðs da Companhia de lesu. Em Nangasaqui, no Collegio de ]apam da 
Companhia de Jesu, 1605, ¡in-49, 550I.— Joäao RODRIGUES, Arte da Lingoa đe 
Japam. Composta pello Padre loäo Rodrigues da Cöðpanhia de Jetu. Duvida em 
tres livros. Em Nangasaqui, no Collegio de Jlapäo da Companhia de Jesu, 1604, 
in-89, 259H. Có thề coi thêm : J. LAURES, Kirishitan Bunko, Tokyo, 1940, tr. 
550-551. — R. STREIT, ¡b/›otheca Missionum, Quyền IV, tr. 515 và V, tr. 578. 
379. 

2. tự “ý MARIE, A4issions  đormmrnicaines dang [Extrême Orient, T.L, Đaris, 1865, 

. 585-587. —L.E. LOUVET, la Cochinchine religieuse, Vol. |, Paris, 1885, tr. 
Đã. 255. — NGUYÊN-HÒNG, Lịch-sử [ruyền-giáo ở Việt:Nam, Saigon, 1959, 
tr. 14.42. 

5. L.m. Francesco BUZOMI (1576-1659) người Ý, tới Đàng Trong năm 1616: 
Năm 1659 Chúa Nguyễn Phúc Lan yêu cầu Ông trở về Áo Môn lo liệu cho 
Chúa một việc. Công việc chưa xong thì ông bị bệnh qua đời ngay tại Áo Môn 
cùng năm 1659. — L.M. Diego CARVALHO (1578-1624) đến Đàng Trong cùng 
năm với Buzomi, nhưng năm 1616 ông đi truyền giáo tại Nhật Bản trong những 
điều kiện rất khó khăn, sau cùng ông tử vì đạo tại Nhật ngày 22-2-1624. — Thầy 
Antonio DIAS (1585— ?) sống ở Đàng Trong liên tục từ 1615 đến khi bị Chúa 
Nguyễn Phúc Lan trục xuất năm 1659, Chúng tôi không rõ ông qua đời ở đậu 
và nặm nào ? 


CIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 91 


đáp tầu buôn Bồ Đào Nha từ Áo Môn đi Đàng Trong và tới Cửa Hàn 
ngày 18-1-1615!. Sau đó mấy tháng các ông đến ở Hội An. Tại đây, 
nhờ biết tiếng Trung Hoa và Nhật, nên các ông có thê giao thiệp 
với kiều dân Hoa Nhật. Nhân tiện, chúng tôi cũng xin ghi lại mấy 
đòng lịch sử Hội An thời ấy. 


Theo sự hiều biết của chúng tôi thì thời đó người Việt gọi Hội 
An là Hải Phố, tức là nơi buôn bán ở bờ bề. Khi người Nhật và 
Trung Hoa tới đó bắt đầu từ cuối thế kỷ 16, Hải Phố là nơi buôn bán 
säm uất. Các nhà truyền giáo tới đây vào năm 1615, nghe người Nhật 
đọc Hải Phố là Hoaipho, nhưng rồi các ông thường đọc trại Farƒo Ê. 
Người Âu châu viết chữ Hải Phố bằng nhiều cách: Haiƒo, Hai ƒo, Haito, 
FafỨo, Facƒo, Fayƒo, Fayƒfo, Fayfó, Fatso, Taifò, vụ.... Tại An Hội, có hai 
khu riêng biệt, một dành cho người Trung Hoa, một dành cho người 
Nhật. Kiều dân Nhật dưới quyền cai trị của một người Nhật do Chúa 
Nguyễn bö nhiệm, Hoa kiều cũng do một người Trung Hoa cai trị 
được Chúa Nguyễn bồ nhiệm. Riêng vị chỉ huy người Nhật lại được 
Chúa Nguyễn trao cho trách nhiệm về các người Tây phương ở Hội 
An?. Theo Borri, thời ấy Đàng Trong có trên 6o cửa bề, sầm uất nhất 
là Hội An, còn hai hải cảng quan trọng thứ nhì là Cửa Hàn và Nước 
Mặn (Qui Nhơn). Các thương thuyền Trung Hoa, Nhật, Manda, 
Mã Lai, Cam Bốt v.v... thường đến ba cửa bề đó. 


Ba nhà truyền giáo mà chúng ta vừa nói, đến Hội An với mục 
đích đầu tiên là đề giúp đỡ giáo hữu Nhật về mặt tôn giáo, và nhờ 
người Nhật làm thông ngôn đề tiếp xúc với người Việt Nam. Sau năm 


1. Thư của Lm. Valentino de CARVALHO gởi cho L.m. Nuno Mascarenhas, Phụ tá 
Bề trên Cả Dồng Tên Vòng Bồ Đào Nha, viết tại Ao Môn ngày 9-2-1615, AKSI, 
JS. ?6 II, †. 174.— RHODES, Ö/vers voyages et missions, tr. 68. 


2. E. FERREYRA, Woticias summarias das perseguicöes da missam de Cochinchina 
Lisboa, 1700, tr. 4. 


3Š. Trong sách này chúng tôi xin dùng danh từ Hội An rgày nay- 
4. BORRI, @elation de la nouvelle mission, tr. 89-96. 


ọ9 tỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 
1615, nhiều tu sĩ Dòng Tên khác không những đến truyền giáo ở 
Đàng Trong mà cả Đàng Ngoài nữa, nhưng đa số là người Bô Đảo 
Nha!. 

Các nhà truyền giáo tới Việt Nam thời ấy đều phải học tiếng 
Việt mới có thể tiếp xúc với người Việt Nam. Theo chúng tôi biết 
thì L.m. Francisco de Pina là người Âu châu đầu tiên nói thạo tiếng 
Việt. Pina sinh nắm 1585 ở Bồ Đào Nha, ông tới Đàng Trong nắm 
1617. Lúc đầu Pina sống ở Hội An, sang năm 1618 ông ở tại Nước 
Mặn với Buzomi và Borri. Hai năm sau, ông trở lại Hội An, rồi nắm 
1623, Pina đến ở tại Thanh Chiêm, thủ phủ Quảng Nam Dinh. Pina 
chết đuối ở bờ bẻ Quảng Nam ngày 15-12-1625. Dịp đó có tầu Bö 
Đào từ Cam Bốt về Áo Môn, bỏ neo ở hải phận Quảng Nam, Pina 
cùng một người Việt Nam chèo thuyền ra tầu Bồ Đào đề lấy các đồ 
phụng tự. Khi thuyền đang đi vào bờ, bị gió bão bất chợt, lật thuyền 
Pina. Vì mặc áo dài, Pina không bơi vào được, còn người Việt kia 
bơi vào bờ thoát nạn. Sau đó người ta vớt được xác Pina đem về 
Hội An làm lễ an táng rất trọng thê `. 

Nhờ biết tiếng Việt, nên ngay từ năm 162o các tu sĩ Dòng Tên tại 
Hội An đã soạn thảo một sách giáo lý bảng ‹chữ Đàng lrong » 


1. Tờ năm T615 đến 1788, có 145 tu sĩ Dòng Tên thuộc T7 quốc tịch sau đây 
đến truyền giáo ở Việt Nam, không kề 51 tu sĩ Dòng Tên người Việt Nam : 


74 Bồ Đào Nha 2 Trung Hoa 1 Sarde 

50 Ý 2 Áo Môn 1 Savoyard 
10 Đức 2 Ba Lan 1 Thụy Sĩ 

8 Nhật 1 Cêne 1 Tiệp Khắc 
5 Pháp 1 Hung Gia Lợi † Tòa Thanh 
4 Tay Ban Nha †1 lllyrien 


2. Antonio de FONTES, Annua da Missam de Annam, viết tại Hội Ấn ngày 1-1-1626, 
ARSI, JS. 72, f. 79:. — D. BARTOLI, Dell Hiztoria della Compagnia di Giesu, 
fa C¡ina, Ïlerza Parte, Roma, 1665, tr. 854. 

5 Năm 1620, tại Hội Án có 4 tu sĩ Dòng Tên sau đây : 
1) L.m. Pedro MAR QUES. (1575.1670) sinh tại Nhật do cha là người Bồ Đào, 
mẹ là người Nhật. Marques đến ở Đàng Trong 6 lần : 1618-1626, 1657‹ 1659, 
26-2 đến 15-7-1652, 1655-1655, 1658 và 1670, đến ở Đàng Ngoài một lần : 
1627-1650. Năm 1620 Marques là Bề trên các tu sĩ Dòng Tên tại Hội An. Ông 
cũng đến truyền giáo tại Hải Nam từ năm 1652-1655. Marques bị đấm tầu ở 
gần đảo Hải Nam và chết vào địp đó (1670). Nhiều văn thư của ông về Đàng 
Trong còn giữ tại Văn khố Dòng Tên ở La Mã. Xem: AKSI; JS. 71, t. 5397, 
404 ; JS. 7š, †. 124-169. — MARINI, Delle Missioni, tr. 578-589. — Kelation des 


CIAI ĐOAN THÀNH HÌNH 95 


tức là chữ Nôm !, Cuốn sách này vì soạn bằng chữ Ñôm, nên chắc 


phải có sự cộng tác của người Việt. 


Nhưng chúng tòi tưởng cuốn này cũng được viết bằng chữ Việt 
mới nữa (chữ quốc ngữ ngày nay), mà người có công soạn thảo là L.m. 
Francisco de Pina vì lúc đó chỉ có ông là người Âu châu thạo tiếng 
Việt nhất. Chúng tô: đoán rằng, cuốn sách này không được ¡in (¡in theo 
kiểu Việt Nam thời đó), mà chỉ chép tay. Có lẽ lúc ấy người Công 
giáo ở Hội An, Quảng Nam... chép tay bản chữ Nôm đề dùng, còn 
các nhà truyền giáo lại chép sang mẫu tự abc. Nếu đúng thể thì đây là 
cuốn sách Việt Nam đầu tiên bằng mẫu tự La tỉnh. Tiếc rằng ngày nay 
không còn thấy cuốn giáo lý trên dầu là bản chữ Nôm hay chữ quốc ngữ. 


Theo sự nhận xét của chúng tôi thì vào nắm 16a2o dù Lm. Đina 
đã nói được tiếng Việt, nhưng khó lòng mà phân biệt được lối cách 


missions et des voyages des évêques vicaire; apostoliques, es Années 1672, 1673, 
1674 et 1675, Daris, 1680, tr. 18. 2) Thầy lo seph (1568—?) người Nhạt, nhưng 
chúng tôi không thấy các tài liệu ghi tên Nhạt của Thầy. Joseph gia nhập Dòng Tên 
năm 1590, đến Đàng Trong hoạt động từ 1617— 1659. Không rõ ông chết ở đâu, 
vào năm nào ? 3 Thầy DPaulus SAITO (15777— 1655) người Nhạt, đến ở Đàng Trong 
từ 1616 — 1627, tới Đàng Ngoài cùng với Lm. Gaspar dAmyrai từ tháng 10-1629 
đến 5-1650. thụ phong Linh mục tại Áo Môn khoảng 1652 và tử đạo tại Nhật 
ngày 29-9-1655. 4) Lm. Francisco de DỊNA (chúng tôi đã nhắc tới tiều sử của 


ông ở trên). 


1. Đây là hai tài liệu višt tay bằng Bồ ngữ và La ngữ về cuốn giáo lý này : †) loão 
ROIZ, A nnua de Cochlichina do anno de 1620, višt tại Áo Môn ngày 20-11-1621, 
AKRSI, !S.72, †. 6:. : « No priqcipio do catecismo se ensinava, e cantava a doutrina 
Xpão na lingo3 đa terra, pera q toÌos assi granie› como_ pequenos apodessem apren- 
der, e as cousas mais principaes de nossa Santa Íeê que ¡untamente o Đe lhes en- 
sinava, e declarava : asquses acabadas lhes Íoi tambẽ ensinando que cousa era missa 
e confissão (...) Agora cõ ajuda de Deos e diligencia do Pe lhes foi facil aprendere 
nas, pois ia ostem em sua ling. a, e cada día se ensinão em nossa Ìlgreja vindo os 
minimos a doutrina todo o tempo que o Padre que sabe a lingoa, està em FaiÍo ®. 
2) Gaspar LUIS, Cocincine is miysionix annuae Litterae, anni fÓ?0, viết tại Áo 
Môn ngày 12-12-1621, AKRS/, JS. 17, †. 24c : « Catechismus Cocincinensi ¡domatle 
compositus multum ad animarum utilitatem cóntulit. Ejus ope et natư granies domi 
ChrisHana dogmata; sollemne:que precandi formulas addiscere, memoriter tenere, et 
pueri quotidiano ad doctrinam concursu doctiores evadcre * 


94 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


ngữ như chúng ta dùng ngày nay. Dựa vào những tài liệu viết tay 
năm 1621-1626, chúng tôi biết được hầu hết các chữ còn tiết hiến và 
chưa thấy đánh dấu vào những chữ đó. Chính dựa theo hai đặc điểm 
này mà chúng tôi cho là giai đoạn sơ khởi chữ quốc ngữ. Bây giờ 
chúng tôi xin trình bầy 7 tài liệu đề chứng minh. 


Tài liệu viết tay năm 1691 của João Roiz 


Đây là bản tường trình hàng năm của Tính Dòng Tên Nhật Bản, 
mà L.m. Giám sát ủy cho L..m. Jjoão Roiz dựa theo các báo cáo ở 
Đàng Trong soạn thao, đề gửi cho L.m. Mutio Vitelleschi, Bề trên Ca 
Dòng Tên ở La Mã. Tài liệu soạn bằng tiếng Bö Đào Nha, gồm 15 tờ, 
tức 2o trang kẻ cả trang bìa. Chữ viết trung bình, không lớn quá cũng 
không nhỏ quá, trong khô 14x 22 cm. Trường trình này biên soạn tại 
Áo Môn ngày 2o-1I-1621. Tài liệu chia ra ba phần rõ rệt : Phần mở đầu 
göm 6 trang ; Phần thứ hai gồm 8 trang ghi lại những hoạt động của 
c¿c tu sĩ Dòng Tên tại Hội An và phụ cận với đầu đề ‹Residencia de 
Faifö na Provincia de Cacham› (Cư sở Hội an trong tỉnh Cacham 
[Quảng Nam]); Phần thứ ba gồm những trang còn lại viết về những 
kết quả truyền giáo ở Nước Mặn, với đầu đề «‹Residencia de Nuocman 
na provincia de Pulo Cambi› (Cư sở Nước Mặn trong tỉnh Pulo 
Cambi [Qui Nhơn]) !. Dưới đây là những chữ quốc ngữ trong tài liệu : 

Annam ˆ : An Nam. 

Sinoa ?— :;¡ Xứ Hóa, tức Thuận Hóa. 


Unsai 1 ; Ông Sãi. 


Cacham " : Ca chàm (Kẻ Chàm hay Thanh Chiêm), là thủ phú 
Quảng Nam Dinh, ở về phía Tây Hội An ngày nay. Dân chúng thời 
ấy cũng gọi Kẻ Chàm là Dinh Chàm. 


1. Jloão ROIZ, Annua de Cochinchina do anno de 1620. Pe:raÑN. Muy Rdo em 
Christo Pe Mutio Vitelieschi Preposito eral da Campa de fesu, AKSI, 4S.72, 


f. 2-16. 
2_ lb:d., †. 4v. 
5.  lbid., [. 4v. Tt:. 
4. tbịd., †. 4v. 
5, lbid., ï. Ów. 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 95 

Unguc : Catecismo fez o Pe ao Ungue nosso amigo, ea (?) outros 
muitos assi Christaõs como gentios, que concorrerão aouuilo [a ouvido Ì ! 
(Một Cha dạy giáo lý cho Ông Nghè, ông là người bạn thân của 
chúng tôi, và cha đó cũng đạy piáo lý cho nhiều giáo hữu cùng lương 
dân tuến đến nghe giảng). 


Chữ Ưngue tức Ông Nghè được tác giả viết liền lại chứ không viết 
cách ngữ như chúng ta ngày nay. Chúng ta đều biết, Ông Wghè là một 
đanh từ bình dân dùng đề gọi các vị Tiến sĩ. Còn danh từ Ông Nghè 
Bộ, mà chúng ta thấy trong các tài liệu viết tay cũng như trong sách 
của nhiều nhà truyền giáo Tây phương ở Việt Nam vào thể kỷ 17, là 
một chức quan ở các Dinh (Tỉnh) Đàng Trong, có nhiệm vụ lo việc 
thuế má và tài chính. Thực ra, chức vị của ông này là Cai bạ, một trong 
ba quan (Đô tri, Cai bạ, Nha úy) làm việc trực tiếp dưới quyền viên 
Trấn thủ của mỗi Dinh. Tiện đây cũng nên biết các nhà truyền giáo 
lây phương viết chữ Ông Nghè hoặc Ông Nghè Bộ dưới nhiều hình 
thức khác nhau: 


Gaspar LUIS, Cocincinensis missionnis annuae Literae anniL 1620, 
ARSI, JS. 7T: Unguè (f. 23v), Ungué (f. 24v). 

BORRI, Relation de la nouuelle mission des Pères de la Compagnite de 
J¿sus, LiÌle, 1631 : Omgné (tr. 182). 


RHODES, Hiistoire du royaume đe Tunguin, Lyon, 1651: Oun ghe 
(tr. 17o0). 


RHODES, Relation des progrès de la ƒoiL au royaume de la Cochin- 
chine, Parls, 1652: Quenglebo (tr. 43), Onghebo (tr. 44). 


RHODES, Diuers woyages et missions, Paris, 1653 : Onyhebo (tr. 123), 
Oun Gueh (tr. 183), Ongehbo (tr. 2o3), (Onghebo (tr. 2o3), Ou-nges-bo 
(tr. 2o6), Oưn ghebo(tr. 212), Oun-ges-bo (tr. 226). 


Metelle SACCANO, Relation des progrès de la ƒoi au royaume de la 
Cochinchine és annees T646 et 16.17, Paris, 1653: Onguebo (tr. 133). 


Maurus de Sa. MARIA, Thư viết tại Cửa Hàn ngày 2-8-i6o8, gửi 
cho L.m. J.— A. Arnedo, ARSI, JS. 7o: Oñũ ngè bộ (f. 26at). 








1. J. ROIZ, ibid, Í.7r. 


96 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỈ 


Emmanuel FERREVRA, K/oticias sunmartas das perseguicoẽs da 
mrssam de Cochinchina, Lisboa, 17oo: Oum Nhembo (tr. sa), Qum Nhebo 
(tr. 53), Ou Nhebo (tr. s4). 

Sau khi chúng ta tìm hiểu lối viết chữ Ông NWghè của các tác giả 
trên đây, bây giờ chúng ta tiếp tục trích ra những chữ quốc ngữ trong 


ban tường trình của jJoão RoIz: 

Ontrũ !: Ông Trùm, là một người đứng dầu Xứ đạo. 

Nuocman 3: Nước mặn, một thành phố xưa ở phía Bắc Qui 
Nhơn ngày nay chừng 2o cs. Một số bản dô thế kỷ 1o còn ghi địa 
danh này ở. 

Baƒu +: Bà Phủ, tức là vợ quan phủ Qui Nhơn vào năm 161ö. 
Nên nhớ lúc đó Qvi Nhơn mới chỉ là một Phú giáp với lãnh thồ 
Chiếm Thành. 

Sai Tuồin ' : Sãi Từ Bình (?). 

Banco °: Bàn Cồ. một «thần» không lồ tạo dựng vũ trụ, con 
người. HôIi xưa dân Việt Nam theo thần thoại Irung Hoa nghĩ như thể. 


Oundelim 7 : Ông Đề lĩnh. 


Tài liệu viết tay năm 1621 của Gaspar Luis 


Cùng năm 1621, L.m. Gaspar Luis cũng viết một bản tường trình 
về giáo đoàn Đàng Trong gửi cho Lm. Mutio Vitelleschi ở La Mã. 
Nội dung bản tường trình này cũng không 'khác cúa João Roiz. Tuy 


†.  loão ROIZ, ¡bid., ft. 8r. 
Ibid., †. 10, 11r, lỗ. 
J.—L. TABERD, Dictionarium Latino— Annamiticum, Serampore, 1858, Appendice, 
MONTEZON set ESTEVE, Voyages et travaux des missionnaires de la Compagnie 
de Íésšu›, Mission de la Cochinchine et du lTonkin, Paris, 1858. — Eugène 
VEUILLOT, ta Cochinchine et Íe Tontkin, 2e édition, Paris, T861. 

4. loão ROIZ, ¡b¡d., Í. 10c. 

5. /bid., Í. 10:v, lộn. 

G.  fb¡id., †. 10v. 

7. lbid., f 15. 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 9? 


nhiên, bản của Luis lại soạn thảo bảng La ngữ và vẫn hơn bản 
của Roiz. Tài liệu gồm tám trang rưỡi, viết chữ cỡ trung bình, trong 

khö 12a xzo cm. Tác giả soạn tài liệu này tại Áo Môn ngày 12-12- 

162i !, Gaspar Luis nhắc đến ít danh từ Việt hơn Roiz. Nếu có dùng 
vài ba chữ Việt, thì lại cũng viết giống như Roiz, ví dụ: Cacham, 

Nuocman, trừ hai chữ sau dây Luis viết khác Roiz : 


ngue và Ungué ? : Ông nghề. 


Bancô 3 : Bàn c6. 


Tèi liệu năm I62^2f của Crlistoforo Borr! 


Trước khi bàn tới tài liệu của Cristoforo ! Borri, thiết tưởng nên 
biết qua tiều sử của ông, vì ông là người Tây phương đầu tiên đã 
viết và cho xuất bản một cuốn sách khá dài về xứ Đàng Trong đầu 
thế kỷ 17. 


Cristoforo Borri (1583-1632) sinh tại Milan, gia nhập Dòng Tên 
ngày 16-g-16oI. Năm 161s ông đi Đông Á truyền giáo, nhưng chúng 
tôi không rõ ông tới Áo Môn vào nắm nào. 


Chỉ biết năm 1618 Borri phải tàng hình bồi tầu đi thương thuyền 
Bồ Đào từ Áo Môn tới Đàng Trong cùng chuyến với L.m. Pedro Mar- 
ques. Ñgay năm đó Borri theo hai L.m. Buzomi và Pina đến lập cơ sở 
truyền giáo ở Nước Mặn. Năm 162t, Borri rời Nước Mặn và cũng 
rời Đàng Trong luôn đề về Áo Môn. Năm 1623 người ta thấy ông có 
mặt ở Goa. Sau đó ông về Bồ Đào Nha dạy Toán tại trường Đại học 
Coirmbra. Tuy Borri chỉ sống ở Đàng Trong có 2 năm, nhưng ông khá 
thành thạo tiếng Việt và hiều biết nhiều về xứ này. Barri lại rất giỏi 
về Toán, Thiên văn và khoa Hàng hải. Khi vua Philipphê nước lây 


1 Gaspar LUIS, Cocincinensis missionis annuae litterae, anni f620, AKSI, JS. 7†, 
f 23:27. _ 

2. lbid., †. 25rv, 24. 
lbid., 25v. Ở †. 25r tác giả lại viết: Đancó. 

4. Về tên Cristoforo cố nhiều nơi viết khác nhau, ngay chính trên các bìa sách của 
ông cũng có khi đề là Cñristoforo có khi tại đề Cñhristofle như chúng: ta sẽ thấy. 


98 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Ban Nha nghe biết Borri đang nêu nhiều thuyết mới ở Coimbra, liền 
vời ông sang Madrid đề trình bày những khám phá cua ông. 


Chính Borri đã viết một cuốn sách bằng Bồ ngữ Bàn buề nghệ 
thuật đi biền !, nhưng cho đến nay cuốn sách chưa được xuất bản 
mà vẫn còn nằm ở Evora (Bồ Đào). Ông cũng viết cuốn sách Chỉ dẫn 
cách đi Ấn Độ 3 bằng tiếng Ý, nhưng chưa soạn xong. Cuốn sách của 
Borri làm chấn động dư luận lúc đó hơn cả viết về Ba tầng trời : khí, 
hành tính, thiên khung °. Sách soạn bằng La ngữ và mãi khi ông qua 
đời được 9 nắm rồi mới xuất bản. Năm 1631, Borri cho ấn hành ở 
Lisboa một tập về Tjién ăn soạn bằng La ngữ. Ì 


Khi Borri ở Coimbra và Madrid nêu ra chủ thuyết ba tầng trời 
gầy xôn xao trong nhiều giới, nên L.m. M. Vitelleschi Bề trên Cả 
Dòng Tên, phải gọi ông về La Mã. Có lẽ cũng vì vậy một phần mà 
vào khoảng đầu năm 1632 ông xin xuất Dòng Tên, đề vào tu trong 
Dòng « Bernardins de Ste Croix de Jérusalem » ở La Mã; nhờ có phép 
đặc biệt của Tòa Thánh, chỉ sau ba tháng Nhà Tập, ông được phép 
khấn trong Dòng đó. Nhưng ông lại không khấn, nên tự ý xin ra khỏi 
Dòng này, rồi xin gia nhập tu viện Xi tô cũng ở La Mã. Tu được mấy 
tháng, Borri bị nhà dòng trục xuất, ông liên kiện nhà Dòng và ông đã 
thắng kiện. 'Frong khi đi báo tin mừng đó cho một vị giám chức ở La 
Mã, thì ông bị chết giữa đường ngày 24-5-1632. " 


Bây giờ chúng ta nhìn vào cuốn sách của Borri viết về Đàng Trong 


1. lratado da arte de navegar, pelo Rdo Pe Cristovão Brono, da Companhia, Anno 
Domini M... 


Ístruzione par facilitare ¡| viaggio dell“lndie: 
BORRI, Ooctrina de tribus Coelis, Aereo, Sydereo, et Empireo, Opus Astrono- 
mis. Philosophis et Theologis favens, Ulyssipone, T641, in-49, 

4 BORRI, Colleeta astronomica, ex doctrina P. Christophori Borri, Mediolanensis, 
cx Societate Jesu..., Ulyssipone, 1651, 470 tr: 

9. Về tiều sử C, Borri, có thề đọc: SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie 
de Jésus, Nouvelle éditiou, Louvain, 1960, tìm chữ Borri. — C. B. MAYBON, 
Notice sur Cristoforo Borri et sur les éditions de sa « Relation >„ trong báo 


Bulletin des Amis dụ Vieux Hué, năm 1951, tr. 269-276. 


GIAI ĐOẠN THANH HÌNH Q9 


đề trích ra những chữ quốc ngữ trong đó. Cuốn sách được xuất bản ! 
lần đầu tiên bảng Ý ngữ năm 1631, cùng năm đó sách được dịch ra 
Pháp ngữ đồng ấn hành tại L¡ille và Rennes, đến năm 1632 lại được 
dịch ra La ngữ xuất bản ở Vienne, cũng năm 1632 được địch ra tiếng 
Hòa Lan xuất bản ở Louvain, năm 1633 lại địch ra Đức ngữ xuất bản 
ở Vienne và một bản Anh ngữ tại Luân Đôn. Năm 17o4 một bản dịch 
mới bằng Anh ngữ được xuất hiện trong tuyền tập Churchill. Năm 
1Ổ11, tuyển tập du hành của Pinkerton in lại hoàn toàn bản dịch trong 
tuyên tập Churchill. Năm 1931, ông Bonifacy lại dịch từ bản tiếng Ý 
sang Pháp văn và cho ¡n trong Bulletn des Amis du Vieux Hué }. 
Tuy cuốn sách của Bóiii đœ@¿ in lần đầu tiên bằng tiếng Ý năm 
1637, nhưng phải hiều là những chữ quốc ngữ trong đó là thứ chữ ông 
viết vào năm r762o-rö»r. Bởi vì Borri bỏ Đàng Trong hoàn toàn năm 


_— — 








1. BORRI, &elatione della nuova missione delli PP. de'la Compagnia di Giesu, al 
regno della ocincina; scritta dal Padre Christoforo Borri Milanese della medesima 
Compagnia, Roma, 1651, ¡n-T120, 251 tr.—BORRI, elation de la nouvelle mission 
des Pères de la Compagnie de ésus au royaume đa la Cochinchine. Traduite de 
lItalien du Pèere Christofle Borri Milanois, qui fut un đes premiers qui entrerent 
en ce Royaume. Par le Đère Antoine de la Croix, de la mesme Compagnie. 
A LiHe, Da l“lmprimerie de Pierre de Rache, à la Bible dOr, 1651, in-129,- 
255 tr. -— Về bản Pháp văn in ở Rennas cũng do AẨntoine de la Croix dịch, đầu 
đề bìa sách cũng như cuốn xuất bản ở Lille, chỉ khác là do nhà xuất bản jean 
HARDY. — BORRI, €efatio de Cocincina .P. Christophori Borri e Societate 
Je;zu, ex ltalico latine reddita pro strena D.D. Sodalibus lnclytee Congregationis 
Assumptae Deiparaein Domo Professa ŠSocietatis Jesu Viennae Austriae. Excudebat 
Michael Rictius, in novo mundo, †1652; in-89, 142 tr—BORRI, Historie van eene 
nieuwe Seyndinghe door de Paters der Societeyt Jesu in“t ryck van Cocincina. Ín'f 
ltaliaens gheschreven door Ð. Christophorus Đorri Melanoiss.. Ende verduytscht 
door P. Jacobus Susius đer selve Societeyt, Tot Loven, T1652, ¡inz129, 205 tr. — 
BORRI, efation von dem newen Konigreich Cochinchina.e. aus dem W/⁄elseh und 
Latein verseuscht edruckt zu Wien ¡in esterreich bey Michael KRiekhes. 1653, 
¡n-89, 145 tr.—BORRI, (C ochinchina containing many admirable KÑarities and Singu- 
larities of that Countrey. Extracted out of an ltalian elation, lately presented 
to the Pope, by Christophoro Borri, that lived certaine yeeres there. And published 
by fẨobert Ashley, London, 1655. 


2. A general collection of the best and most interesting Voyages and Travels ¡n all 
parts of te World... by Dinkerton, London, T811, vol. lX, tr. 771-828. 


5. Lt Col. BONIFACY trong 8AVH, 1951, tr. 277-405. 


30 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


1621, và khi ông về Âu châu chắc không sửa lại những chữ Việt trước 
khi đem xuất ban. Vậy chúng ta phải coi thứ chữ quốc ngữ này là 
vào năm 1621. Có một điều cũng nói rõ ở đây là, những chữ quốc 
ngữ trong sách của Borri sự thường không đúng hoàn toàn với những 
chữ trong bản thảo của ông, bởi vì nhàin không có những đấu chữ 
quốc ngữ mà rất có thẻ Borri đã dùng lúc soạn thảo. Tiếc rằng 
chúng ta không có chính bản viết tay của Borri đề trình bầy. Dưới 
đây chúng tôi xin căn cứ theo cuốn sách của Borri nhan đề ®Rela- 
ttone della nuoua  MlSstione... ¡1n tại La Mã nắm 1631, rút ra những 
chữ quốc ngữ trong đó. Chúng tôi cũng xin bỏ qua việc ghi lại các 
Số trang có chữ quốc ngữ, vì không cầa. 


Anam : An Nam 

Tunchữmn : Đông Kinh. 

Lai : Lào. Nước Lào. 

Ainam : Hải Nam. Đảo Hải Nam. 

Kemoi : Kẻ Mọi. Xứ Mọi ở Cao nguyên Trung phần. 
inuua : Xứ Hóa (Thuận Hóa). 

Cacciam : Ca Chàm (Kẻ Chàm, thủ phủ Quảng Ñam Dinh). 


Quamguya : Quảng Nghĩa. 
Quignin : Qui Nhơn 


Renran : Ran Ran, tức sông Đà Rằng miền Phú Yên. 
Dudèn, Lùt, Dàdèn Lùt : Đã đến lụt, Đã đến lụt. 

Nayre : Nài. Nài voi. 

đoi) : đói, 


§cin moca}j : xin một cái. Cho tôi xin một cải. 

chià : trà. Uống trà, cây trả. 

Sayc Kim : Sách Kinh. Tứ Thư, Ngũ Kinh 

sayc Chiu : Sách chữ. 

Cò : Có 

Con gnoo rmuon bau tlom laom Hoalaom chiam : Con nhỏ muốn 
vào trong lòng Hoa Lang chăng. Người thông ngôn đã dùng lầm 
những tiếng đó đề hỏi một người khác có muốn gia nhập đạo Công giáo 


GIAI DOẠAN THÀNH HÌNH 31 


không. Vì thời ấy một số người hiều lầm, gọi đạo Công giáo là đạo 
Hoa Lang, mà đạo Hoa Lang có nghĩa là đạo Bồ Đào Nha, Sở di có 
danh từ Hoa Lang là vì, theo sự hiều biết của chúng tôi, khi người Bồ 
Đào tới Đàng Trong bán một thứ vải có in hoa giống như Hoa Lang, vì 
thể người ta gọi những thương gia ấy là người Hoa Lang. Các nhà 
truyền giáo đến Đàng trong vào đầu thế kỷ 17 cũng bị dân chúng gọi là 
người Hoa Lang, tức làngười Bồ Đào Nha, mặc dầu vào năm 1618 đã 
thấy những nhà truyền giáo Nhật, Ý, Trung Hoa tới Đàng Trong !. 


Muon bau dau christiam chiam : Muốn vào đạo Christtang chăng. Vì 
thấy người ta hiều lầm về đạo Công giáo, nên L.m. Buzomi đã tìm 
được câu trên đây thay vào câu kia, đề hỏi người Việt mỗi khi họ 
muốn vào đạo Công giáo. 

0f1Sđ17 : Ông Sãi. 

Quanghia : Quảng Nghĩa. 

uoeccman : Nước Mặn. 


Da, an, nua, Da, an het : Đã ăn nửa, Đã ăn hết. Khi có nguyệt 
thực, dân quê Việt Nam tin là có gấu ăn trăng. 

Omgne : Ông Nghè. 

Tuijciam, Biet : Tôi chẳng biết. 

Onsaij dị Lay : Ông Sãi đi lại, hay là ông Thầy đi lại. Khi người 
Việt thấy các L.m. Tây phương cứ đi đi lạt lạt, thì hạ nói thể. Việc 
đi đi lại lại cho khoẻ, người Việt Nam ngày xưa không có thói quen 
này. Cũng nên biết rằng, thời đó dân chúng gọi các Linh mục là Thầy 
và đọc trại đi là Sấi. Dân chúng cũng gọi các nhà sư (Thầy) là Sãi. 


Bancò : Bàn Cồ, ông Bàn cõ. 
Maa : Ma. Ma qui. 


1. Về vấn đề Hoa lang xin coi thêm ¿ — RHODES, Cathechismus, tr. 25.—M SAC 
CANO, &elation des progrès de la foi au royaume de la Cochinchine, tr. 2-5.— 
L.A. PONCET, tun des premiers annamites, sinon le premier, converli au 
catholicisme, BAVH, tháng T1-5 năm 1941, tr.85:91. — L: CADIERE, ¡bid., tr. 
95.96. — AK&SIJ, JS.&§9 t. 545 — 546v, 547.— NGUYEN:HONG, (jchzsử 
[ruyền-giáo ở Việt.Nam, Quyền †1, tr. 25, chú thích 4. 


39 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Maqui, Macò ; Ma qui, Ma quái. 
Bua : Vua. 
Chriuua : Chúa. 


Tài liệu viết tay năm 1695 của Đác Lộ 


Ngày 16-6-162s, Đắc Lộ viết một bức thư bằng chữ Bồ Đào 
Nha, gửi cho L.m. Nuno Mascarenhas, Phụ tá Be Trên Ca Dòng lên 
vùng Bồ Đào Nha '! trình bày việc ông từ Áo Môn đến Đàng Trong 
bị nguy hiểm (bão) ở gần đảo Hải Nam, về sự tiến triển cuộc truyền 
giáo ở đây, về việc học tiếng Việt, về vấn đề mở cuộc truyền giáo 
ở Đàng Ngoài và ông xin lãnh trách nhiệm thực hiện công việc này. 
Đức thư dài gần hai trang giấy, viết trong khö 15,50 x 23 cm. Trong thư 
tác gia phiên âm hai địa danh Hải Nam và Đông Kinh (Đàng Ngoài) 
là Ainão, Tunguim, Tunguin, ngoài ra không còn chữ nào có dáng vẻ 
là chữ quốc ngữ như ba chữ trên đây. Nên nhớ rằng vào tháng 
6-1625, Đắc Lộ đã tạm nói được tiếng Việt °. 

Tài liệu viết tay năm 1696 của Gaspar Luis 

lrên đây chúng ta đã có địp bàn đến một tài liệu viết tay của 
Gaspar Luis năm 1621, nhưng lúc đó ông chưa đặt chân tới Đàng Trong. 
Trái lại khi Gaspar Luis soạn tập tài liệu này là lúc ông đã ở Đàng 
Trong được hơn một năm, bởi vì ông viết tại Nước Mặn ngày 1-1-1626. 
Chúng ta biết Gaspar Luis từ Áo Môn đi Đàng Trong cùng một chuyến 
tâu với Đắc Lộ và s Linh mục khác vào tháng 12-1624 3. Ông phải 
rời bỏ Đàng Trong hoàn toàn vào năm 163g, lúc Chúa Nguyễn Phúc 
Lan ra lệnh trục xuất tất cả các nhà truyền giáo khỏi xứ. 


Tài liệu là một bản tường trình hàng năm † viết bằng La văn gửi 


1. AKRSI, 1S. 68, t. 15:v. 
2._ RHODES, O/vers voyages et missions, tr. 72. 


5. Emmanuel FERNANDES, Thư viết tại Hội An ngày 2-7-1625, bằng chữ Bồ Đào 
Nha, gửi cho Bà trên Cả Dòng Tên ở La Mã, AKRSI, JS. 68, Í. 15v. 

4. Đề vị Bề trên Cả hiều biết hoạt động của các tu sĩ, hàng năm Bề trên mỗi nhà. 
Dòng phải gửi một bản tường trình về La Mã. Ngày nay vẫn còn giữ như vậy. 


CIAI ĐOAN THÀNH HÌNH 55 


cho L.m. Bẻ trên Cì Dòng Tên Mutio Vitellecschi ở La Mã, đài 1s tờ, 
tức 3o trang, nhưng tác gia chỉ viết 2g trang, cỡ chữ vừa phải trong 
khö 13 x 2o, so cm. Bản tường trình gồm ba phần : Phần một, 
«Residentia Fayfó. (Cư sở Hội An) thuật lại những việc xây ra ở 
Hội An nắm 1635; Phân hai, cResidentia Dinh Cham uulgò Cacham» 
(Cư sở Dinh Chàm, bình dân gọi là Ca Chàm [Kẻ Chàm ] ) ghi lại 
hoạt động truyền giáo ở Kẻ Chàm, tức thủ phủ Quảng Nam Dinh; 
Phần ba, ‹ Residentia Nuocman, vulgò Pullocambi » ! (Cư sở Nước 
Mãn, bình dân gọi là Pullocambi), kẻ lại việc truyền giáo ở Nước 
Mãn, tức vùng Qui Nhơn ngày nay ?. Sau đây là những chữ quốc ngữ, 


phần nhiều là địa đanh, trong bản tường trình của Gaspar Lu1s. 
Dĩnh Cham, Cacham ; 3 Dinh Chàm, Ca Chàm (Kẻ Chàm). 


Nuocman, Quanghia, (Quinhin, TRanran !: Nước Mặn, Quảng 
Nghĩa, Qui Nhơn, Ran Ran (Đà Răng). 

Bendá " : Bên Đá. Một làng cách Qui Nhơn ngày nay chừng 8o cs 
về phía Bắc. Năm 1622 Bến Đá mới làm nhà thờ. 

B¿dê ° : Bồ. Đề. Một làng ở phía Nam Bến Đá. Giáo hữu ở Bồ Đề 
góp công của dựng một nhà thờ mới. Khi các Lính mục đến dâng 
Thánh Lễ, dân chúng tới tham đự rất đông. 

Ondelimbay : ‹Horum princeps hoc anno fuit Andreas !1lle, magis- 


tratus proenomine Ondelimbay, de quo proximis litteris menttonem 
fecimus ›7(Trong số những người cai trị [ở Qui Nhơn] nắm nay, 


— 





- — — 


1. Puflocambi : Một đảo đối diện với Nước Mặn và Nước Ngạt. 


2. Qaspar LUIS, (Cocincinae Missionis annuae litterae, Anni 1625. Ad R.P.N. 
Mutium Viteleschium Soecietatis Jesu Proepositum eneralem, ARSI, !S. 71, !. 
56.-71r. Ba cư sở Dòng Tên ở Đàng Trong được thành lập vào những năm sâU 
đây : Hội An : 1615-1616, Nước Mạn : 1618. Kẻ Chàm : 1625. 


lbid., †. GlÌ:. 
lbid., †. 64v-65r, 
lbid., †. 65v. 
lbid., t. 66:. 
,„  ibid., †. 66w. 


„éf ư mới 


34 LỊCH SỬ CHỮ QUOC NGỮ 
có một viên quan chi huy của họ tên thánh là An Rê, có chức quan 
là ông Đề lĩnh Bảy, ! mà trong những thư từ gân đây tôi đã nhắc tới). 


Ondelim, Ondedoc: -Etenim rex ob exactionem prosperè confectam, 
mutato Andreae titulo Ondelim, appellarir 7ussit Ondcdoc, maiori 
dignitatis gradu, ac reliquis universae provinciae praeesse MandarinsS- - 
(Vì vua [Chúa Nguyên Phúc Nguyên] muốn hoàn thành [công việc] 
cho thịnh vượng, nên đã truyền đỏi tước hiệu của An Rê là ông Đề 
lĩnh ra êng Đề đốc, một cấp bậc lớn hơn và ông được đứng đầu 
các Quan trong tình 3). 


nghe chieu: -Alius học anno mandarinus ad Ecclcsiam ascriptus 
€st, patrio normine nghe chieu, christiano Ignattus ° (Năm iiav một 
viên quan tên là Ông Nghè Chiêu ˆ đã gia nhập Giáo Hội có tên 
thánh là Y Nhã). 


Nhừ la Khaum, Khaum la nhí °; Nhất là không, không là nhất. 


Tài liệu viể? tay năm I62ó củø Âântonio đe Fon?es 


L.m. AÄntonio de Fontes, người Bồ Đào Nha, dcn Đàng Trong 
cùng một chuyển tầu với Gaspar Luuis vào tháng 12-1624. Khi tới xứ 
này, G. lLuuls liền xuống Nước Mặn đẻ học tiếng Việt còn 
Antonio de Fontes ở lại cư sở Dòng Tên tại Kẻ Chàm cùng với 
Đắc Lộ và F. de Pina. Lúc ấy Pina là Bề trên cư sở này và dã 





1. Theo tài liệu này thì tên vị quan như sau : Đề fĩnh là chức quan, AA Kê là 
tên thánh, ảy là tên riêng, tức phải gọi là ông Đề lĩnh An Re BAY. 


Gaspar LUIS, /b¡d., f. 67r. 


5, Tác giả gọi Qui Nhơn là tỉnh, nhưng vào năm 1625-1626, Qui Nhơn văn chỉ còn 
là một Phủ, tuy là Phủ rất rộng lớn. 


A4. Gaspar LUIS, /b¡d., † 67r. 
5, Chúng tôi không rõ phải viết là Chiêu, hay Chiều, hay Chiếu. 
6. Qaspar LUIS, ¡bid., †. 70:v. 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 35 


thông thạo tiếng Việt. Chính Pina là Thầy dậy tiếng Việt cho Fontes 
và Đặc Lộ : « Ao presente temos Ja tres residencias, as duas estavão 
formadas ; a 2a assẽtis (?) eu agora na Corte do principe, onde ficão 
tres Pes dassento o Pe Franco de Pina que sabe muito bem a lingoa 
poOr superior, e mestre, e os Pés Alexandre Rhodes e Anto de Fontes 
por subditos, e discipulos . ' (Hiện nay chúng tôi có ba cư sở mà 
hai trong số này [Hội An, Nước Mặn] đã được hoàn thành [theo 
giáo luật] ; còn cư sở thứ ba tại « thủ phủ » quan ‹ trấn thủ »*, nơi 
mà lúc này tôi [đang tạm trú], có ba Linh mục định cư : L.m. 
Francisco de Pina biết tiếng [Việt] khá lắm, làm bề trên và là giáo 
sư [dậy tiếng Việt], và các L.m. Đắc Lộ cùng Antonio de Fontes là 
thuộc viên và học viên). 


Ñgày 1-1-1626, L.m. Fontes viết tại Hội An một bản tường 
trình hàng năm bằng tiếng Bồ Đào Nha gửi L.m. Mutio Vitelleschi, 
Bề trên Cả Dòng Tên ở La Mã. Tài liệu dài 17 tờ tức 34 trang, 
viết chữ cỡ nhỏ trong khô 14, so x 23 cm. Bản tường trình về năm 
1625 chia ra ba phần : Phần một, «‹ Casa de Taifð» (Nhà Hội An) ; 
Phần hai, ‹ Residencia de Digcham, chamada vulgarmte Cacham » 
(Cư sở Dinh Chàm, bình dân gọi là Ca Chàm) ; Phần ba, « Residencia 
de NÑNuocman na pua de Quinhin › (Cư sở Nước Mặn trong tỉnh Qui 
Nhơn) *. Sau đây là những chữ quốc ngữ trong bản tường trình 
của Antonio de Fontes. 


Tuy số chữ quốc ngữ không nhiều, nhất là đối với một bản 
tường trình dài 34 trang; nhưng cũng như tài liệu trên đây của 
G. Luis, nó giúp chúng tà hiều hơn về giai đoạn thành hình 
1626. 


1. Thư của Gabriel de MATOS (cũng có khi viết là Mattos), giấm sát các tư sĩ Dòng 
Tân ở Đàng Trong, viết tại Đàng Trong ngày 5-7-1625, gửi L.m. Bà trên Cả Dòng 
Tên ở La Mã, viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, AKS/, JS. 66, {. T7r. 

-2._ Lúc đó ông Nguyễn Phúc Kỳ, con cả Nguyễn Phúc Nguyên, làm trấn thủ ở Quảng 
Nam. Ông Kỳ qua đời năm 1651. 

Š.  Antonio de FONTES, Annua da Missão de Anam, a que vulgarmte chamäão Cochin- 
china ; pa ver No Muj Rdo Pe Ceral Mutio Vitelleschi, AKRSI, JS. 72, l. 69-86. 


36 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC: NGỮ 


Digcham + : Dinh Chàm. 

Núocman ˆ : Nước Mặn. 

Quinhim 3 : Qui Nhơn. 

inua † : “No principio de Janro foio Pe Visitora corte 
đe Sinua visitar a Rei› t+ (Đầu tháng giêng, L.m. Giám sát [Ơ. de 
Matos] đến chầu vua [Chúa Sãi] ở triều đình Xứ Hóa [Thuận Hóa |). 

sinuá ?°  : Xứ Hóa. 

Orancaya : - Entre todos €stas pessoas a principal foi huã Oran- 
caya, ou molher pequena do Re) velho Ja defunto (...) Chamouse no 
bautismo Maria › ° (Trong số những người [dã chịu Thánh Tây] có 
một người quan trọng là Orancaya, hay là thứ phi cua vị tiền vương 
đã từ trần. Khi chịu phép Thánh Tây bà mang tên thánh là Maria). 
Chúng tôi không hiều chữ Orancaya bây giờ phải viết thể nào, chỉ 
biết rằng bà là thứ phi của Chúa Nguyễn Hoàng, sau này được truy 
tặng là Minh Đức Vương thái phi. Bà được L..m. F. de Pina làm phép 
Thánh Tây vào năm 16a2s. Bà tận tâm giúp đỡ các nhà truyền giáo 
và các giáo hữu. Bà Minh Đức qua đời khoảng năm 164o, thọ 8o 
tuổi. 7 

_ Quan 5 : Quảng. Quảng Nam. 

Xabm : ‹-Jao anno passado se escreviu como Xabin Paulo pessoa 
bem conhecrda na Corte do principe, fora escolhido, e mandado por 
cmbaixador a Sião » "(Năm ngoái có một người ghi tên [gia nhập 
Giáo hội], đó là ông Bảo Lộc Xá Bình (?), một người danh tiếng tại 
phủ quan trấn thủ [Quảng Nam], ngoài ra ông đã được chọn và được 
uy nhiệm làm đại sứ đi Xiêm). 


.Ổ  (b¡d., †. 69:, 74v, 75v, 76r, 79t. 
lbid., †. 69:, 80r. 

lbid, †. 69:, 80:. 

lbid., I. 7Ô:. 

lbid., †. 74v. 

lbid., {. 74v. 


Có thà đọc về bà Minh Đức : PHAM ĐÌNH KHIẾM, Minh Đức Vương Thái Phi. 
Saigon, 1957, ¡n.89, T10 tr. 


Antonio de FONTES, ¡b¡d., f. 69:, 74v. 
9. /bid_ f, 77v. 


wmeapnk>dwnwe 


vế 


GIAI ĐO \ÁN THÀNH HÌNH 37 


Bendá `: Bến Đá. Xã Bến Đá. 

Budc - : Bồ Đề. Xã Bö Đéẻ. 

Ondelimbay ? : Ông Đề lĩnh Bây (An Rẻ Bây). 

O/dedóc 1 : Ông Đề đốc. Ông An Rê Bây mới được Chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên phong chức Đề dòộc. 

Onghe Chieu : © Este anno se bautizou nesta casa hũ mandarim 
por nome Onghe Chieu homẽe de grandes letras (...) chamouse no 
bautismo Ignaciô » * (Năm nay một viên quan tên là Ông Nghè Chiêu 
Chiếu, Chiếu ?] là nhà đại trí thức [ở Qui Nhơn] đã được rưa tội 
trong nhà này [nhà Dòng Tên ở Nước Mặn] (...) mang thánh hiệu 
Y Nhã). 

NhH la Khấu, Khấu la nhỉt °: Nhất là không, không là nhất. 

Dĩnh Cham " : Dinh Chàm. 


Sinod X : Xử Hóa. 
Tài liệu viết toy năm 1626 của Francesco Buzomil 


Ngày 13-7-1626, Linh mục Francesco Buzomi viết một bức thư 
bằng Ý văn gửi cho L.m. Mutio Vitelleschi, Bề trên Cả Dòng Tên. 
Nơi viết thư là Đàng Trong (tác giả đề là Cochinchina, chứ không đề 
rõ là ở Nước Mặn hay Hội An). Cũng nên biết rằng, Buzomi đề 
thư là ngày 13-7-1627; thực ra ông đã đề lầm năm, vì phải đề là 
13-7-7526 mới đúng. Sở đi chúng tôi đấm qua quyết như thể- là vì 
Ông viết « năm ngoái L.m. F. de Pina bị chết đuối ›. Thế mà Pina 
chết đuối ngày 15-12-1625 như chúng ta đã biết. Thư gồm 4 trang 
giấy, chữ viết nhỏ xíu trong khô 2r x 3o cm (trang thứ tư trong khô 
21 x7 cm)°. Trong thư ta thấy có mấy chữ quốc ngữ được tác giả 
viết theo lõi cách ngữ như ngày nay. 





lbid., {. 8Öv. 

lbid., †. 8†c. 

lbid., †. 8†rv. 

lbid.,„ Í 81v. 

lbid., †. 81v. 

lbịd., { 85c. 

lbid., †. 85v. 

lbid., †. 85y. 

Francesco BUZOMI, Áo Đadrie Mutio Vutellescbi Prepto eral da C ompa đe 
Ởesus, ARSI, jS. 68, †t. 28:-29y. 


e 


(2œ 1n 0N 


58 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


xán tít: Xán tí (Thượng Đề). 

thien chu 3: Thiên Chủ (Thiên Chúa). 

thien chũ xán tí 3: Thiên Chủ Thượng Đề, 

ngaoc huan: ‹i[ nome xán tí e sopra nome d“un pagode por 
nome, ngaoc huan› † (danh từ Thượng Để còn là tên một ngôi chùa 
[ở Đàng Trong] cũng có tên là Ngọc Hoàng). 

Trang thứ nhất của bức thư này tác giả trình bầy việc L.m. giám 
sát Gabriel de Matos đã xem xét xong công việc truyền giáo ở Đàng 
Trong từ cuối nắm 1624, về những hoạt động của Pina và cái chết của 
ònz, về việc các Linh mục ở Đàng Trong đã cử Đắc Lộ ‹là người 
hoạt động rất giỏi và là tu sĩ tốt, cùng về Áo Môn một chuyến với 
Matos, đề rồi từ Áo Môn hy vọng Đắc Lộ sẽ tới được Đàng Ñgoài đề 
bắt đầu mở cuộc truyền giáo trong xứ này». Ba trang sau Buzomi 
-tranh luận» về các danh từ Thiên Chủ, Thượng Đế; ông trưng dẫn ý 
tướng của Thánh Phao Lô và Tô Ma, đẻ nhấn mạnh đến việc phải 
thích nghi tôn giáo vào địa phương ngay cả trong ngôn ngữ.... Ý của 
Buzomi là ở Đàng Trong nên dùng từ ngữ Thiên Chủ (Thiên Chúa) 
chứ không nên dùng Thượng Đố. 

Nhìn vào những chữ quốc ngữ cua Buzomi trên đây, mặc dầu 
ít, nhưng đã thấy tiến triền, nếu đem so sánh với lỗi viết của João 
Rolz, C. Borri, Đắc Lộ, Gaspar Luis và Antonio de Fontes từ năm 
1626 trở về trước. Thật ra, ngay Buzomi vào năm 1622, ông cũng chưa 
viết từ ngữ Thienchu cách nhau như sau đó bốn năm. Chúng ta biết, 
ngày 2o-5-1622 Buzomi đã viết một bức thư tại Nước Mặn gửi cho Bề 
trên Ca Dòng Tên, và trong thư này ông đã viết từ ngữ Thiên Chủ 
là Thienchu ". 

Trên dây chúng tôi đã sơ lược sự thành hình chữ quốc ngữ 
trong giai đoạn đầu tiên, mà chúng tôi tạm ấn định là từ nắm 162o- 
1626. Từ 1627-1630, chúng tôi chưa tìm được tài liệu nào quan trọng 
về chữ quốc ngữ. Nhưng từ năm 1631 trở đi, chúng tôi khám phá 
được một vài tài liệu quý giá về chữ quốc ngữ, rà chúng tôi tạm 
cho là giai đoạn thứ hai của chữ quốc ngữ (1631-1648). 





lbid., †. 28v-29c. 
[bid., í. 28v. 
l|bid, t†. 29c. 
Ibid., †. 29:, 


ARSI, 1S. 08a, {. 8v. 


- mUN c: 


GI.\I ĐO .\M THÀNH HÌNH su 
GIAI DOAN HAI : 1651-1648 


Trong giai đoạn 163I-1648 cua chữ quốc ngữ, chúng tôi nhân thấy 
những tài liệu dưới đây của Linh mục Đắc Lệ và Gaspar d Amaral 
đảng lưu ý hơn cả, nhất là tài liệu của Amaral. Những trang liền đây 
sẽ cho chúng ta thấy chữ quốc ngữ đã được viết khá đúng về hai 
phương diện : cách ngữ và đấu. 


Tòi liệu viết tay của Đắc Lộ tờ 1631-1647 


Do những tài liệu viết tay của Đắc Lộ mà chúng tôi tìm được, có 
thể giún chúng ta biết trình độ chữ quốc ngữ của ông trong thời gian 
1631-1Ê47 Vì chúng tôi muốn trình bầy sự thành hinh chữ quốc ngữ 
theo thứ tự thời gian, nên đã sắp những tài liệu của Đắc Lộ do ông 
soạn từ 1631-1636 vào Giat đoạn hai : 1631-16/S. Thật ra, như bạn 
đ›c sẽ thấy, những tài liệu của Đắc Lộ viết từ năm 1631-1636 phải 
sắp lên Gai đoạn một mới đúng, nếu không trình bầy theo thứ tự thời 
Bian. Bởi vị, nếu chúng ta so sánh lối viết chữ quốc ngữ của Đắc Lộ 
năm 1631, với lối viết của Buzomi năm 1626, thì hai lối viết gần giống 
nhau, nghĩa là trình độ gần như nhau. Thế mà vì tôn trọng việc trình 
bầy theo thứ tự thời gian, chúng tôi đã phải đặt tài liệu của Buzomi 
năm 1626 vào cuối giai đoạn một, còn tài liệu của Đắc Lộ từ năm 
1631-1636 vào đầu giai đoạn hai. ` 


Thư của Đác Lộ viết tháng T1-1651 


Chúng ta biết, tháng 7-i626, Đắc Lộ rời Đàng Trong về 
Áo Môn. Mãi đến ngày 12-3-1627, hai L.m. Pedro MarqueS ba 
Đắc Lộ mới khởi bành từ Áo Môn đề đi Đàng Ngoài, và ngầy 19-3 n^m 
đó tầu chở hai ông tới Cửa Bạng (Thanh Hóa). Tháng 5-1630; hai Linh 
mục bị Chúa Trịnh Tráng trục xuất hoàn toàn khỏi Đàng Ngoài. Về Áo 
Môn, Đắc Lộ được cấp trên chỉ định làm giáo sư Thần học tại Học 
viện «Madre de Deus› (Me Đức Chúa Trời). Ngày 16-1-1Ô31, Đắc Lộ 
viết một thư dài bằng chữ Bồ Đào Nha, gửi cho L.m. Nuno Mascaren- 
has ở La Mã, là phụ tá Bề trên Cả Dòng Tên vùng Bồ Đào Nha. Thư 
dài trên ba trang rưỡi, viết đầy chỉ chít trong khồ 2o x 3o cm. Nội dung 
bức thư là những hoạt động truyền giáo của Pedro Marques và Đắc Lộ 
trong hơn ba năm trời ở Đàng Ngoài (a-i62y đến s-162o). Bức thư đài 


40 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 
như vậy, chỉ thấy một chữ quốc ngữ là 7Thinhua (Thanh Hóa), ngoài ra 
không còn chữ nào khác... 


Tài liệu của Đác Lộ viết vào tháng 5-1651 


Đác Lộ soạn bản văn này bằng La ngữ. Tác gia không ghi rõ niên 
hiệu cũng như nơi soạn thảo, tuy nhiên nội dung cho ta biết được là 
viết vào khoảng tháng 5-1631, lúc ông đã rời Đàng Ñgoài về Áo Môn 
được một năm. Tài liệu này hiện lưu trữ tại Văn khố của Hàn lâm 
Điện Si> học Hoàng gia ở Madrid `, khác với các tài liệu trên được giữ 
tại Ứăa khố Dòng Tên ở La Mã. Tác giả thuật lại việc từ lúc ông tới 
Cửa BĐBạng ngày 1g-z-1627 đến lúc Linh mục Antonio F. Cardim 
đến Thăng Long ngày 15-2-1631. Tài liệu dài hai trang rưỡi, 
viết nhỏ li tỉ trong khồ 16 x 23 cm. Bản văn này cũng chỉ có mấy chữ 
quốc ngữ sau đây Ỷ: 

Sinoa : Xứ Hóa (Thuận Hóa), 

Anná : An RÑam. 

sai  : Sãi Các vị Sư Sãi. 


Mía : vMía domũ vocabant› † (Họ gọi là nhà Mia). Về chữ 
mía chúng tôi không rõ bây giờ phải viết thế nào ? Chỉ biết rằng, theo 
văn mạch thì hiều được chữ đó có nghĩa là nhà tạm trú. 


Bochinũ, Gueanũ ” : Bố Chính, Nghệ An. Tác giả đã làm biến thề 
hai địa danh Bố Chính và Nghệ An sang La ngữ. 


Hai tài liệu viết tay trên đây của Đắc Lộ đều có quá ít chữ quốc 
ngữ. Tuy nhiên chúng ta cũng có thề cho rằng Đắc Lộ viết chữ quốc 
ngữ cờn kém Francesco Buzomi, vì ngay vào năm 1626, Buzomi đã xử 
dụng lỗi cách ngữ và đã dùng dấu, tức là đã phân biệt được phần nào 
về thanh tiếng Việt, là một điều rất khó đối với những người Âu 
1. AKESI, JS. 8O, I. 15:-16v. 

2,_ RHODES, /nitium Miseionis FJunguinensis a. 1627, trong Real Academia de la 

Historia de Madrid, lesuitas, Legajo 21, Fasc. 6, !. 702-705. 

5 lbdở, †. 702c, 
lbid., †. 702v. 
9. - /b¡d., {. 702v. 


GI1AI ĐOAN THÀNH! HVH 41 


châu nói cách chung. Dưới đây chúng ta sẽ thấy Đắc Lộ ghi chữ quốc 
ngữ khá hơn, nhờ tài liệu năm 1636 mà chúng tôi tìm được. 


Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1656 


Cũng may chúng tôi khám phá được một tài liệu viết tay 
rất dài của Đắc Lộ, tức bản thảo cuốn sách Tunchinensis 
listortae libri dụo mà phần lớn đã được Đắc Lộ soạn vào năm 1636. 
Chính bản viết tay quý giá này còn lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên ở 
La Mã ', sẽ giúp chúng ta hiều rõ hơn trình độ chữ quốc ngữ của 
Đắc Lộ. 


Chúng ta biết rằng, sau khi Đắc Lộ bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài, 
ông được chỉ định dậy Thần học tại Học viện sMadre de Dcus °» ở 
Áo Miôn trong 1o năm trời (163o-Ii64+o). Đắc Lộ tự coi như mình bị 
câm chân trong 1o năm đó, vì ông muốn trở lại Đàng Ngoài heạt đệng 
truyền giáo như trước, hay ítra cũng được trở lại Đàng Trong đề 
sống với người Việt Nam. Thật ra nếu Bề trên muến. thì ông văn có 
thề trở lại Đàng Ngoài được, dầu ông đã b: chúa Trịnh Tráng trục 
xuất. Bởi vì nhà cầm quyền Đàng Ngoài chưa có ác cảm với ông nhiều, 
còn đối với tôn giáo mới là Công giáo, họ cũng không cẩm hoàn toản. 
Chính vì thế mà vào tháng 3-1631, bốn Linh mục Dòng Tên là Oaspar 
d'Amaral, André Palmeiro, Antonio de Fontes và Antonio F. Cardim 
từ Áo Môn đến Thăng Long đã được Chúa Trịnh Tráng tiếp nhận, và 
ông cho phép hai L.m. Gaspar đ'Amaral, Antonio F. Cardim được 
phép ở lại Thăng Long ; tới năm 1632, lại có thêm ba L.m. Dòng Tên 
khác đến Đàng Ngoài : Raymond de Govea (Tây Ban Nha) và hai người 
Ý là Bernardin Reggio, Jérôme Mayorica. Vậy nếu Đắc Lộ có trở lại 
Đàng Ngoài, thì nhà cầm quyền xứ này cũng có thề chấp nhận, ít nhất 
lÀ trong một thời gian ngắn. Hồi ấy Chúa Trịnh Tráng tiếp nhận các 
nhà truyền giáo từ Áo Môn tới, không phải vì ông mộ mến đạo Công 
giáo, nhưng vì thương mại : các giáo sĩ Tây phương có mặt ở Đàng 
Ngoài làm cho các thương gia Bồ Đào hay lui tới xứ này, nhờ đó 
Chúa Trịnh Tráng có thề mở ngoại thương với Áo Môn dễ dàng hơn. 


Sở di Đắc Lộ phải vắng mặt ở Việt Nam từ 163o-1ế4o là vì một 
SỐ tu sĩ ở Áo Môn không đồng ý với ông về ít nhiều thích nghỉ của 








1. A&SI, /S 6š cđtð4, { 1.62v. 


a9 LỊCH- SỬ C?7IƑ7 QCOC NGƯỮ 


òng tại Việt Nam, ví dụ : vấn đê từ ngữ Ky Tô giáo, như từ ngữ Đức 
Chủa Trời Đất, vấn đề lập «Dòng tuy Thầy giảng, việc thích nghỉ tập 
tục Việt Nam vào phụng vụ v.v... Dâu không hy vọng được trở lại Đàng 
Ngoài hoạt động, nhưng nhà truyền giáo cua chúng ta vẫn luôn luôn 
muốn hiến đời sống mình cho Giáo hội Đàng Ngoài. Đề tỏ lòng tha thiết 
với xứ này, Đắc L2 đã soạn một tập lịch sử chính trị, xã hội và Công 
giáo Đàng Ngoài. Cuốn sách quý giá này được xuất bản tại La Mã 
năm 16so và tại Lyon năm 1651, 1652, bằng ba thứ chữ: VY, Pháp, La 
tỉnh. Như thế là bản thảo đều tiên bằng La ván lại được in sưu, tức 
1652, còn bản Ý văn in đầu tiên nắm ¡6so và bản Pháp văn do Lm. 
Henry AIbi dịch (có lẽ dịch từ bản thảo La ván) in năm 1651. 
Cũng nên biết rằng, cứ theo cuốn Ý văn, không thấy đề tên người dịch 
như vậy có thề hiều được răng, bản Ý văn do chính Đắc Lộ dịch ra từ 
bản La văn, nhưng không rõ ông dịch bàn này khi còn ở Áo Môn, 
hay trong cuộc hành trình về La Mã (cuối năm 164s đến giữa năm 1649); 
cũng có thê là sau khi ông đã về tới La mã '. 


Nhờ có niên hiệu ghi trên bản thảo, chúng ta biết được Đắc Lộ đã 
soạn tập này vào năm 1626. Nhưng cuối bản thảo còn có mấy chương 
viết về tình hình truyền giáo ở Đàng Ngoài đến năm 166 ; do vậy, có 
thẻ hiều được rằng, sau năm 1626 Đắc Lộ đã viết thêm mấy chương 
đó và lúc soạn thảo những chương này có lẽ là sau khi tác giả đã về 
tới La Mã (27-6-1649). 


1. IHODES, &ciazione De felici succesv della Santa Fede ¿cd:zata da Padri 
della Compagnia di Giesv nel regno di Ivnchino, alia santita dì N.S.ĐP. lnno- 
cenzio decirno. Dị Alessandro de Rhodes avignonese, Roma, 1650, :n-49, 526 tr, 
kèm theo bản đồ Việt Nam kích thước 12,5 x T18 cm. 


RHODES, Hstoire dv ayavme de Ïlvnqvin, et de; grands progrez qve Ía 
predication de Í“Evangile y a faits en la conuersion des lnfidelles. Depuis ÍˆAnnée 
1627 jusques à ÍAnnée 1646. Composée en latin par le .P. Alexandrce địc 
Rhodes, de la Compagnie de lesvs Et tradvite en francois par le .P. tienry 
Albi, de la mesme Compagnie, Lyon, 1651, ¡in-49, 526 tr, kèm theo bản đề) 
Việt Nam kích thước 12,5 x T8 cm. ` 


RHODES, ƒvnchinensis Hi:toriae libri dvo, qvorvm altero siatus temporaliy 
huJjus Kegni, altero mirabiles evangelicae praedicationis progreszus refecruntur. 
Coeptae per Patres Societatis Jesv, ab Anno 1627. ad Annum 1649. Authore P. 
Alexandro de Rhodes, Auenionensi, ejusdem Societatis Presbytero ; Eorum quae 
hic narrantur teste oculato, Lyon, 1652, ¡in-49, Q.Ị: 89 tr, Q.ll : 200 tr, kèm 
theo bản đồ Việt Nam kích thước 12,5 x T18 cm. 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌ VH 43 


Bản thảo bằng La văn gồm 62 tờ, tức 124 trang chữ, trong khồ 
14 X 34 cm, mỗi trang trung bình có 43 dòng chữ viết nhỏ li ti. Bản 
thảo chia làm hai quyền: Quyền ï, thuật lại lịch sử tồng quát của 
Đàng Ngoài về phương diện địa dư, chính trị, hành chính, kinh tế, 
tiền tệ, thuế má, tôn giáo, văn học, phong tục v.v...; Quyền II, dầy gấp 
đôi Quyền 1, chỉ lại lịch sư truyền bá Phúc Âm ở Đàng Ngoài từ 
1637 1646. 


Sau đây chúng tôi xin ghi lại những chữ quốc ngữ trong bản thảo 
cua Đắc Lộ. Chúng tôi cũng xin bạn đọc miền cho khỏi ghi số tờ có 
chữ quốc ngữ, vì nếu ghi lại hết thì quá dài. 


QUYỀN MỘT 


lình trạng « trần thẻ » nước Đồng Kinh [Đàng Ngoài 


(Da statu temporali reøni TunBgkin), f. Ìr-21V 


Tung : Đông. Đông FEïnh. 

kin : kinh. Đông Kinh. 

Annam : An Ñam. 

Ainam : Hải Nam. Đảo Hải Ñam. 

Chúacanh : Chúa Canh, Có lẽlà Chúa Cao, tức là nhà 
Mạc cai trị vùng Cao Bằng. 

Che ce : Ke Chợ. Thủ đô Thăng Long. 

Chua bàng : Chúa Báng. Đắc Lộ dịch cnữ bằng có nghĩa là cổng 


bằng; nhưng thực ra phải dịch là bình an. Vì tác 
giả gọi Chúa Trịnh Tùng là Chúa Bằng, tức là 
Bình an uương. Trịnh Tùng qua đời năm Qui hợi 
(1622) ngày 2o tháng 6 đời Vĩnh tộ. 


Chủa oủ : Chúa Ông. Thời đó dân chúng cũng gọi Trịnh 
Tráng là Chúa Ông. 

Chúa thanh do : Chúa thanh đô. Chúa Thanh đô vương Trịnh 
Tráng. 

uuan : VƯƠNE- 

mĩn : Minh. Sáng súa, rõ ràng. 


bat mỉn : Bất minh. Không rõ ràng, sáng SÚa. 


44 


thuam 


uan 

uu 

øna tï 
gna hien 
cat phu 
cat huyen 
øna huyen 
cai xã 
Bua 

đen 

sin đo 
huan com 
ten sĩ 


tam rau 


đau nhu 
dau thiíc 
Thicca 
Thiccả 


Sat 
$sai ca 
Lautu 
C1 


c1! hồn 


tÍCH: SỮ C1!” QUỐC NGỮ 


Thời kỳ Chúa Trịnh Tráng, hàng năm cứ vào tháng 6 


ám lịch, quân lính ở thủ đô phải đọc lời tuyên thê 


trung tín với Chúa. Ai đọc rõ ràng. được phê chữ Minh ; 
đọc không rõ, phê Bất minh; đọc rõ vừa phải, phê Thuận. 
Thuận. Người linh tuyên thệ, đọc rõ vừa vừa. 

văn. Quan vấn. 

vũ. Quan vũ, quan Võ, 

Nhà T¡ (Tv). Tại mỗi Xứ,có Nhà Ty hay Nha TY. 

Nhà Hiếp. Tại mêi xứ có Nhà Hiến hay Nha Hiến. 

Cai Phú. 

Cai Huyện. 

Nhà Huyện. 

Cai Xã. Người đứng đầu mệt Xã. 

Vua. 

Đền. Thi Đên, Thi Đình. 

Sinh đồ. Người đi Thi Hương đậu Sinh đồ. 

Hương cống. Người đi thi Hương đậu Hương cống. 
Tiến sĩ. Người thi Hệi đậu Tiến sĩ. 

Tam giáo. Ba tôn giáo lớn ở Đàng Ngoài : Không giáo, 
Phật giáo, Lão giáo. 

Đạo Nho. Đạo Khồng hay Không giáo. 

đạo Thích. Đạo Thích Ca hay đạo Phật, 

Thích Ca. 

Thích Ca. Trong bản thảo chỉ có chỗ này (í.1ar) Đắc Lộ 


viết là Thiccả, còn các chỗ khác ông đều viết là Thicca 


hoặc Thĩc ca. 

Sãi. Các vị Sãi, 

Sãi Cả. Vị Sư đứng đầu nhiều Sư nhiều chùa. 
Lão Tử. 

Giỏ. Cúng giỏ, làm giỗ, ăn giỗ. 


cô hồn. 


(1AF f2-1N TILẦVH HIÌNH 


ha hón 
bai UĐỉa 


chin 0ra 


45 


: ba hôn. 
: bây vía. 


: chín vía. Ngày xưa dân Việt cho rằng, đàn ông có 


ba hồn bầy vía; còn đàn bà có ba hồn chín vía. Dịp 
khánh đản, Chúa Trịnh Tráng tồ chức rước vía long 
trọng. 


: Đông. Ví dụ đặt tên cho một người là Đồng. 


QUYỀN HAI 


Í)ức tin Ky lô bắt đầu [được truyền bá] 


ở nước Đông Kinh và sự tiến triền [của Đức tin] 


cua bang 


phạt, but 
dang 


Crủa ou 


Cửia ban uuan: 
: Chúa Sãi. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. 

: Chúa Canh. Có lẽ là Chúa Cao cai trị Cao Bằng. 

: Thanh Hóa. Tỉnh bay Xứ Thanh Hóa. 

: thây. 

: Sãi Vãi, 

: Kẻ Vich. Cửa Vích. Theo bản đồ Việt Nam mà Đắc Lộ 


Crla sai 
Criủa Canh 
thỉnh hoa 
thai 

$đt Đai 


Che bịch 


Che no 


(he an 
bochrin 


JRèum 


: Cửa Bạng. Thuộc tỉnh Thanh Hóa. 


(De Principio ac progressu fidei) 


Christtanae in Tunchinensi Negno), ƒ. 25r-52U 


Đắc Lộ và Pecdro 
Marques tới Cửa Bạng ngày 19-3-1627. 


: Phật, Bụt. 
: đàng. Đàng đi, hay đường đi. 
: Chúa Ông. Ở đây tác giả muốn nói là Chúa Nguyên 


Hoàng. 


Chúa Bằng vương. Bình an vương Trịnh Tùng: 


cho xuất bản, thì ông viết là Cuabic, một cửa sông ở 
phía Bắc Thanh Hóa. 


: Kẻ Nộ. Trong bản đồ của Đắc Lộ ghi là Van-no, tức 


Vạn Nộ, có lẽ làchính tỉnh ly Thanh Hóa ngày nay. 


: Nghệ An. Tỉnh Nghệ An. 
: Bố Chính. Xứ Bố Chính ở phía Nam Nghệ An. 
: Rum. Cửa Rum ở Nghệ An. 


46 


K:emthuong 


Phuchen 


cà, cã, cá 


tế, tÌe 


LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


: Kiêm Thượng. Chúa Kiêm Thượng Trịnh Tạc. Trịnh 


Tạc có danh hiệu này đến năm 1632, là năm ông lấy danh 
hiệu Tây định Vương. 


: Phúc Chân. Ngày 11-3-1647, Trịnh Tạc nhận L.m. Dòng 


Tên người Ý là Félix Morelli làm con nuôi. Từ lúc đó 
Trịnh Tạc cho F. MTorelli một tên mới là Phúc Chân. 


: Cà, Ca, cá. 


: tTẺ, tre. 


Sau khi chúng ta đã trích những chữ quốc ngữ trong bản thảo cuốn 
z Tunchinensis Historiae libri duo° viết tay vào năm 1636, bây SỈỜờ 
chúng ta thử đem so sánh với một số chữ quốc ngữ trong ba cuốn 
sách in tại La Mã, Lyon vào các năm 16so, 1651 và 1632. Như thế 
chúng ta sẽ thấy được có những chữ đã in giống với bản thảo 1626, 


nhưng cũng không thiếu những chữ đã in khác với bản thảo. 


Bản viết toy Bỏn Ÿ vôn Bỏn Phóp văn Bỏn Lo võn 
ló3ó ¡in ló50 n ló5I ¡n 152 

Tung Tun Tun Tum 

kỉn Chin quin quin 

Annam Annàm Annam Annam 

Che ce Chece Che ce Chè cẻ 

Chúacanh Ciuacain Ciua Cauh Ciùa-chanh 

Chúa oũ Ciuaon Ciua ou Ciủa ou 

Chúa bàng Ciuàbàng Ciua bang Ciua bang 

Chúa thanh do Ciua thanhdo Cửa thanh do Ciua Thando 

uuan Vuàn VVan Vuan 

thuam lhuam thuan Thuan 

uan Van Van Van 

uu Vụ Vụ Vụ 

gnati Gnati na to Ơna tỉ 

gna huyen Gnà huycn Gna huyen Gna huyen 

Cai Xã Cai xà Cai xa Cai xa 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 47 
huan com huam Com Huan Com huancon 
Lautu Lauta Lautu Latitu 

củ hồi! Cuhon Cu hon Cu hon 
phạt Bhat Phat Phat 

thinh hoa Tinhoa Thin hoa Thin hoa 
sai vai Say Vay Sa; Vaj Sai Vai 
Ghe an Gheán Ghean Ghean 
Eiemthuong Eiem luong Kien Thuong Kiem thuong 
Phuchen Phuchien Pluchen Phucon 


Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1644 


Dưới đây là một tài liệu khác cũng do Đắc Lộ soạn thảo sau khị 
An Rê Phú Yên ' tử đạo một tuần (tử đạo 26-7-i644 tại Thanh Chiêm 
hay Kẻ Chàm cũng thế) mà chính Đắc Lộ được chứng kiến ”. Tác 
giả viết bằng chữ Bồ Đào Nha, thuật lại cuộc tử đạo của An Rê với 
nhan đề ‹ Relacão do glorioso Martirio de Andre Cathequista Protomartir 
de Cochinchina alanceado, e dđegolado em Cachão nos 26 de Julho de 
1644 tendo de Idade dezanove annos °* (Tường thuật cuộc tử đạo 
vinh hiền của Thầy giảng An Re, vị tử đạo tiên khởi ở Đàng Trong, 
đã bị đâm chém tại Kẻ Chàm ngày 26-7-1644, tử đạo lúc 19 tuồi). 

Đắc Lộ viết bài này ở gần Thanh Chiêm ngày 1-8-1644. Tài liệu 
dài 16 trang viết chữ thưa trong khồ rr x 21 cm, mỏi trang trung bình 
có 26 dòng chữ viết, nhưng chỉ có mấy chữ quôc ngữ sau đây : 


Oúnghebo, Oũnghebo ! : Ông Nghè Bộ. 


1 An 8é Phú Yên : An Rê là tên thánh, Phú Yên là quê quấn của vị tử đạo, côn 
tên Việt Nam của Thầy không được ghi lại. Chúng tôi đã cố gảng tìm tôi ở La 
Mã. Lisboa, Madrid, nhưng vẫn chưa tìm được tên Việt của Thầy giảng này, 

2. Ngày xưa, dân chúng vẫn được đi theo tử tội đến pháp trường đề chứng kiến 
cuộc xử tội nhân. 

3 — Real Academia de la Historia de Madrid, Jesuitas, legajo 21 bịs. Fasc. 17, . 
228-254v. 


4 lbid. †. 223i, 228Vis, 229rv, 250i. 


48 LỊCH SỈ” CHỮ QUỐC NGỮ 


giã nghĩã cũ đ Chúa Jesu cho den het hoy, cho đen blon đoy `: giữ 
nghĩa cùng đức Chúa j]êsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời. 


Tài liệu này vừa vấn vừa Ít chữ quốc ngữ, nên khó mà so sánh 
được với bản văn năm 1626, đề thấy mức độ tiến triền của tác gi. 
Tuy nhiên, chúng tôi xin đưa ra một nhận xét sau đây có tính cách 
tổng quát là, vào năm 1644, Đắc Lộ đã viết chữ quốc ngữ khá hơn 
8 năm trước, vì từ năm 16a4o ông trở lại truyền giáo ở Đàng Trong 
nên có dịp thực hành hàng ngày ; ngoài ra, nếu cứ nhìn vào câu +giũ 
nghiã cũ đ Chúa ]esu...s cũng thấy được phần nào mức tiến của Đắc 
Lộ. Hơn nữa cắn cứ vào câu văn này, chúng ta thấy Đắc Lộ đã viết 
thành cáu uăn chứ không phải chỉ có những chữ quốc ngữ rời rạc 
như các tài liệu trên. 

Tài liệu của Đác Lộ viết năm 1647 

Ngoài những tài liệu quan trọng trên đây về chữ quốc ngữ của 
Đắc Lộ, chúng tôi còn tìm được một tài liệu viết tay khác của ông. 
Đó là *“Alexandri Rhodes è Societate jJesu terra marique decẽế annorũ 
Itinerarium › ? (Cuộc hành trình mười năm trên bộ dưới biền của Đắc 
Lộ, thuôc Dòng Tên) viết bằng La văn tại Mĩacassar ngày 4-6-I647 É 
chữ nhỏ li tỉ trong khồ 14,s x 2; cm. Phần tài liệu chúng tôi tìm thấy 
chỉ gồm 6r chương, nhưng thiếu từ chương 5o-s8 và phần cuối 
chương 61. Tác giả không đặt đầu đề mỗi chương ở giữa trang như 
bản thảo cuốn ‹Tunchinensis Historiae libri duo», nhưng đặt ở lề 
trang. Đắc Lộ đặt tên cho tài liệu này là «Cuộc hành trình mười nắm» 
tức là ông chủ ý thuật lại những cuộc di chuyền trên bộ dưới biền 
của ông trong 1o năm trời: 1640-1643 (Áo Môn — Đàng Trong) và 
1645-1649 (Áo Miôn — La Mãi). 


Bản thảo này đã được dịch ra Pháp văn in lần đầu tiên ở Ba Lê 
năm 1652 trong Phần II cuốn ‹Divers voyages et missionss. Cũng cân 
ghỉ nhận rằng, cho đến nay, bản thảo La văn chưa bao giờ được ấn 





1. /bid., f1. 251. 

2._ ÑRHODFS, Alexandri Rhodes è Societate esu terra marique đecẽ annorö Ítinerd- 
riưn, ARSI, JS. 69, Í. 95r-140. 

Š. Chúng ta biết ngày 20-12-1645, Đắc Lộ rời Áo Môn đề bắt đầu một cuộc hành 
trình về La Mã và tới đây 27-6-1649. Muốn hiều rõ tại sao Đặc Lộ có thời giờ 
soạn tài liệu này ở Macassar năm 1647, thì cần phải biết như sau : 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 49 


hành, mặc dâu bản Pháp văn được tái bản nhiều lần và được dịch sang 
Đức văn, Anh văn '. Thực ra bản thảo của Đác Lộ hiện chúng tôi có 
trong tay, hầu hết thuật lại việc tác giả đi đi về về từ Đàng Trong đến 
Áo Môn (i64o-r645), còn cuộc hành trình từ Áo Môn về La Mã (1645- 
1649) được in trong Phân III cuốn « Divers voyages et missions ° 
thì chúng tôi không tìm thấy (chắc chắn phần này được Đắc Lộ 
soạn từ sau tháng 6-1647 trên đường từ Macassar về La Mã hoặc 
ở La Mã, Ba Lê). Tuy nói là bản thảo được dịch và in trong 
Phần II cuốn sách trên đây, nhưng khi xuất bản có khá nhiều thay 
đồi, không những về số chương mà lại còn thêm bớt một số vấn đề, 
khác với cuốn + Tunchinensis Historiae libri duo» hầu như giống hoàn 
toàn với bản thảo. 


Sau đây là những chữ quốc ngữ được Đắc Lộ ghi trong tài liệu, 
hầu hết là những địa danh. Tài liệu có rất ít chữ quốc ngữ. Một điều 
khác làm chúng ta thắc mắc là, không hiều tại sao vào năm r6a;, Đắc 
Lộ còn ghi chữ quốc ngữ luộm thuộm như vậy? Thực ra, vào nàm 


20-12-1645 : Đáp tầu từ Ao Môn. 

14-01-1646 : Tới Malacca. 

22-02-1646 : Đi Dịiakarta. 

05-05-1646 : Tới Dịiakarta. 

29-07-1646 : Bị người Hòa Lan bỏ tù ở Dịakarta hơn hai tháng trời vì dangThánh Le. 
25-10-1646 : Đi Macas;ar (chuyến đi lâu hơn 2 tháng). 

21-12-1646 : Tới Macassar. C' lại đây gần 6 tháng trời- 

15.06-1647 : Rời Macassar đi Bantan. 


1. In lần thứ nhất : Đivers voyagez et missions dự P. Alexandre de Rhodesy en la 
Chine, et autres Royaumes de ÍOrient. Auec son retour en Europe par la Perse 
et l“Armenie. le tovt divisế en trois parties. Chez Sebastien Mabre-Cramoisy et 
Gabriel CramolSy, Paris, 1655, ¡in-49, kèm theo bản đồ Việt Nam kích thước 5Ô x 
42 cm-: Phần l và l| đánh số trang tiếp nhau, tất cả có 276 tr., Phần l|I đánh số 
trang bắt đầu từ 1: 82tr. Kế đến là những lần ¡in lại do các nhà xuất bản vào 
những đăm sau đây : Sebastien Ä{abre-Cramoisy et Gabriel Cramoisy, Paris, 1666. 
Christophe Journef, Paris, 1681. Christophe Journel, Paris, 1685. Julien, Lanier 
et Co, Paris, 1854. Desclée et de Đrower, Lille, 1884. Lm. Michel Pachtler, 
S.J., dịch ra Đức văn, xuất bản : Freiburg im Brisgau, Herder, 1858. Ngoài ra 
một bản Anh văn do Solange Hertz dịch, mới được xuất bản dưới đầu đề : 
"Khode: of Vietnam. lhe Travels and missions of Father Alexander de Rhodes 
in China and other Kingdoms of the Orient, Westminter, Maryland, 1966, ¡n-89, 
XX-246 tr. 


s0 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


1644 chữ quốc ngữ của ông đã tiến khá nhiều, vậy mà ba nắm sau ông 
còn ghi tương tự như năm 1626. Đó là điều làm chúng ta khó hiều. 
Bây giờ chúng tôi xin trích ra khoảng một phân ba tồng số chữ quốc 
ngữ trong tài liệu. Chúng tôi cũng không ghi số tờ có chữ quốc ngữ: 
song vẫn trình bầy theo thứ tự trước sau của tài liệu. 


ciam : Chàm. Kẻ Chàm, thủ phú Quảng Nam Dinh. Nhiều khi 
tác giả dùng đề chỉ cả tỉnh Quảng Nam. 

Ranran : Ran Ran. Tác giả có ý chỉ vùng Phú Vên. 

Kẻ han : Kẻ Hàn. Cửa Hàn tức Đà Nẵng ngày nay. 


on ghe bo : Ông NÑghè Bộ. Viên quan cai trị Quảng Ñam. 
Ke cham : Kẻ Chàm. 


halam : Hà Lam. Cách Hôi An chừng 2o cs về phía Nam. 
Cai tam, Caitlam : Cát Lâm. Ở gần Hội An. 
ben da : Bến Đá. Xã Bến Đá. 


Qui nhĩn : Qui Nhơn. 


Nam binh : Nam Bình. Ở tỉnh Bình Định ngày nay. 
Bao bom : Bầu Vom, Ở gần Quảng Nghĩa (?). 
Quan Ghia : Quảng Nghĩa. 

Nuoc man : Nước Wiăn. 

bau beo : Bầu Bèo.(?). Làng Bầu Bèo. 

liem cum : Liêm Công (?). Làng Liêm Công. 
Quanghia : Quảng Nghĩa. 

Baubom : Bầu Vom. 

bochinh : Bố Chính. 

oñ nghebo  : Ông Nghè Bộ. 

Sau khi dựa vào các tài liệu viết tay của Đắc Lộ nhất là nếu chỉ 
hạn định đến năm 1636, chúng ta biết được ông ghi chữ quốc ngữ khác 
nhiều với hai cuốn sách quốc ngữ ông cho xuất bản vào năm 1Õ5I. 
Nếu chỉ căn cứ vào hai cuốn sách trên đây, người ta có thề lầm Đắc 


Lộ là người có công nhiều nhất trong việc sáng tác chữ quốc ngữ. 
Nhưng nhờ những tài liệu viết tay của ông, chúng ta hiều được trình 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH | 2T 


độ chữ quốc ngữ của ông. Hơn nữa, nếu đem so sánh với L.m. Gaspar 
d'Àmaral vào năm 1632, chắc chắn L.m. này giỏi hơn Đắc Lộ nhiều. 


Tèi liệu viết toy của Gespor d“Amerol 
mớữmm 632 và I6@3Z7 


Trước khi trình bầy những chữ quốc ngữ trong hai tài liệu trên 
đây, thiết tưởng cũng nên nhắc qua tiều sử của ông. 


Gaspar d'Amaral ! sinh năm ¡5o2 tại Bồ Đào Nha, gia nhập Dòng 
Tên ngày 1-7-I6o8. Lm. Gaspar d'Amaral đã làm giáo sư La văn, 
Triết học, Thần học tại các Học viện và Đại học Evora, Braga, Coimbra 
ở Bồ Đào Nha. Năm 1623, Amaral rời quê hương đi Áo Môn hoạt 
động truyền giáo. 


Gaspar d“Amaral tới Đàng Ngoài lần đầu tiên vào tháng 1o-I62g 
cùng với thây Paulus Saito, người Nhật”, nhưng đến tháng 5-1630, 
Ông phải rời xứ này cùng một chuyến tầu với hai L.m. Pedro Marques, 
Đắc Lộ và thầy Paulus Saito đề về Áo Môn. Ngày 18-2-1631, Gaspar 
d'Amaral cùng với ba L.m. Dòng Tên khác cũng là những người 
Bồ Đào Ñha, tức Andrẻ Palmeiro 3, Antonio de Fontes và Antonio 


1. Chính Gaspar dAmaral khi ký tên, có lúc ông ký là Oaspar đ“Amaral, có lúc lại 
ký là Gaspar do Amaral. 

2. Xin coi tiều sử Paulus Saito ở trang 25. 

5. André PALMEIRO (1569-1655), sinh tại Lisboa năm 1562, lớn lên, ông gia nhập 
Dòng Tên rồi được thụ phong Linh mục. Ông làm giáo sư ở Đại hạc Coimbra về 
môn Văn chương trong 6 năm, Triết học trong 4 năm và Thần học trong 12 năm. 
Năm 1617, Palmeiro đi truyền giáo ở Ấn Độ, sau đó ông được cử làm Giám sát 
hai Tịnh Dòng Tên Nhật Bản, Trung Hoa từ năm 1626-1655 là năm ông qua đời 
tại Áo Môn. Chúng ta biết, năm 1627, Palmeiro lúc đó ở Ao Môn, cỏ trao cho 
Dedro Marques một bức thư nhờ ông chuyền cho Chúa Trịnh Tráng khi tớ: Đàng 
Ngoài. Nhận được thư, Irịnh Tráng lấy làm hài lòng ; cùng năm ấy; ông vũng gửi 
thư và quà tặng đề đáp lễ André Palmeiro. Bức thư của lrịnh Trắng không viết 
trên giấy thường, nhưng được khắc tren tấm bạc iá, chiều ngang 55,20 chiều cao 
25,60. Riêng những hàng chữ Nho được khắc trong một khoảng rộng 50,60x25,60 
cm. Bề ngang từ tay mặt sang tay trái có tất cả †7 hàng chữ :¿ T1 hàng đầu môi 
hàng có 12 chữ, hàng thứ 12 lại có Tš chữ, hàng 15 có † chữ, hàng 14 có 4 chữ 
hàng 15 có 5 chữ, hàng 16 có 7 chữ và hàng 17 có 4 chữ. Tông cộng là 166 chữ. 
Từ hàng thứ nhất đến hết hàng thứ T2, thợ khắc đều kẻ một gạch, phân cách 
hàng chữ nọ sang hàng chữ kia cách nhau 2,50 hoặc 2,60 cm, mỗi nét gạch có bề 


so LCHSỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


F. Cardim !, từ Áo Môn đáp tầu buôn Bô Đào Nha đi Đàng Ngoài, 
với mục địch truyền giáo. Sau hai tuần lễ, tầu các ông tới một cửa biên 
Đàng Ngoài, rồi mãi đến ngày 1s-3 năm đó các ông mới tới thủ đô 
Thăng Long. Tại đây, các Linh mục cũng như đoàn thương gia Bồ 
Đào được Chúa Trịnh Tráng đón tiếp niềm nở. Trinh Tráng ra lệnh cho 
người con rề của ông đưa các Linh mụ: trú ngụ ở một ngôi nhà tron§ 
Phủ Chúa. Chúng ta biết, A. Palmeiro đến Đàng Ngoài với hai mục 
đích : nhận xét tại chỗ những hoạt động mới đây của P. Marques, 
Đắc Lộ và gặp Chúa Trịnh Tráng; sau đó ông phải về Áo Môn, chứ 
không chủ ý ở lại Đàng Ngoài, vì ông là Giám sát Dòng Tên hai Tỉnh 
Nhật, Hoa. Xem ra Chúa Trịnh Tráng rất quý mến các Linh mục. 


ngang 0,20 cm. Từ sau hàng chữ thứ 12, không có gạch phân cách các hàng chữs 
Riêng bề mặt mỗi chữ rộng trung bình 1,50x 2 cm. Toàn bức thư được khác xong 
trong còng một ngày. Thật ra bức thư đã bị mất vài hàng đầu, vì thế tông cộng 
chỉ còn 17 hàng chữ. Bức thư được trao cho các thương gia Bồ Đào đem 
về cho André Palmeiro ; nhưng tầu đến đảo Hải Nam bị bão, các đồ trên tầu và 
bức thư này trõi vào bờ, dân chúng vớt lên được. Hay tin, Palmairo phải đích 
than đến Hải Nam chuộc lại. Bức thư quí giá này hiện giữ tại [hư viện 
Vatican, Fonds ĐBarberini, vol. †58 (mss orient ), Índici e Cataloghi Vaticani. Năm 
1912, L.m. L: Cadièere đã cho chụp lại bản gốc, dịch ra Pháp văn kèm với lời chủ 
thích, đăng trong báo ulletin de la Commission archéologique de llndochine, 
1912, DỊ. V và từ tr. 199:210, dưới nhan đề ne fettre du rơi de Ïonkin aU 
pape. Cadière đã [ầm lẫn khi viết là thư gửi cho Giáo hoàng, vì như chúng ta vừa 
thấy, đó là thư gửi cho André Palmeiro. Sở dĩ Cadière lâm là vì chính Thư viện 
Vatican ghi lầm. Chúng tôi không muốn ghi lại nội dung bức thư, vì ít nhất đã có 
những sách báo sau đây đề cập tới : PHAM-VĂN-SƠN, Việt-sử Tân-biên, Quyền 
IV, Saigon 1961, tr. 156-159. Ông Phạm-văn-Sơn cũng lầm là bức thư gửi cho 
Giáo hoàng.— Việt.Nam Khảo-cồ Tập-san, số 2, Saigon, 1961.— VÖ LONG.TẼ, 
Lịch-sử Văn-học Công-giáo Việt-Nam, Cuốn |, Saigon, 1965, tr. 112-113. 


1. Antonio de FONTES (1592. ?), đến truyền giáo ở Đàng Trong`cuối năm 1624, rồi 
tới Đàng Ngoài năm 1651. Cùng năm đó ông về Áo Môn, ít lâu ông lại đến Đàng 
Trong, nhưng năm 1659 ông bị trục xuất hoàn toàn khỏi đây. (KHUNG tôi không rõ 
Ông qua đời năm nào. 


Ẩntonio-Francisco CARDIM (1595-1659), đến Áo Môn năm 1625, tới Xiêm 1626. 
Năm 1651 ông đến Đàng Ngoài rồi tìm cách đi Lào, nhưng không thành công. Ít 
lâu sau ông trở về Áo Môn. Cardim qua đời tại Áo Môn năm 1659. Ông viết 
nhiều bản tường thuật về việc truyền giáo ở Đông A bằng chữ Bồ Đào và La 
tính, sau này được ¡in thành sách, ví dụ cuốn slation de ce qui s/est passế 
depu-s quelques années, jusques à |lAn 1644 au lapon, à la Cochinchine, 


au Malabar, en lˆ lsle de Ceilan...., Paris, 1646. ¡n-129. 


G11! ĐOẠN THÀN/JH! HÌNH 55 


Cuối tháng ba năm 163r có cuộc thi Hội !, Chúa Trịnh Tráng cũng 
mời các Linh mục đi theo ông đề chứng kiến cuộc thi. Ngày hôm 
đó, các ông được Trịnh Tráng cho cỡi ngựa theo đến trường thi. Lúc 
đầu các ông từ chối đặc ân này, vì muốn đi bộ như mật số quan quân 
khác, nhưng Chúa muốn như thế, nên các ông phải tuân theo. Riêng 
Chúa lrịnh Tráng ngự trên kiệu sơn son thiếp vàng do 12 người lực 
lượng khênh (phần nhiều là những tay đô vật nồi tiếng trong nước, 
mà hâu hết là những người ở Kiên Lao, gần xã Bùi Chu ngày nay), 
theo sau còn có nhiều quan văn võ đi ngựa và !1o.ooo lính mang võ 
khí sáng nhoáng ”. 


Khi hai L.m. Palmeiro và Fontes theo tầu buôn Bồ Đào về Áo Môn, 
thì Amaral và Cardim vẫn ở lại hoạt động truyền giáo. G. d'Amaral 
không những tiếp tục công việc của Marques và Đắc Lộ mà ông còn 
phát triền mạnh hơn, nhất là trong việc thích nghi đạo Công giáo với 
Việt Nam và việc hoàn thành «Dòng tus Thầy giảng. Sau 7 năm ở Đàng 
Ngoài, tức vào năm 16238, Amaral được gọi về Áo Môn giữ chức Viện 
Trưởng Học viện +Madre de Decus° (Mẹ Đức Chúa Trời) của Dòng 
Tên. Ba năm sau, Amaral được cử làm Phó Giám tỉnh Dòng Tên Nhật 
Bản (gồm các nước Nhật, Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Xiêm, đất Áo Môn 
và hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây). Năm 1645, Gaspar d“Amaral 
lại đáp tầu từ Áo Môn đi Đàng Ngoài truyền giáo, nhưng tầu bị đảm 
ở gần đảo Hải Nam làm ông bị chết ngày 23-12-1645 3. Trong 
thời gian 7 năm ở Đàng Ngoài, Amaral đề lại cho chúng ta Äai tài liệu 
Điết tay quý giá, nhờ đó chúng ta biết rõ hơn lịch sử thành hình chữ quốc 
ngữ. 





1. Khóa thí Hội tháng ba «lấy đỗ bọn Nguyễn Minhạ Triết 6 người. Khi ấy có Nguyễn 
Văn Quang người làng Đặng-xá huyện Cầm.giàng thiếu điềm số mà được dự 
đỗ, sai bỏ tên đi. Trước đây, vua coi thi, thấy mặt trời có quầng, mống đỏ vây 
bạc xung quanh, lại có mống trắng xuyên vào giữa, mọi người cho thế là điềm 
ứng > (Đại Việt Sử ký Toàn thư, lập fV, do CAO HUY GIU dịch, Hà Nội, 
1968, tr. 257). 


2._ CARDIM, Kelation, Paris, 1646, tr. 91-92. 


5. Lm. Cố. Sominervogel lại ghi là G. dAmaral chất đảm tầu ngày 24-2-1646 (C. 
SOMMERVOGEL, 8iBbliotheqgue de la Compagnie de Jésus, Nouvelle édition, 
Louvain, 1960, coi chữ Œ. d“Amaral. Có thề đọc thêm Liều sử ông trong FRANCO, 
Ílmagem da virtude em o noviciado de Coimbra, Quyền ÌÌ, tr. 522-525. | 


54 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Tài liệu của Gaspar dAmaral viết năm 1659 


Tài liệu này G. d“Amaral viết bằng chữ Bồ Đào tại Kế Chợ (Thăng 
Long) ngày 31-12-1632, nhan đề ‹ Annua do reino de Annam do anno de 
1632, pera o PĐe André Palmeiro da Compa de Jesu, Visitador das 
Provincias de Japam, e China? (Bản tường trình hàng năm về nước 
Annam năm 1632, gửi Cha Andrẻ Palmeiro, Dòng Tên, Giám sát các 
Tỉnh Nhật và Irung Hoa). Tài liệu này hiện lưu trữ tại Văn khố Dòng 
_ Tên ở La Mã '. Tài liệu dài 48 tờ rưỡi tức 97 trang giấy, viết trong 
khồ 13 x 2I cm. Từ trang 125r đến 16ov viết chữ lớn và thưa, nhưng 
- từ trang 16rr đến hết trang 174r, chữ viết nhỏ lại và dầy đặc hơn, mặc 
đầu cùng trong khồ 13 x 2I cm. Bản tường trình chiara 7 đề mục lớn, 
nội dung như sau: 12 trang đầu viết tông quát về địa dư, chính trị 
Đàng Ngoài và ghi lại những đặc ân Chúa Irịnh Tráng ban cho các L.. 
m., nhất là ban cho các thương gia Bồ Đào, còn ö5 trang tiếp theo viết 
về tình hình giáo đoàn thú đô và các Xứ. 


Bản tài liệu mà chúng tôi có trong tay không phải hoàn toàn do 
G. d Amaral viết, cũng không phải là chính bản gốc gửi cho L.m. André 
Palmeiro. Nhưng đây là bản đã được Amaral nhờ người khác sao lại 
bản gốc do chính tay ông viết, đề gửi cho L.m. Antonio dAmaral ° ở 
Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, bản văn này có đầy đủ giá trị của nó và coi 
như chính Amaral đã sao lại. Bởi vì ông đã ký tên vào bản sao chép 
này ; hơn nữa, chính ông đã dùng bút sửa lại bên lề trang giấy những 
chữ mà người sao chép không làm đúng. đặc biệt là Amaral còn cần 
thận sửa lại nhiều chữ quốc ngữ, ví dụ: triết, bên bồ đề, sãy, chuá bàng, 
bút, tồn, Chuá cũ, chai, cữa đáy, bà đạu, Vĩnh cang 3, v.v... Hầu hết 
trang nào Amaral cũng sửa lại mấy chữ. Như thể chứng tỏ tác giả đã 
đọc kỹ lưỡng bản sao vì muốn cho nó phải đúng ý ông. Vậy, chúng 
ta phải coi bản này nhữ chính G. d'Amaral viết. Tiện đây cũng nên 
biết rằng, hiện nay trong Bibliodteca da Ajuda ở thủ đô Bồ đào Nha 
cũng có một bản sao của tài liệu trên. Bản này được chép xong tại Áo 
Môn ngày 8-12-174s do Trợ sĩ Dòng Tên João Alvares. Chúng tôi đã 


1. AKSI, JS. 65, {. 125r-l7á:. 
2. Có lẽ Antonio dAmaral cùng hạ hàcg với Gaspar d'Amaral. 


ARSI,` S. 65, Í. 1ã0, l1ãốr, 157v, 159, 140rv, 142v, 152, T54, 159r, 
169v, 175tr. 


GIAI ĐOAN THANH HÌNH 55 


có dịp se sánh bản chép này với bản chúng tôi trình bầy đây, và biết 
được J. Alvares đã sao chép khá đúng, kề cả những chữ quốc ngữ ! 


Bây giờ chúng tôi xin ghi lại những chữ quốc ngữ trong tài liệu 
viết tay của Amaral năm 1632. Chúng tôi cũng xin độc giả miễn cho 
khỏi chú thích số trang có chữ quốc ngữ. Sau đây là những chữ quốc 
ngữ theo thứ tự trước sau của bản tường trình. 


Về trần thế của nước [Đàng Ñgoài] 
(Do Temporal do Reyno), f. 125t-128v 


Tum Kim : Đông Kinh. «Xứ Annam mà người Bồ Đào gọi là 
Tum Kim» (Reino de Anam a que 0š Portuguese§ 
chamão Tum  Kữm). 


đàng tlaõ, đàng ngoày, đàng tiên: Đàng Trong. Đàng Ngoài, Đàng 
Trên. Nước này chia làm ba phần « thứ nhất bắt 
đầu từ phía Nam, gọi là Đàng Trong, có nghĩa 
là đường ở phía trong; thứ nhì, Đàng Ñgoài, có 
nghĩa là đường ở ngoài; thứ ba, Đàng trên, có nghĩa 
la đường ở trên › (àr°, comecando do Sui, chamão, 
đòng tÌaõ, que quer đỉizer, caminho đe đentro ; à 2°, 
đàng ngoày, q quer đỉizer, caminho de ƒora; à 3°, 
đàng tiên, que quev đizer, caminho de cứna). Đàng 
Trên tức là vùng Cao Bằng do nhà Mạc cai trị. 

oữ nghè : Ông Nghè. 

nhà thượng đày : Nhà Thượng đài. Cơ quan cao cấp ở Phú liêu. 

nhà tỉ, nhà hiến : Nhà Ti, Nhà Hiển, 


nhà phũ : Nhà Phủ. Tại môi Xứ có nhiều Phủ. 

nhà huyẹn : Nhà Huyện. Mỗi Phủ gồm một số Huyện. 
oñKhỏn  : Ông Khồng. Đức Khồng Tử. 

Đức laõ : Đức long. Niên hiệu Đức long (162o-1634). 
"Vĩnh tộ : Vịnh tộ. Niên hiệu Vĩnh tộ (i62o-1628). 
Bua _ : Vua. 





1. Bibliotecea da Ajuda, Jesuitas na Asia, Códice 49-V-31, †. 215-265. 


56 LỊCH SỬ CHỮ QLUOC NGI” 


tế kì đạo : tế Kì đạo. Lễ tế này nhằm ngày 26 tháng hai ân. lịch. 
đức ương : Đức Vương. Người Dình dân thời đó cũng gọi Chúa 
Trịnh Tráng là Đức Vương. 


chuá oãñ : Chúa Ông. Trịnh Tráng cũng được người ta gọi là 
Chúa Ông, đẻ phân biệt với các Chúa khác. 

chuá tũ, chuá đỡ, chuá quành : Chúa Tung, Chúa Dũng, Chúa Quỳnh. 
Đây là ba anh em với C¡úa Trịnh Trắng, vì có công 
cũng được gọi là Chúa. Năm 1632 Trịnh :rránỹ 
phong cho ba người đó như sau: Tung quận công 
Trịnh Vân làm Tung nhạc công, Dũng quận công 
Trịnh Khải làm Dũng le công, Quỳnh quận công 
Trịnh Lệ làm Quờnh nham công +, 


Chuá cả : Chúa Cá. Tước hiệu này dành cho Trịnh Tạc, người 
sẽ kế vị lrịnh lráng. Chúa Cả có nghĩa là lớn hơn, 
sánh với ba Chúa Tung, Dũng và Quỳnh. Theo 
Amaral, lúc đó chỉ có Trịnh Tráng và Trịnh Tạc 
cảm quyền thực sự, còn ba Chúa kia chỉ có chức 
Chúa danh dự. Lúc đó Đàng Ngoài có s Chúa (ha q0 
presente no Jteyno cinco Chúa, os dous, Pay e ƒdlho, tem 
O0 pode€rcos, 0s tres, saõ so tttuÌarey). 


Những ân huệ Vua ban cho các Linh mục 
và nhất là người Bồ Lào Nha 


(Dos ƒauores que el Rey ƒez aos Pes e mais Portugueses), f. 128v-12oV 


thanh đô ương: Thanh đô vương. 


chui triết : Chúa Triết. Năm 1624, ‹ truy phong Bình an vương 

làn Cung hòa khoan chính triết vương" ”. Từ đó 
người ta cũng gọi Bình An vương Trịnh Tùng là 
Chúa Triết. 





1. Coi Đại Việt Sử ký Toàn thư, Tập IV, Hà Nội, 1968, tr. 259. 
2. Ibịd. tr. 251. 


GIÀI ĐOẠAN THÀNH HÌNH 37 


Giáo đoàn t)àng Ngoài và Kẻ Chợ 


(Da Xpande de dàng ngoầy e Ke Chợ), f. 131r - 14ÕV 


Kẻ Chơ 


yêu nhău 


oñ phô mã liêu 
đàng ngoäy 
quang 

tàm đàng 

bên đoũ đa 

tày . 

làng bên bàu 

cô bệt 

tri yếu 

kề hầu 

ăn dương huyẹn 
coũñ thần 


Chuá thanh đô 


Thíc ca 
phô lô xã 
sấy uãy 


hộy ăn xã 


huyẹn uịnh lạy 
Thầt uăn chật 


làng Kẻ tranh xuyen : 


Kẻ trăng 
Kš đát 


° 
e 


Kẻ Chợ. Thủ đô Thăng Long. 


; yêu nhau. Nhiều lương dân Việt Nam lúc đó gọi 


đạo Công giáo là « đạo yêu nhau v (iey de se amar). 


: Ông Phò mã Liêu. Ông là con rề Trịnh Tráng. 

- Đàng Ngoài. 

: Quảng. Thầy giảng Thanh Diêu (Tadeo) Quảng. 
; Tam Đàng (?). Xã Tam Đàng ở Xứ Tây. 

; bên Đống Đa. 

; Tây. Bà Tầy có thánh hiệu là An Na. 

: làng Bông Bầu (2). 

- Cô Bệt, một lương dân ở làng Bông Bâu. 

- Tri Vếu. Nhà thờ Tri Yếu. 


° 


; Kẻ Hầu. Ở An Dương huyện. 


: An Dương huyện. 
- Công Thành. Thây giảng Lu Ca Công Thành. 


° 


; Chúa Thanh đô. Thanh đô vương Trịnh Trắng 


cấm các Linh mục không được giảng đạo. 


: Thích Ca. Đức Thích Ca. 

; Phồ Lô xã. gần Thăng Long. 

; Sãi Vãi. 

: Hội An xã. Cách Thăng Long chừng ba ngày 


>4) 


đường. 
Huyện Vịnh Lại (?). Cách xa Thăng Long. - 


; Thầy Văn Chật. Một Thầy đồ nồi tiếng cả huyện 


°e 


Vịnh Lại, được Chúa ban chức tước, đã 7s tuôồi, 
tên thánh là A Dong (Adað), đứng đâu các giáo 
hữu ở Vịnh Lại. | 

làng Kẻ Tranh xuyên. 

Ec Trăng (?). Xã Kẻ Trắng. 


; Kẻ Đáy., Cưa Đáy. 


58 


Kắ lương trũ xã 
sấm phúc xã 
phúc ăn xã 

Kẻ quŠn 

nghyã ăn xã 
hụyen bạyc hặc 
sấy hðà 


thà phù thũt 


0u chưỡng tuyèn 
oũ jà nhạc 


bên bồ đề 
oũ phữ mã Ktêm 
bà 


chuá bàng 
thăt đạu 
hoằng xá xã 
tư tư huyẹn 
thăn Khê 
hàng bể 
hàng bút 
cửa nam 
KŠ ăn lăng 
Kê suôy 
quãng bố 


hàng Mấm 
định hàng 


tỊịCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


: Kẻ Lương Trung xã. 


s6 


Sấm Phúc xã. 


: Phúc An xã. 


Ve© 


«.e 


Kẻ Quèn (?). Xã Eẻ Quèn. 
Nghĩa An xã. 


: huyện Bạch Hạc. 


°.ề 


V.eề 


(+© 


Sãi Hòa. Ông Thanh Diêu (Tadeo) Hòa, trước đây 
là một vị Sãi. 

Thây Phù thúy. 

Ông Chưởng Tuyền. Miột quan lớn trong nước, 
cũng gọi là Ong già Nhạc. 

Ông già Nhạc. Ông này tên là Chưởng Tuyền 
cai trị toàn Xứ Thanh Hóa, ủng hộ đạo Công giáo. 


: bên Bồ Đề. Sát cạnh Thăng Long. 


°e 


Ông Phù mã Kiêm. Năm 1632 ông được 8o tuồi. 


: Bà. Bà Mai Liên (Miadalena) là thứ phi Chúa Bằng 


tức Bình An vương Trịnh lùng. 
Chúa Bằng. 
Thầy đạo. Ở Hoàng X4 xã. 


: Hoàng Xá xã. 


sẹ .e lều 


°$ 


Tư Tư huyện. 

Thanh Khê. Xã Thanh Khê. 
Hàng Bè. Phố, đường Hàng Bè. 
Hàng Bút. Phố, đường Hàng Bút. 


Cửa Nam, 


: Kẻ An Lãng. Ở gần Bùi Chu bây giờ. 


LĂnu 


Kẻ Suôi. Ở gần Kẻ An Lãng. 


: Quảng Bố. Tại đây có một ngôi đền ngày trước 


thờ ‹tà thần», bây giờ trở thành nhà thờ Công giáo. 


: Hàng Mắm. Phố, đường Hàng Mắm. 
: Đinh Hàng. Bà Ái Liên (Elen3), vợ ông Đa Miêng 


(Damião) ở Đinh Hàng. 


CGIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 


cài rồền 
hàng thuốc 


oũ đô đốc hạ 


59 


: Cầu Vền, Tại đây mới cất một nhà thờ Công giáo. 
: Hàng Thuốc. 
: Ông Đô đốc Hạ. Ông Du Sinh (Giuse) Hạ là Đô 


oũ phù mã nhăm : 


oũ chưỡng hương : 


đốc. | 

Ông Phù mã Nhâm. Ông có tên thánh là Y Nhã. 
Ông Chưởng Hương. Ông Chưởng Hương ở thủ 
đô chưa chịu phép Thánh Tây, nhưng rất mến đạo 


Công giáo và đã cho cả gia đình chịu phép Thánh 
Tây. 


Một vài cuộc bắt bớ đạo riêng rẽ 


(D alguas Perseguicoẽs Particulares), Í. 147t-153V 

: Kc Mụa. Một nơi tên là Kẻ Mua. 

: Đức Bà Xạ. Một bà lớn, mẹ dâu của ông Y Nhã. 
: Thầy. Các văn nhân được gọi là Thây. 


Kẻ mụa 

đức bà xạ 

thầi 

kề báu 

0o chưỡng dữ 
đức oñ hóè 
thuyèn thủ 


quãng liẹt xã 


giỗ_ 

chai 

chặp 

mă 

oũ đỏ đốc hoà 
kõ uạc 

cỗ 

càu chầm 
Kế choắn 


: Kẻ Báu. Tên một nơi. 


: Ông Chưởng Dũng. 

: Đức Ông Huề. 

: Thuyền Thủy (2). Xã Thuyền Thúủy.. 
: Quảng Liệt xã. 


Giáo đ5ãni [hanh Hóa 


(Da Xpande de thính hoš), Í. ts4r-162r 


: giỏ. Ngày giỗ. 
: chay. Ăn chay. Ma chạy. 
: chạp. Tháng caạp-. 


: ma. Làm ma chay. 


.e* «V«° ee 


.° 


Ông Đô đốc Hòa. 
Kẻ Vạc. Ở gần Kẻ Nộ trong tỉnh Thanh Hóa. 
cỗ. Ăn cỗ. 


Câu Chằm (?). 


: Kẻ Choắn (?). Nơi có nhiều giáo hữu đạo đức nhờ 


gương tốt của bà An Na Chưởng Lễ. 


60 


oũ chưỡng lệ : 


Kế Sú 
Kè báy 
Kš bố 


xứ Thỉnh höa : 
cŒa đáy 
Kẽ bíc 
phỗ xế 


oñ chưỡrtg quế : 


uăn nguyen 


quan uoy 


kế bãy 
tình 


nhhộn 
tháng 


cốt băy 


tỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Ông Chưởng Lễ. Một viên quan ở Kẻ Choắn chưa chịu 
phép Thánh Tầy, nhưng mộ mền đạo Công giáo. Vợ 
ông đã theo đạo, tức bà An Na Chưởng Lễ. 


: Kế Sú (?). Nơi đây có nhiều giáo hữu. 
: Kẻ Báy. Nơi đây có nhiều giáo hữu sốt sáng. 
: Kẻ Bố. Có lẽ là Kẻ Vó, vì Amaral nhắc tới một viên 


quan thánh hiệu là Bảo Lộc, theo đạo từ đâu, tức là 
năm 1627, khi Đắc Lộ và Miarques tới đây. 


: Nộn Khê. Ở gần Kẻ Vó. Tại Nộn Khê có Thầy giảng 


Tô Ma (Thắng 2?) coi sóc họ đạo này. 


: Kẻ Nộ. Amaral nhắc tới việc năm 162; Đắc Lộ và P, 


Marques bắt đầu truyền giáo ở đây ; năm 163!, A. de 
Fontes đến thăm nơi này và năm 1632, L.m. J. Mayotica 
từ Áo Môn đã tới đây. 

Xứ Thanh Hóa. 


: Cửa Đáy. Cửa sông Đáy. 
: Kẻ Vích. Ở tỉnh Thanh Hóa. 
: Phố Xã. Địa danh. 


Ông Chưởng Quế. Miột viên quan ở Thanh Hóa ghét 
đạo Công giáo lắm, mà Amaral gọi là «viên quan mọi 
rợ" (barbaro mandarim). 


: Văn Nguyện. Ông quan Tô Ma Văn Nguyện. 
: Quang Vôi (?). Ông Giang (Gio An) Quảng Vôi ở Kẻ 


Bây rất đạo hạnh mới qua đời. 


: Kẻ Bây. Gần Kẻ Nộ. Có lẽ là Kẻ Báy hoặc Kẻ Bái. 
: Tình. Bà An Ña Tình mới chịu phép Thánh Tây cùng 


với chông là ông Chỉ Công (Francisco) Tình. 


: Nhuận. Thầy giảng V Nhã Bùi Nhuận, một trong ba 


Thây giảng đầu tiên ở Đàng Ngoài. 


: Thắng. Thầy giảng Tô Ma Thắng, môt trong ba Thảy 


giảng đầu tiên ở Đàng Ngoài. 


: Cốt bói, Một bà cốt bói (đồng cốt) ở Chợ Đàng 2 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 61 


chợ dàng 

Kề chàm 

oũ đô đốc đĩnh 
đạy 


thằn từ 


4. 
chuá du 


nhoệ 


0 đô đốc đăng 


; Chợ Dàng. Chợ Dàng hay Chợ Đàng ? 


`© 


; Kc Chàm. Y Nhã Bùi Nhuận hoạt động nhiều ở đây. 


; Ông Đô đốc Đĩnh ở Kẻ Chàm. 
; Đại. Ông Bảo Lộc Đại. một giáo hữu tốt ở Kẻ Chàm, 


0 nghề uăn nguyen : 


Ông Nghè Văn Nguyện, tức ông quan Tô Ma Văn 
Nguyện. một trong những người ở Xứ Thanh Hóa 
giữ đạo sốt sáng, hiện có mặt ở thủ đô. 


; Thân từ. Nơi thờ Thân. 


*e 


Chúa Dũng. Dũng lễ công Trịnh Khải, một người 
ác cảm với đạo Công giáo. 


; Nhuệ. Một viên quan tên là Bảo Lộc Nhuệ. 
: Ông Đô đốc Đăng. Ông Đô đốc Đăng có thánh 


hiệu là Phê Thạch (Phê Rô). 


K lăm, huyẹn tốũ sơn : Kẻ Lâm, huyện Tống Sơn. 


oủ phụ 


Nghệ an 
đình 


chuà 


sắp 


Nghệ ăn 

Bố chính 
thoản hốc 
E2 quãng 


đức oñ tái 


° 
Ẳ 


Ông Phụ. Một quan lớn (grande Mandarirm) tên là 
Phụ. 


: Nghệ An. 


Ẳ 


: Sãi. Các vị Sư Sãi. 


; Đình. Đình làng (casa publica do conselhoa q chamaõ 


đình). 
Chùa. Chùa kính Đức Phật. 


Ciáo doàn Nghệ Ân 


(Da Xpandade de Nghệ ăn), f. 162v-1Õ7r 


° 
e 


kQ 


Nghệ An. 

Bố Chính. 

Thuận Huế. Thuận Hóa. 

Kẻ Quảng. Xứ Quảng, tức Quảng Nam, Quảng 
Ñghìa. 

Đức Ông Tây. Đức Ông Tây cai trị Nghệ An, 
đóng ở Rum. Chúng ta biết Tây quận công Trịnh 


69s 


Rum 
Kẽ tĩnh 
Thính hoa 


tỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Tạc trấn giữ xứ Ñghệ An vào tháng r1r năm Tân 
Mùi, tức khoảng cuối tháng r2-163i. Lúc đó dân 
chúng gọi Trịnh Tạc là Đức Ông Tây. 


: Rum. 
: Kẻ Vinh. 


.e 


hụyen nghỉ xuon 


Kẽ đề 


"Thanh Hóa. 


: huyện Nghi Xuân. _ 
: Kẻ Dẻ (2). Tên một làng xã. 


hụyen Thỉnh chương: huyện Thanh Chương. 


làng cà 
nhà nøa 
đại xá 
Đàng ray 


: Làng Cầu. Ở làng Cầu có nhà thờ Công giáo. 
: Nhà Nga. Ở đây có nhà thờ Công giáo. 

: Đận Xá. Nhà thờ Đậu Xá. 

: Vàng May. Nhà thờ Vàng MWlay. 


[hanh Đô vương cấm đạo Đức Chúa lrời trong toần quốc 


(Da perseguitcam que Thanh đô Vương a leuantou em todo seu Reyno 
.contra a ley de Deus), f. 167v-168v 


đức bà sang phú : 


oũ bà phủ 


Thanh đô Vương : 


hiền 
hụyen 


đức laõ 


bà bố đạu 
bà đạu 


bà cöý 


« 
° 


° 
©° 


bu 
- 


Đức Bà Sang Phú. Thứ phi của Trịnh Tráng. 
Ông bà Phủ. 


Thanh Đâ vương. 

Hiển. Nhà Hiến. 

Huyện. Nhà Huyện. 

Đức long. Ñiên hiệu Đức long. 


Lòng kiên trì của Ky Ïlô hữu 


(Da constancia dos Christaõs), f. 16Qr-174r 


©Ẳ 
e 


- 
S° 


©° 
‹ 


bà bỏ đạo. Bà Cối bỏ đạo Công giáo. 

bà đạo. Bà Cối trước đây theo đạo Công giáo, nên 
cũng có người gọi là bà đạo. 

Bà Cối. Bà Cối bỏ đạo Công giáo. 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 65 


phš : Phê. Một viên quan tên là Phê. 
chợ thư : chợ Thúy. 

Kẽ sắt : Kế Sắt hay Kẻ Sặt ? 

Kệ jường : Kẻ Giường (2). Xã. 

Kẽ mộc : Kẻ Mậc. Xã Kẻ Mộc. 

Kẽ bàng : Kẻ Bàng. Xã Kẻ Bàng. 

lại : lậy. 

K2 đăi : Kẻ Đáy. 

bà đô đốc hạ : bà Đô đốc Hạ. Bà An Na Hạ, vợ ông Đô đốc Hạ. 
xã bố : xã Bố Địa danh. 

Kề gián : Kẻ Gián. Làng Kẻ Gián. 


oñũ chưỡng hồn : Ông Chưởng Hồng. 
Kã Vĩnh cang Kẻ Vịnh Cang. 
Annam : An Nam. 


.« 


Tài liệu của Gaspar d“Amaral viết năm 1637 


Tài liệu này cũng soạn bằng tiếng Bồ Đào Nha, viết tại Kẻ chợ 
(Thăng Long) ngày 25-2-1627 với nhan đề sRelacam dos catequistas da 
Christamdade de Tumk. e se modo đe proceder pera o Pe Manoel Dias, 
Vissitador de Jappão e China» (Tường thuật về các Thầy giảng của 
giáo đoàn Đàng Ñgoài và về cách thức tiến hành của họ, gửi Cha 
Manoel Dias, Giám sát Nhật Bản và Trung Hoa [Dòng Tên]). Tài 
liệu này hiện lưu trữ tại Văn khố Hàn lâm viện Sử học Hoàng gia Madrid !. 


Bản tường thuật dài 6 tờ rưỡi, tức 13 trang giấy, viết trong khô 
I123aX2Icm, chữ nhỏ và đầy đặc. Nội dung trình bày hai L.m. P. 
Mĩarques và Đắc Lộ thiết lập «Dòng tu? Thầy giảng ở Đàng Ngoài; 
sau đó trình bầy việc huấn luyện, cấp bậc và hoạt động của các Thầy 
giảng ; cuối bản tường thuật còn ghi rõ tên, tuồi, năm tòng giáo của 
các Thầy giảng, Kẻ giảng, các Tập sinh (các cậu) và các Trợ giảng 
(ông Böð) thuộc Dòng tủ» mới này. 





1. Real 4cademia de la Hiistoria de Madrid, Jesuitas, legajo 2† bịs, Fasc. 16, . 
31.57. 


64 


LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Tài liệu không hoàn toàn do Gaspar d'Amaral viết, nhưng ông đọc 
cho một người khác viết, rồi chính ông soát lại kỹ lưỡng, dùng bút sưa 
bên lề trang giấy một số chữ, và cuối bản tường thuật, chính Amaral 
viết thêm vào 12 dòng chữ kề cả chữ ký của ông Vậy bản tường thuật 
này là của chính tác giả Gaspar đ'Amaral và chúng ta phải coi như ông 


đã viết ra. 


Sau đây chúng tôi xin trích những chữ quốc ngữ trong bản tường 
thuật của Gaspar d“ Amaral. 


ấy 


đức 


Chuad thanh đô 


thầy 
định 


nhịn 


Nghệ an 
lạy 


trr 


bùi 


quang 
tháng 
côủ thàn 
sướng 


đàng ngoài 


: Sãi. Các vị Sư Sãi. 
: Đức. Thây giảng Chi Công Đức, 43 tuồi, theo đạo Công 


giáo được 1r năm. 


: Chúa Thanh Đô. Thanh Đô vương Trịnh Tráng, 
: Thây. Thầy giảng. 
: Định. Trợ giảng An Tong Định, 44 tuôi, theo đạo Công 


giáo 1I riăm. 


: Nhơn. Trợ giảng Tô Ma Nhơn, 47 tuôi, theo đạo Công 


giáo 1I năm. 


: Nghệ Aa. 
: lậy. Sụp lậy. 
: Trị. Thầy giảng An Rê Tri, 41 tuồi, theo đạo Công 


giáo 1I năm. 


: Bùi, Có lẽ là Thầy giảng Bùi Nhuận, chết năm 1637, 


được 46 tuôồi, vào đạo Công giáo được II năm, thánh 
hiệu là Y Nhã. 


: Quảng. Thầy giảng Thanh Diêu (Tadeo) Quảng, 66 tuôi, 


theo đạo Công giáo được 11 nắm. 


: Thắng. Thầy giảng Tô Ma Thắng 4o tuôi. theo đạo 


Công giáo được 1o năm. 


: Công Thành. Thầy giảng Lu Ca Công Thành, 44 thôi, 


theo đạo Công giáo 1o năm, 


: Sướng. Kẻ giảng An Tong Sướng, 22 tuôi, theo đạo 


Công giáo được 4 năm. 


: Đàng Ngoài. 


GIAI! ĐOẠN THÀNH HÌNH 65 


già : Già. Kẻ giảng An Rê Già, 5o tuồi, theo đạo Công giáo 
được 4 năm. 

Šó : Vó. Kẻ giảng Chỉ Công Vó, 43 tuồi, theo đạo Công 
giáo được 1: năm. 

nân : Nân. Kẻ giảng Chỉ Công Nân, z6 tuồi, theo đạo Công 
giáo được 6 năm. 

lồ : Lồ. Kẻ giảng An Tong Lồ, 27 tuôi, theo đạo Công giáo 
được 9 năm. 

đôi thành : Đông Thành. Tập sinh Đông Thành, 1ọ tuồi, theo đạo 
Công giáo được 2 năm. 

Kẻ chợ : Kẻ Chợ. Thủ đô Thăng Long. 


-“ So sánh hai tài liệu 1632 và 1637 của Gaspar d'Amaral, chúng ta 
thầy rằng, năm 16237 ông đã viết một số chữ quốc ngữ khả hơn năm 
1632. Đó là những chữ - thầy, lạy, đàng ngoài, già, Kẻ chợ. 


Nếu chúng ta lại đối chiếu cách ghi chữ quốc ngữ của Gaspar 
d'Amaral với Đắc Lộ, ta thấy, ngay từ năm 1632, Amaral đã ghi rành 
hơn Đắc Lộ năm 1636. | 


Đem so sánh thời gian có mặt ở Việt Nam tính đến năm 1632 thì 
Amaral mới ở được z8 tháng rưỡi (ở Đàng Ngoài từ tháng 1o-I62o đến 
tháng s-163o và từ trung tuần tháng z-163r đến hết tháng 12-1632), 
còn Đắc Lộ đã ở được s7 tháng (ở Đàng Trong tử tháng 12-Ii624 đến 
7-1626, và ở Đàng Ngoài từ tháng 3-1627 đến s-163o). Quả thật, tuy 
Amaral mới ở Đàng Ñgoài 28 tháng rưỡi mà đã viết chữ quốc ngữ 
khá hơn Đắc Lộ nhiều. Hơn nữa, trong bản tường trình 1632, Amaral 
đã chen vào nhiều chữ quốc ngữ, mặc dầu vấn đề bị giới hạn hầu hết 
vào vấn đề tôn giáo ; còn bản văn của Đắc Lộ viết năm 1636 ( Tunchinensi$ 
Hutoriae Ilibri duo) viết đàt gấp đôi và chứa đựng nhiều uấn đề xã hội 
Đàng ngoài hơn, thế mà lại có ít chữ quốc ngữ hơn. Do điềm này, 
có lẽ chúng ta dám đưa ra nhận xét khác là, vào năm 16z6, Đấc Lộ 
chưa ý thức được tầm quan trọng của chữ quốc ngữ bằng Amaral 
vào năm 1632. Chúng ta cũng còn dám chắc Amaral giỏi hơa Đắc Lộ 
nhiều, nhờ bằng chứng rõ rệt là, Amaral đã soạn cuốn tự điền Việt — 


66 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Bồ —— La (Diccionário anamita-português-latim) ', trước khi Đắc Lộ 
soạn tự điền của ông. Trong lời tựa cuốn tự điền của Đắc Lộ xuất 
bản năm 1651 tại La Mã, chính tác giả đã viết rõ là ông dùng những 
công khó nhọc của các Linh mục Dòng Tên khác, nhất là dùng hai 
cuốn tự điền của Amaral và Barbosa đề soạn thảo sách đó °. 


Tiếc. rằng cuốn tự điền của Amaral chưa được ấn hành thì ông 
đã qua đời (23-12-1645). Thật ra không ai rõ cuốn tự điền của Amaral 
có bao nhiêu đanh từ Việt, và cứ sự thường, bản thảo quí giá này 
đã bị ‹tiêu điệtn rồi. Điều chắc chắn là, lúc đầu bản thảo đó đề tại 
Áo Môn, nhờ vậy Đắc Lộ có thề dựa vào đó mà viết cuốn tự điền 
của ông. Theo chúng tôi hiều, thì cuốn tự điền của Amaral được lưu 
trữ tại Văn khố Dòng Tên tỉnh Nhật Bản đặt tại Áo WMiôn. Cuốn tự 
điền viết tay này cũng như cuốn tự điền của L.m. Antonio Barbosa 
mà chúng tôi sẽ nói qua thường đã mất; nhưng mất vào năm nào, không 
ai được rõ. Rất có thể là nó bị mất trong dịp Văn khố Dòng Tên 
tỉnh Nhật Bản được chuyền từ Áo Môn về Manila khoảng năm 
1759-1760. Vị từ ngày 15-5-1758, chính phú Bồ Đào Nha đàn áp 
Dòng Tên ở đất Bồ và trong các lãnh thồ của Bồ Đào Nha. Nhưng 
rồi chính phú Tây Ban Nha cũng đàn áp Dòng Tên kề từ ngày 2-4- 
1767, nên Văn khố Dòng Tên ở Manila lại bị chính quyền Tây Ban 
Nha tịch thu, và vào khoảng năm r67o, các tài liệu đó được đem về 
Madrid °. Như vậy, có thề là hai cuốn tự điền quý giá này đã bị 


1. Augusin de BACKER, H/bliothèque des Fcrivains de la Compagnie de Jésu$ 
Quyền I, Paris, 1869, tr. 121. Carlos SOMMERVOGUEL, ibliothèque de la 
Compagnie de Jésus, Nouvelle édition, Quyền |, Louvain, 1960, cột 261:262" 
—D. BARBOSA MACHADO, ¡bliotheca Lusitana, Historica, Critica, e Cronologic8; 
Quyền lI, Lisboa, T747, tr. 551⁄552.— E. TEIXEIRA, Macau e sua diocese, VI, 
Padres da diocese de Macau, Macau, 1967, tr. 548. 


2. +(..-) aliorum etiam ejusdem Societatis [Jesu] Datrum laboribus sum vsus praecipuẻ 
P. Gasparis de Amaral et P. Antonii Barbosae qui ambo suum composueranl 
dictionarium, iÍle à lingua Annamitica incipiens híc à lusitana, sed immatura vterque 
morte nobis ereptus øst > (RHODES, Dictionarium annaminicum,lusitanum et 
latinum, Roma, T165†). 


5. JosephzFrancois SCHUTTE, £/ « Archive del fapón °, vicisitudes del Archivo 
Jesuítico del Extremo Orientey descripción del Fondo existente en la Real 


Academia de la Historia de Madrid, Madrid, 1964, tr. 14-74. 


GIAI ĐOAN THÀNH HÌNH 67 


thất lạc do các cuộc di chuyền trên, cũng có thề nó còn nằm ở đâu mà 
người ta chưa tìm thấy. Chúng tôi đã tìm hỏi ở Áo Môn, Manila 
Madrid, Lisboa, La Mã, Ba Lê mà không thấy. Dù sao chúng tôi vẫn 
còn nuôi chút hy vọng maỳ ra nó còn nằm ở đâu chăng ‡ 


Nói đến lịch sử chữ quốc ngữ trong giai đoạn này, chúng ta 
không thề bỏ qua L.m. Antonio Barbosa (rso4-t647)!. Ông sinh 
tại Arrifana de Souza. Bồ Đào Nha, gia nhập Dòng Tên ngày 13-3- 
1624. Cuối tháng 4-1636, Barbosa đến Đàng Ngoài nhưng rồi 
ông trở về Áo Môn vào tháng 5-1642, vì lý do sức khỏe. Tại Áo 
Môn, tình trạng sức khỏe của ông cũng không khá hơn. Năm 
1647 Barbosa từ Áo Môn đi Goa đề đưỡng sức, nhưng ông qua đời 
cùng năm đó trên đường đi Goa. Antonio Barbosa soạn thảo cuốn tự 
điền Bồ — Việt (Diccionário portuguểs-anamita) ° như chúng ta đã nói ở 
trên. Đắc Lộ cũng dựa vào cuốn tự điền này đề soạn thảo cuốn tự điền 
của ông. Khác với Amaral, Barbosa lại soạn từ tiếng Bồ Đào sang tiếng 
Việt. Chúng tôi nghĩ rằng, có lễ ông cũng soạn cuốn này lúc còn ở 
Đàng Ngoài, từ năm 1626-1642. Về asố phận» cuốn tự điền viết tay 
này cùng một hoàn cảnh như cuốn tự điền của Amaral, nghĩa là có thể 
đã bị «tiêu diệt", cũng có thề là còn nằm ở đâu chăng? Ngoài cuốn 
tự điền, Barbosa còn soạn một số bài thơ hiện lưu trữ tại Biblioteca 
đa Ajuda ở thủ đô Bồ Đào Nha 3. 


Từ trước đến nay, một số nhà nghiên cứu lịch sử chữ quốc ngữ, 
kề cả người Việt Nam lẫn ngoại quốc, đã đề cao giá trị Đắc Lộ quá 
nhiều. Nếu có vài nhà nghiên cứu mới đây ở Việt Nam tỏ ra dè dặt 
về vấn đề này, thì cũng chưa dám nói đích danh người nào giỏi hơn 
Đắc Lộ, là vì chưa tìm được tài liệu rõ rệt. Bây giờ, nhờ việc khám 
phá được tài liệu của Amaral, chúng ta dám nói là Amaral giỏi hơn Đắc 
Lộ ngay từ năm 1632. Chúng tôi hy vọng các nhà nghiên cửu sẽ tìm 


1. D. BARBOSA MACHADO, 8¡bliotheca Lusitana, Historica, Critica, e Cranologica 
Quyền |, Lisboa, 1741; tr. 214-215. 


2. Ö. BARBOSA MACHADO, ¡b¡d., tr. 214:215. — C. SOMMERVOGEL, Bijfio‹ 
thèque de la Compagnie de fésus, Nouvelle édition, Q. l, Louvain, 1960, cột 
888.— E. TEIXEIRA, acau ø sua diocese, VII, Macau, 1967, tr.548. 


3Š.  H/blioteca da Ajiuda, fesuitas na Asia, Códice 46-VIIIz44. 


68 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


thêm được nhiều tài liệu khác, đề chứng minh còn có người giỏi hơn 
Amaral... Như thế, dần dần sẽ bồ túc cho việc nghiên cứu lịch sủ chữ 
quốc ngữ. 


Tòi liệu viết fay năm !1645 vò 148 


Hai tài liệu viết tay 1645 và 1648 cũng không phải là toàn bản ăn 
chữ quốc ngữ, nhưng một bản văn bằng Bồ ngữ và bản kia bằng La 
ngữ. Tuy nhiên, hai bản văn có rải rác chữ quốc ngữ, vì thế chúng tôi 
cũng muốn trình bây trong chương này đề bạn đọc được rõ hơn. 
Thực ra tài liệu trên đã được mấy nhà nghiên cứu lịch sử chữ quốc 
ngữ bàn đến !, nhưng chúng tôi nghĩ, cũng cần ghi lại ở đây, một 
phần giúp bạn đọc khỏi phải đi tìm nơi khác, một phần chúng tôi 
muốn giải thích rộng hơn hoặc đính chính một vài điềm. 

Tài liệu viết tay năm 1645 

lài liệu gồm 8 trang giấy, viết chữ cỡ trung bình trong khồ 17 
27 cm, hiện lưu trữ tại Ván khố Dòng Tên ở La Mã”. lài liệu bằng 
chữ Bồ Đào Nha, nhan đề : + Manoscritto, em que se proua, que a forma 
do Bauptismo pronunciada em lingoa Annamica he verdadeira » (Bản 
viết chứng minh mô thức Rửa tội phải đọc trong tiếng An Nam chính 
thực). Tuy nhiên, từ cuối trang 2z8r đến 28V, khi ghi tên những 

người tham dự hội nghị. thì lại ghỉ bằng chữ La tỉnh : « Ñomina 
PPum, qui ex mandato Pis Emanuelis de Azdo Vịis Prouae Japonensis 
et Vice Prouae Sinensis, interfuere consultationi, et forman Baptismi 
lingua Ânnamica prolatam, legitimam csse, et valida affirmarunt. Anno 
1645» (Danh sách các Cha tham gia thảo luận và xác nhận mô thức 
Rửa tội bằng tiếng An Nam cho hợp thức và thành sự, [trong một 
hội nghị] do lệnh Cha Emanuel Azevedo, Giám sát [Dòng Tên] tỉnh 
Nhật bản và phụ tỉnh Trung Hoa. Năm 164). 


Dòng chữ đầu tiên của tập tài liệu được ghỉ «Pe Assistente dc 


1. NGUYÊN-KHẮC-XUYÊN, Chung quanh vần-đề thành lập chữ quốc-ngữ vào năm 
1645, trong Văn-hóa ÑNguyệt-san, loại mới, số 48, tháng 1-2 năm 1960, tr. 5-14. 
— THANH-LÃNG, Những chặug đường của chữ viết Quốc-ngữ, trong báo Đại‹ 
Học, Năm thứ IV, số 1, tháng 2-1961, tr. 21-22 và 24. — VÕ LONG-TÊ, Lịch-sử 
Văn-học Công-giáo Việt-Nam, Cuốn l, Saigon; 1965, tr. 122-127. 


2. AKSJ, JS.8O, (. 35:-38v 


CIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 69 


Portugal° (Cha Phụ tá Bè trên Cả Dòng Tên vùng Bồ Đào Nha). 
Cũng nên biết rang, đứng đầu Dòng Tên là Linh mục Bề trên Cả ở 
tại La Mã Dòng lên được chia ta nhiều 0ùng và mỗi vùng lại chia 
ra nhiều tỉnh. Vùng Bồ Đào Nha thời đó gồm: chính nước Bồ Đào, 
Ba Tây, Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Việt Nam, 
Trung Hoa, Nhật Bản. Cha Phụ tá Bề trên Cả vùng Bồ Đào Nha cũng 
như Cha Phụ tá các vùng khác, ở tại La Mã nhưng chỉ giữ vai trò 
liên lạc giữa Bề trên Cả và các Linh mục Giám tỉnh, chứ không có 
quyền quản trị '. Hiện thời nhiệm vụ của các Phụ tá vùng vấn 
như xưa. 


Tới dòng chữ thứ hai, có chữ Jhs tức là Jesus viết bằng chữ Hi 
Lạp (IHS: ioto, êta, sigma). Một số người lầm tưởng chữ jhs có 
nghĩa là Giêsu đấng Cửu Nhân loại (Jesus Hominum Salvator). Tượng 
ý IHS có từ những thế kỷ đầu tiên của đạo Thiên Chúa ; khỉ lập 
Dòng Tên vào giữa thế kỷ 16, vị sáng lâp là V Nhã (lgnacio de Loyola 
hay Iñigo đe Loyola) đã dùng tượng yý IHS cho Dòng Tên. Do đấy, 
ta thấy trong các văn thư, nghệ thuật, mỹ thuật... do tu sĩ Dòng Tên 
lầm ra, thường hay đề tượng ý này vào đó. 


Tiếp đến dòng thứ ba có chữ «2* via » (gửi bằng chuyển tâu thứ 
hai). Trong các tài liệu vào thế kỷ r7, thường được ghi chữ a1" via" 
hay +2“ viao, nếu những tài liệu đó được chuyền từ xa tới. Thời đó, 
tầu đi từ Á sang Âu và ngược lại, đễ bị bão đánh đắm ; muốn chắc chắn 
hơn, người ta phải gửi hai bản hay ba bản do hai hoặc ba chuyến tầu 
khác nhau, phòng bị tầu này bị đắm thì còn tầu kia. Nhờ có ghi chữ 
+2“ via» mà biết được tài liệu chúng tôi dùng đây là bản gốc, mặc dầu 
không phải chính chữ viết của «tác giả " là Linh mục Marini (Thường 
thường tác giả viết một bản thứ nhất, rồi nhờ người khác sao lại bản 
thứ hai hoặc thứ ba). 

F Ngày nay không còn vùng Bồ Đào Wha nữa, mà Bồ Đào Nha chỉ: còn là một tỉnh 
Dòng Tên với 406 tu sĩ. Cần những nơi mà vào thể ký 17 thuộc vùng Bồ Đaø Nha 
thì nay đã được phân phối như sau: Ba Tây chia thành ba tỉnh Dòng Tên nhập vào 
Vùng Nam Mỹ La tinh ; Ấn Độ, Tích Lan chia làm T11 tỉnh hay phụ tỉnh thuộc Vòng 
Ấn Độ; còn các xứ khác ở Đông Á nhập vào Vùng Đóng Á, gồm các tỉnh, phụ 
tỉnh hoặc miền: Nhật Bản, Trung Hoa, Hong kong. Việt Nam, Thái Lan, Phi Luật 
Tân, lndonesia, Úc Đại Lợi. Năm 1972, Dòng Tên có 12 vòng chia ra 62 tỉnh, 24 
phụ tỉnh, †f2 miền và 51.708 tu sĩ. 








70 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Sau mấy đòng chữ đó là đến đầu đề của bản văn như chúng ta 
vừa thấy: aManoscritto...?. Trang đầu của bản văn nói đến lý do tài 
liệu này, rồi từ cuối trang z5r đến zÖr bắt đầu bàn về chính vấn đề là 
mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt Nam, từ dòng cuối cùng của trang 3Ör 
đến hết trang 2Öv ghi danh sách 45 Linh mục Dòng Tên tham dự hội 
nghị bàn về mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt Nam. Trong số này có 
trên ao vị đã hoặc sẽ đến ở tại Việt Nam. 


Thực ra tài liệu này là một öiến bản hội nghị nắm 1645 của 
45s Linh mục Dòng Tên tại Áo Môn, đề xác nhận mô thức 
Rửa tội bằng tiếng Việt Nam. Biên bản không ghi ngày, tháng cuộc 
họp. Nhưng chúng tôi chắc hội nghị được diễn ra khoảng từ tháng 
8 đến tháng 12-1645, vì trong biên bản có ghi tên Đắc Lộ. Chúng ta 
biết, năm 1645, Đắc Lộ chỉ có mặt ở Áo Môn từ 23-7 đến 2o-I2 mà 
thôi. 


Chúng tôi không có öiền bản gốc của hội nghị làm vào năm 1645 
nên phải dùng bản chép lại vào năm 1654. Tuy đây là tài liệu chép 
lại, nhưng phần soạn thảo năm 7654, nói về - lý do của tài liệu, đã 
chiếm hết một trang (f. 3sr), còn từ cuối trang 3sr đến hết là mớt 
biên bản đã được soạn ào năm 16s. Trong phần biên bản có nhiều 
chữ quốc ngữ mà đứng về phương diện lịch sử phải coi đó là những 
chữ quốc ngữ năm 164s, chứ không phải là chữ quốc ngữ năm 1654. 


Tác giả toàn bản tài liệu này là ai ? Theo sự hiều biết của chúng 
tôi thì trang đầu tức trang 35r của bản tài liệu do L.m. Gio. Filippo 
de Marini soạn ? còn chính biên bản, tức là từ cuối trang 235r đến hết 
lại do một người khác, chứ không phải do Marini soạn, vì lúc đó Ma- 
rini chưa biết tiếng Việt. Nên nhớ là, năm 1654 Marini chỉ chép lại 
biên bản 164s. Dù Marini cũng tham dự hội nghị nắm 1645 về vấn 
đề mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt, nhưng vì ông chưa biết tiếng 
Việt, nên không thề nói được là biên bản do Marini soạn thảo như một 


số nhà nghiên cứu tài liệu này đã nhận định. Đề chứng minh, thiết 
tưởng nên biết qua về tiều sử Mlarini. 


Gio. Fllippo de Marini (16o8-r682), sinh tại Ý, gia nhập dòng 
tên tỉnh La Mã năm 1625. Ông tới Goa vào ngày 2ao-rr-r64o. Đầu 
năm 1641, Marini cùng với 23 Linh mục, Trợ sĩ Dòng Tên rời Goa đi 
Áo Môn. Tuy nhiên, vì Marini ngừng lại ở Cochin và Xiêm, nên mãi 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 7 
đến năm 1643 ông mới tới Áo Môn. Từ năm 767 đến 16s8, Marini 
hoạt động truyền giáo ở Đàng Ngoài, và nơi ông hoạt động nhiều nhất 
là ở Xứ Đông, tức vùng Hải Dương. Cuối năm 1658, Marini bị Chúa 
Trịnh Tạc trục xuất khỏi Đàng Ngoài, nên ông phải về Áo Môn. Đầu 
năm ¡6so, tỉnh Dòng Tên Nhật Bản cử ông về La Mã dự Đại công 
nghị Dòng Tên thứ 11 diễn ra từ 9-s đến 27-7-r66r. Thời gian ở La 
Mã ông cho xuất bản cuốn sách về Việt Nam mà chúng ta sẽ thấy liền 
đây. Sau đó mấy năm Mlarini trở lại Áo Môn. Năm ¡62t ông đã là 
Giám tỉnh Dòng Tên Nhật Bản. Cùng năm đó, nhân dịp viên Phó vương 
An EPộ gửi một phái đoàn đi Đàng Ngoài, Marini cũng nhập với phái 
đoàn đề tới Đàng Ngoài. Khi tầu của phái đoàn gần tới Đàng Ngoài, 
bị bão đấm tầu, nhưng không al thiệt mạng. Mọi người đều tới được 
Đàng Ngoài, riêng Marini vì mặc áo tu sĩ, nên bị chính quyền Đàng 
Ngoài bắt giam. Sau 6 tháng trong tù, nhờ có một bà thế lực ở thủ 
đô can thiệp, nên Mĩarini được ra khỏi tù, rồi về Áo Môn. Tháng 
2-1673, Marini cùng với hai L.m. Dòng Tên khác là E. Ferreyra và 
Francois Pimentel cùng đến Đàng Ngoài, nhưng cả ba bị tống giam 
6 tháng. Ra khỏi tù, hai Linh mục kia về Áo Môn, còn Marini lại đi 
Xiêm và tới đây tháng rr-1673. Ít lâu sau ông mới trở về Áo Môn, 
tức là tháng 12-1675. ! Marini qua đời tại Áo Môn ngày 17-7-1682. 
Ông đã đề lại cho hậu thế một số tài liệu liên quan đến các vấn đề 
truyền giáo ở Việt Nam, Lào và Áo Môn Ẻ. 
1 TISSANIER. Welation, trong Ö¡ibliothèque municipale de Lyon, Manuscrits G13 
(Fonds général), f. lÌv-12v. 
2. Sau đây là những tài liệu của Marini: a} Sách xuất bản năm 1665 và 1665 : 
— Delle Missioni de, «Padri della Compagnia di icsv nella Prouincia đel 
CGiappone, e particolarmente dị quella dị Tumkino Libri cỉinqve. Del P. Co : 
Filippo de Marini della medesima Compagnia. Alla Santita dị N.S. Alessandro 
DP. Settimo, Roma, 1665. — Metodo della Dottrina che ¡ Padri della Compagnia 
dị Ciesu insegnano à ÑNeoffiti, nelle missioni dalla Cina ; con la rposta alle 
objettioni di aleuni Moderni che l¡ impugnano, opera del P. A. Rubino, tradotta 
đai portogbese nel italiano dal P. G. Fil de Marini, Lione, 1665. b} Tài liệu 
viết tay : — Murini đòi vua Bồ Đào Nha phải trả 2.000 «cruzados* cho Học viện 
Madre de Deus tại Áo Môn, mà trước đó vua Joaõ IV đã chếp thuận (eal 
Academia de la Historia de Madrid, Jesuitas, Legajo 22, Fasc. †. t. 210w. bằng 
tiếng Bồ Đào). — Marini xin vua Bồ Đào Nha ra lệnh cho viên Phó vương ở Ấn 
Độ phải trả lại một số tiền cho tỉnh Dòng Tên Nhật Bản (lhịd., f. 21†rv, bằng 
tiếng Bồ Đào). — Thư của Marini viết ngày 12-5-1655 cho L.m. F. de Tavora về 
vấn đẻ mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt (A&S/, /S. 8O, t. 88.89, bằng tiếng Bồ Đào) 


79 tịCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Sau khi nhắc qua tiều sử Marini, bây giờ chúng tôi xin ghỉ 
lại nguyên văn mấy dòng mở đầu của tài liệu (nên nhớ mấy dòng mở 
đầu do Marini soạn), trước khi trích ra những chữ quốc ngữ trong tài 
liệu : 


4 Ña era de 1645. propos o Pe Alexe Rhcdez ao Pe Kiel de Azeuedo 
Vor, que entað cra de JappãÃo, e Chỉna, que mandasse ouuir sobre huãs 
duulđas, que tỉnha acerca đa forma do Bauptismo em lingoa Tumkinica 
em iunta plena. Mandou entaõ o Pe Vor ao Pe Joaõ Cabral, que era Rtor 
do Collegio, e Vice Proal de Jappaõ, q presidisse, e recolhesse o3 VvotoS 
por escrito đepois de ventilada bem a questaõ › ! (Vào năm 1645, theo lời 
đề nghị của L.m. Đắc Lộ với L.m Manuel de Azevedo ?, Giám sát 
Dòng Tên hai tỉnh Nhật Bản và Trung Hoa , nên L.m. Giám sát đã 
cho mở hội nghị đề bàn về những nghì vấn chung quanh mô thức Rưa 
tội bằng tiếng Đông Kinh [Đàng Ngoài], kèm theo đây toàn mô thức. 
Vậy, L.m. Giám sát ủy cho L.m. Giang Cabral là Viện trưởng Học 
viện [Học viện Madre de Deus của Dòng Tên ở Áo Môn] 4 Phó Giám 
tỉnh s Nhật Bản, đề ông chủ tọa và thâu thập các ý kiến viết tay, rồi 
sau đó thảo luận vấn đề cho chu đáo). 


Sau khi sơ lược về hình thức tài liệu năm 1645, bây giờ chúng 
tôi xip trích ra những chữ quốc ngữ trong bản văn : 


Tau rữa mầi nhân danh Cha, uà con, uà spirifo santo °: Tao rửa 





1. AKRS/, J/S. 8O, t. 55r. 

2. Manuel AZEVEDO (1579-1650) sinh tại Bồ Đào Nha, tới Áo Môn: truyền giáo từ 
năm 1640, rồi làm Giám sát hai tỉnh Dòng Tên Nhật Bản và Trung Hoa. Ông 
qua đời tại Áo Môn ngày 5-2-1650 (ĐÔ QUANG CHÍNH, ta mission au Việt 
Nam 1624-1650 et 1640-1645 d“Alexandre de Rhodes, s.j., avignonnais, Paris, 
1969, Luận án tại Ecole des Hautes Etudes — Sorbonne, tr. 266). 

5. Tỉnh Dòng Tên Nhật Bản được thành lập năm 1612, còn phụ tỉnh Dồng Tên Trung 
Hoa, trước đây thuộc tỉnh Nhật Bản, đấn năm 1619 được nhắc lên thành phụ tỉnh. 

4. Học viện « Madre de Deus» được thành lập ngày 1-12-1594 nhờ sự cố gắng của 
Cha Giám sát Dòng Tên A. Valignani. Thời kỳ đó, thỉnh thoảng Học viện cũng cấp 
phát bằng Tiến sĩ Thần học. 

5. Tuy gọi là Phó Giám tỉnh, nhưng ông có quyền như một Giám tỉnh, vì Nhạt Bản 

vẫn là một tỉnh Dòng Tân: Lúc ấy Tỉnh Nhật không có Giám tỉnh, vì việc truyền 

giáo trên đất Nhật khó quás 


6. ARSI, JS. 80, !. 55%. 


CIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 75 


mày nhân danh Cha và Con và Spirito Santo. Ngày nav đọc là: Tao rửa 
mày nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lúc đó, các nhà truyền 
Biáo ở Việt Nam đã biết từ ngữ Thánh Thần, nhưng chưa dùng. mà 
còn dùng từ ngữ Bồ Đào Nha là Sprirro Santo. 


Tau lấy tên Chuá, tốt tên, tốt danh, tốt tiếng ' : Tao lấy tên Chúa, 
tốt tên, tốt danh, tốt tiếng. 


Vô danh, Cắt ma, Cắt xác, Blai có ba hồn bãy uía, Chúa bloỳ ba ngôy 
nhân danh ? : vô danh. cất ma, cất-xác, Trai có ba hồn bảy vía, Chúa 
trời ba ngôi, nhân danh. 


Nháñ danh Cha }*: nhân danh Cha. Về chữ nhán, chỉ có một lần 
viết là nhán ({.3sr), một lần viết là nhán (f.36tr), còn 18 lần khác 
đều viết là nhớn. 


Phụ, Tữ, sóũ, ngot, cha Ruôt, con Ruôt ‡ : Phụ, Tử, sống, ngọt, 
cha ruột, con ruột. 


Theo vấn đề chúng ta đang bàn, thì chữ quốc ngữ trong tài liệu, 
mới là vấn đề quan trọng của chúng ta. Còn nội dung chính yếu của 
tài liêu là mô chức Rửa tội bằng tiếng Việt Nam. Trong 35 Linh 
mục tham dự hội nghị, có 31 vị đồng ý hoàn toàn về mô thức mà 
chúng ta đã biết, còn hai vị là Ascanius Ruidas và Carolus de Rocha 
có thái độ trung lập (hai L.m. này đến ở Đàng Ngoài từ năm 1647), 
riêng hai L.m. Đắc Lộ và Wietellus Saccanus chống đối hoàn toàn mô 
thức Rửa tội trên (Tau rữa mãi nhân danh Cha. uà con, nà spirito santo). 
Đó là mô thức phải đọc khi Rửa tội (A ƒorma do Bauptismo em lingoa 
TumKinica điz assỹ) .° 


Tài liệu viết tay năm 1648 


Tài liệu này cũng liên quan đến vấn đề mô thức Rửa tội bằng 
tiếng Việt Nam. Bản văn được soạn bằng La ngữ, đề trả lời cho L.m. 
Sebastião de Jonaya, với nhan đề: « Circa formam Baptismi Annamico 


1. /bịd., †. 55v. 
2. /b¡d., †. 36c. 
5. /bid., {. 56v. 
4. /bid., †. 58c. 
5. /b¡id., †. 55c. 


74 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Idiomate prolatam› ' (Chung quanh mô thức Rửa tội bằng thồ ngữ An 
Nam). Tài liệu gồm 8 trang rưỡi (từ tờ 76r đến 8ov), viết chữ cỡ trung 
bình. trong khô 16 x 2o cm, được soạn thảo năm 1648, hiện giữ tại Văn 
khố Dòng Tên ở La Mã, nhưng chúng tôi không rõ la soạn thảo ở đâu 
và ai là tác giả ? Có thềL.m. Marini là tác giả chăng ?° Chúng tôi không 
dám chắc. Ñơi soạn thảo có thể là ở Đàng Ngoài chăng ‡ Chúng tôi 
cũng không dám quả quyết, ngoại trừ chữ Nôm ở tờ ?Ôr — 79tr. 


Từ tờ 78r đến 7gr có ghi tên 14 người Công giáo Việt Nam đồng 
ý về mô thức Rửa tội đã ghi ở tài liệu 1645. Tên những giáo hữu Việt 
Nam được ghi bằng ba thứ chữ: Wôm, quốc ngữ và La tỉnh. Cũng nên 
biết rằng tài liệu do hai người viết: từ tờ 76r-77v do một người viết, 
những tờ còn lại do người khác, không kề phần chữ Nôm do một người 
thứ ba có lẽ là người Việt Nam. Nhưng xem ra người viết phần thứ 
hai là chính tác giả của phần thứ nhất nữa (mặc dầu không rõ tên là ai), 
vì ông có đọc lại phần thứ nhất và đã sửa lại hoặc thêm vào một số 
chữ, kẻ cả những chữ quốc ngữ, ví dụ: con uờ (Nhơn danh cha, tà con, 
uờ Spirito Santo), thần °. Dưới đây là những chữ quốc ngữ : 


nhơn danh cha, uà con, uà Spữtto Santo ): nhân danh Cha và Con, 
và Spirito Santo. 


Đức Chuá Blờy sinh ra chín đớng thiên thần la cñôn cuốc Đức Chuá 
Blơỳ 1 : Đức Chúa Trời sinh ra chín đấng thiên thần là quân quốc Đức 
Chúa Trời. 


nhơn nhít danh Cha ° : nhân nhất danh Cha. 
một nam, một nữ ° : một nam, một nữ. 


Sau đây là tên r4 giáo hữu Việt Nam tán thành mô thức Rửa tội 
bằng tiếng Việt snhin danh Cha uà Con uà Su-phi-ri-to sang-tos (mô 
thức đã được 3¡ Linh mục Dòng Tên xác nhận trong hội nghị ở Học 





. . ARSI, /S. 8O, †. 76r-80v. 
lbid., f. 76v. 

lbid, †. 7?6rv, 77t. 

[bid., †. 76v. 

lbid., Í. 77v. 

Ibid., l. 80x. 


a h0 Ba 


GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 75 


viện Miadre de Deus). Như chúng tôi vừa nói, phần này gồm ba thứ 
chư : Nôm, quốc ngữ và La tỉnh: phần chữ Nôm có lẽ do một người 
có tên trong số I4 người viết, còn phần chữ quốc ngữ và La tỉnh do 
người viết phần thứ hai của tài“liệu điền vào. 

nhĩín danh Cha uà Con uà Su-phi-ri-to sang-to Í nài An-nam các bồn 
đạo thì tín ràng ra ba danh bí bàng muốn í làm một thì phaỷ noỷý nhìn nhít 
danh Cha etc. — tôy là giu aõ cát (?) trâm cũ nghi bật — tôy là An re Sen 
cũ nghị bật — tỏy là Ben tò uấn triền cũ „nghỉ bạt -— tôy là Phe ro uẫn 
nht cũ nghị bật — tôy là An J0 uẫn taũ cũ nghỉ bậi — tôy là i-r0- ni-m0 
cũ nghĩ bật — - tây là J-na so cũ nghỉ bật — tôy là tho-me cũ (60012 di — 
tôy là Gi-le cũ nghỉ bật, — tôy là lu-i-sỉ cũ nghi bật —.tôy là phi-líp cũ nghỉ 
“ật — tôy là Do minh cũ nghị bật — tôi là An ton cũ nghỉ bật— tôy là Giu 
aõ củ nghỉ bậi (nhân danh Cha và Con và Su-phi-ri-to sang-to. Ÿ này 
An Ñam các bồn đạo thì tin rằng ra ba danh. Vì bằng muốn ý làm 
một, thì phải nói : nhân nhất danh Cha v.v. Tôi là Giu an Câi (` 
Trâm cũng nghĩ vậy. Tôi là An rê Sen cũng nghĩ vậy. Tôi là 
Ben tò ? Văn Triền cũng nghĩ vậy. Tôi là Phê rô Văn Nhất cũng nghỉ 
vậy. Tôi là An gio ? Văn Tang (?) cũng nghĩ vậy Tôi là Gi-rô-ni-mô 
cũog nghĩ vậy. Tôi là I-na sô ° cũng nghĩ vậy. Tôi là Tho me ° cũng 
nghĩ vậy. Tôi là Gi-le ' cũng nghĩ vậy. Tôi là Lu-i-si Ề cũng nghĩ 
vậy. Tôi là Phi-líp cũng nghĩ vậy. Tôi là Do-minh ° cũng nghĩ vậy. 
Tôi là An ton 1° cũng nghĩ vậy. Tôi là Giu-an cũng nghĩ vậy). 

Mấy câu trên đây có nghĩa là mô thức Rửa tội “Tau rữa mài 
nhân danh Cha và Con và Su-phi-ri-to sapg-to » là đúng với tiếng 


.  !b¡d., {.78r-79:. 

2. Ben tò là tên thánh của một người Việt Nam. en tò do chữ Bồ Đào Nha là 
Bento, tức ông thánh Bento, còn La ngữ là enedictus, Pháp ngữ là Øenoit› 
tiếng Việt ngày nay goi là Öê-nê-đ¡ich-tô hay Biền Đức. 

5Š. An gio (An jo) bởi chữ Bồ Đào là Anjo, có nghĩa là Phiên Thần. 

A4. Ci-rô-ni-mô bởi chữ Bồ Đào là Jerónimo (ông thánh Jerónimo). 

l-ne sô bởi chữ Bồ Đào là lnácio (ông thánh Y Nhã. 

Tho.me, tức là thánh Tô Ma. 

Gi-le chữ La tình là Aegidius. 

lu-i-sỉ, chữ La tỉnh là Aloysius. 

Do-minh bởi chữ Bồ Đào là Domingos (thánh Đa Minh). 

10. Án ton bởi chữ Bồ Đào António (thánh An Tong)- 


0 @œ xứ 


76 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Việt. Các giáo hữu Việt Nam tin rằng, khi dùng 1 lần nhân danh Cha... 
cũng hiều cho cả Ba Ngôi Thiên Chúa, mà không cần phải nhác lại 
mỗi lần : nhân nhất danh Cha, và nhất danh Con và nhất danh 
Su-phi~ri-to sang-to. 


Chúng tôi còn một số tài liệu chữ quốc ngữ nhưng là tài liệu viết 
tay sau năm 1648, nên chúng tôi xin miễn bàn trong chương này, vì 
chúng tôi đã muốn hạn định đến năm 1648 mà thôi. 


Từ khi có dấu vết chữ quốc ngữ đến trước nắm 16s¡, chúng tôi 
chưa tìm được một bản văn nào hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ. Hy 
vọng sau này có ai tìm thấy chăng. Nhưng từ năm 1651, chúng ta thấy 
xuất hiện hai tài liệu vô cùng quý giá hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ, 
đó là hai cuốn sách của Đắc Lộ in tại La Mã năm 16sI, mà chúng 
tôi xin bàn trong chương liền đây. 





5: 


Linh mục Đắc Lộ 
soạn thảo và chơ xuất bản 
hai sách chữ Quốc Ngữ 

đầu tiên năm 1651 


Việc L.m. Đắc Lộ, người đầu tiên cho xuất bản bai cuốn sách 
chữ quốc ngữ, đã được nhiều người bàn tới, Tuy nhiên chúng tôi 
cũng muốn ghi lại đây một cách tồng quát công trình của ông, đề 
bạn đọc có một quan niệm rõ rệt hơn về tiến trình chữ viết chúng 
ta ngày nay. Chương này đề cập tới hai điềm chính : Đắc Lộ học 
tiếng Việt và cho xuất bản hai cuốn sách chữ quốc ngữ. 


Trước khi vào chính vấn đề, chúng tôi xin sơ lược tiều sử Đắc 
Lộ. Thực ra, hai chương trên cũng đã giúp bạn đọc biều qua về 
tiều sử của ông. Nhưng chúng tôi muốn ghi lại ở đây cho thứ tự 
hơn, nhất là muốn đặt tiều sử của Đắc Lộ trong chương dành riêng 
cho ông. 


Đắc Lộ tức Alexandre de Rhodes sinh tại Âvignon Ì ngày 15-3-1 so3” 
trong một gia đình gốc Do Thái và có quốc tịch Tòa Thánh La Mã. 
Cha của Đắc Lộ là một nhà quý phái ở Avignon, có tên là Bernardin ]Ï 


12 Năm 1548, Đức Giáo Hoàng Lê Minh VI (Clemens) đã mua đất Avignon do bà 
Jeanne de Sicile bán, lúc Ngài trú ngụ tại đây. Khi các Đức Giáo hoàng trở về La 
Mã, thì cá một Sứ thần Tòa Thánh cai trị Avignon. Mãi đấn ngày 4-9-1791, 
Avignon mới sát nhập vào nước hấp. | 

2. «De A. Rhodes, Frances de nacao, natural de Avinhão; boa saude e Íorcas, de idade 
5T. annos, da Compa T†1, com os estudos de Philosophia e Theologia acabados > 
(Primeiro catalogo das Ínformacoẽs commuas das Pes e lrmaös da Provincia de 


Japao, feito em dezembro de 1623, AKRSI, JS. 25, f. 150N). 


78 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


đe Rhodes và có 8 con. Ñgười con cả là jean, Tiến sĩ Luật khơa, người 
thứ hai là Đắc Lộ rồi đến Suzanne, Georges, Gabriellc, Laure, Erancois 
và Hélène 1. Georges sinh ngày 28-12-1597, gia nhập Dòng Tên tỉnh 
Lyon năm 1613, qua đời cũng tại Lyon ngày 17-5-1661. Georges là một 
giáo sư Thần học nồi tiếng, đã viết và xuất bản hai bô sách Thần học 
lớn. Riêng Đắc Lộ vì muốn đi Đông Á truyền giáo, nên đã gia nhập 
Dòng Tên ở La Mã ngày 14-4-1612, thay vì gia nhập Dòng Tên tỉnh 
Lyon. Đắc Lộ thụ phong Linh mục tại La Mã năm ¡6¡8. Cùng năm đó 
Đắc Lô được Bề trên Cả Dòng Tên chấp thuận cho ông đới truyền giáo ở 
Đông Á, sau khi ông đã đệ đơn xin ba lần từ I6ra4 đến i61. Đắc Lộ 
tới thủ đô Bồ Đào Nha đáp tàu đi Đông Á, nhưng vì ông phải ngừng 
lạ ở Goa quá lâu, nên mãi đến ngày 29-5-1623, mới tới Áo Môn. 
Ý định của ông là sẽ từ Áo Môn đi Nhật Bản truyền giío, song không 
đạt được ý nguyện. Do đó cấp trên muốn cho ông đi truyền giáo tại 
Việt Nam. Đắc Lộ tới Đàng Trong lần thứ nhất vào tháng 12-1624, 
tháng 7-1626 ông rời Đàng Trong về Áo Môn đề sửa soạn đi Đàng 
Ngoài, và ông đã tới đây ngày 19-3-1627. Tháng s-I630 ông bị 
Chúa Trịnh Tráng trục xuất khỏi Đàng Ngoài. Từ năm 16+3o đến 164o 
ông dậy Thân học ở Học viện ¿Madre de Deus›». Từ năm 164o đến 
164s ông lại truyền giáo ở Đàng Trong. Tháng 7-I64s, Đắc Lộ rời 
Đàng Trong về Áo Môn rồi đi Âu châu. Năm 1654, Đắc Lộ đi Ba Tư; 
rồi qua đời tại Ispahan ngày 5-11-I166O}. 

Như chúng ta đã biết, Đắc Lộ không phải là người Âu châu đầu 
tiên học tiếng Việt, cũng không phải là người đầu tiên sáng tác chữ 
quốc ngữ, hơn nữa, vào năm 1636 Đắc Lộ cũng không phải là người 
ghi chữ quốc ngữ đúng được như một số Linh mục Dòng Tên Bồ 
Đào Nha ở Việt Nam thời đó. Thật ra, trong giai đoạn thành hình 
chữ quốc ngữ, Đắc Lộ chỉ góp một phần trong công việc quan trọng 
này, mà rõ rệt nhất là soạn sách chữ quốc ngữ và cho xuất bản đầu 
tiên. Trước khi sơ lược công trình Đắc Lộ soạn thảo và cho xuất bản 
hai cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên, chúng tôi xin tóm tắt lịch sử 
Đắc Lộ học tiếng Việt từ 1624-1626. 


1 Mucée Calvet dˆÁvignon, manuscrits vol. 35245, †. 56-45r. 
— Archives départementales de Vaucluse, Registre de baptême de la paroisse 
Sainte — Magdeleine, 1604-1655, GG. 5. 

2. Thư của L. m. Aimé CHEZAUD viết ngày 11-11-1660 tại lspahan, báo tin buồn 
L- m. Đắc Lộ qua đời (Archives des Jésuites de la Province de Paris, Fonds 
ybeyrete, số 29). | 


HAI SÁCH CHỮ QUỐC NGỮ 79 


ĐẶC LÔ HỌC TIẾNG VIỆT 


Cuõi tháng 12-1624, Đắc Lộ tới Đàng Trong và được cấp trên 
cho ở tại Dinh Chàm (Thanh Chiêm) đề học tiếng Việt. Khi các Linh 
mục Dòng Tên đến truyền giáo tại Việt Nam (cũng như tại Nhật 
Bản, Trung Hoa, Ấn Độ v.v...) thì trước tiên họ phải học tiếng Việt 
với những điều kiện rất khó khăn, hầu có thề tiếp xúc với dân chúng. 
Riêng tiếng Việt đối với người Âu châu thật là khó như chúng tôi đã 
trình bày ở chương một. Dù vậy, vào năm 162o (sau s năm các nhà 
truyền giáo bắt đầu chính thức truyền bá Phúc Âm ở Đàng Trong) đã 


có hai Linh mục nói thạo tiếng Việt, đó là các ông Francisco de Pina 
và Cristoforo Borri t1, 


Khi vừa tới Đàng Trong, Đắc Lộ thấy hai L.m. Francesco 
Buzomi và Emanuel Fernandes còn phải dùng thông ngôn đề giảng, 
tuy nhiên ông sung sướng thấy một Linh mục khác tức là Francisco de 
Pina đã nói thành thạo tiếng Việt. Đắc Lộ được Bề trên cho ở cùng 
nhà với Pina tại Dinh Chàm, đề Pina dậy tiếng Việt cho ông. Sau này, 
khi đề tựa cuốn tự điền Việt-Bồ.La của ông, Đắc Lộ cũng gbỉ rõ là 
mình đã học tiếng Việt với Pina? Đắc Lộ thuật lại rằng, ông học tiếng 
Việt chăm chỉ như khi theo khoa Thần học ở La Mã (Học viện La Mã 
của Dòng Tên). Nhờ đó sau bốn tháng, ông đã ‹giải tội» được và thêm 
sáu tháng nữa là ông có thề giảng bằng tiếng Việt Ì. 

Đắc Lộ còn cho hay là, ông cũng học tiếng Việt với một em bé 13 
tuồi. Nhờ em nhỏ này, mà sau ba tuần lễ, Đắc Lộ đã biết phân biệt các 
thứ thanh tiếng Việt và cách phát âm mỗi tiếng. Có điều khá lạ : em nhỏ 
không. biết tiếng ông nói, Đắc Lộ cũng chưa biết tiếng Việt, thể nhưng 
hai người vấn hiều nhau được. Không rõ Đắc Lộ dùng tiếng nào f 
Pháp, Ý, La tỉnh hay Bồ Đào Nha ? Theo chúng tôi đoán, có lẽ ông 
dùng tiếng Bồ Đào Nha nói truyện với em nhỏ, vì trong thời kỳ ấy 


1 loaõ ROIZ, Annua de Cochinchina do anno de 1620 AKSI, JS. 72, h5. 
— Gaspar LUIS, Cocineinensis missionis annuae Litterae, anni 1620, ARSI JS.7T, 
l. 23%r, 


2. «(...} ab initio magistrdm linguae audiens P. Franciscum de Pina lusitanum ò nos- 
tra minima Societate JESV, qui primus è Nostris linguä illam apprimè calluit, et 
primus sine interprete concionari eo idiomate caepit? (RHODES, Dictionarium.. 
Roma, 1651). 

3. RHODES, D/vers vOyage¬ et missions, tr. ?2-75. 


80 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


ở Đàng Trong chỉ có người Bồ Đào Nha đến buôn bán, các nhà truyền 
giáo phần đông cũng là người Bồ Đào Nha. Trong ba tuần đó, em 
nhỏ còn học noi và viết ngôn ngữ của Đác Lộ (có. lẽ tiếng Bồ Đào) và 
biết giúp Thánh lễ (đọc tiếng La tỉnh), làm cho Đắc Lộ phải thán phục 
tỉnh thần lanh lẹn và trí nhớ giai bền của em '. 


Em đã được gia nhập Giáo hội do chỉnh L.m. Đắc Lộ làm phép 
Rửa tội. Vì yêu kính Đắc Lộ, nên em đã mang tên của Đắc Lộ, tức 
Rapbhael Rhodes ? (Raphaẽl, tên thánh của em; Rhodes, tên của Đắc Lộ) °, 
Cũng từ lúc đó, em nhỏ trở thành người đắc lực trong việc giúp các 
Linh mục đậy giáo lý và dần dần trở thành « Kẻ giảng» (tu sĩ cấp hai 
trong d Dòng tu» Thây giảng). 


Sau này Raphaél Rhodes cũng theo L.m. J.MI. đe Leria (1597-1665), 
người Ý, đi truyền giáo tại Lào quốc và tới Vạn Tượng ngày 15-7- 
1642 1. (Nên biết rằng, ngay từ năm 16z8, L.m. J.B. Bonelli (Ý) cùng 
với ba Thầy giảng từ Thăng Long đi sang Lào truyền giáo theo lời 
yêu cầu của vua Lào. Vì mệt nhọc nên vị Linh mục chết ở dọc đường: 
còn ba Thầy giảng tuy đã vào tới đất Lào, nhưng nhà vua lại cấm 
truyền đạo). Leria, Raphael Rhodes và mấy Thầy giảng khác được vua 
Lào cho phép truyền giáo. Leria cũng dâng vua Lào hai con chó trắng 
nhỏ xíu, một con thỏ và mấy thứ khác. Ngày ¡2-8-!642, Leria cũng 


1. «Celuy qui m“ayda merueilleusement Íut vn petit garcon du pais qui m'“enseigna 
dans trois semaines; tous les diuers tons de cette langue; et la Íacon de prononcer 
tous les mots; ¡Ì n“entendoit point ma langue ; ny moy la sienne; mais ¡ÏÌ auoit vn 
si bel esprit, qu ¡Ïễ comprenoit incontinent tout ce que -je voulois dire, et en effect 
en ces mesmes trois semaines iÌ apprit à lire nos lettres, à escrire:s et à seruir Ïa 
Messe, j“estois estonné de voir la promptitude de cét esprit, et la Íermeté de sa 
memoire > (RÑHODES, Öivers voyages et missions, tr. 75). 


«|| a tant d”amour pour moy; qufiÌl a voulu porter mon nom ? (Íbid., tr. 74). 

3. Tên Việt Nam của em nhỏ là gì, chúng tôi chưa tìm thấy. 

4. RHODES, Hitoire du royaume de Tunquin, tr. 287. — MARINI, Delle Missioni, 
tr. 492-540. — J. BURNAY, W/otes chronologiques sur les missions jésuites du 


Siam au XVIle siècle, trong Archivum Hlistoricum Societatis Jesu, Năm thứ XXII, 
tháng 1-6 năm 1955, tr. 184.185, 199. 


HAI SÁC!! CHỮ QUỐC NCGỮ 81 


kính tăng vị đệ nhất cận thần vua Lào một ống nhòm tốt t, Tháng 2- 
1647, Leria rời khỏi xứ Lào thì có lẽ Raphá4El Rhodes cũng bỏ xứ này 
nhưng không hiều ông về Đàng Trong hay đi Đàng Ñgoài ? Chỉ biết 
ránz, năm 1655 người ta thấy Raphaẽl Rhodes ở Đàng Ñgoài và lúc đó 
ô¡äø không còn là tu sĩ nữa, song đã có vợ (tên thánh của Bà là Địa) ”. Tuy 
nhiền ông vẫn là một người Công giáo tốt, luôn luôn tận tâm giúp đỡ 
các nhà truyền giáo. Theo các tài liệu đề lại, thì Rapha#‡l Rhodes là một 
thương gia giầu có và đại lượng, đặt trụ sở thương mại ở Thăng Long 
và Phš Hiến °. Ông qua đời vào năm nào chúng tôi không rõ, nhưng 
chắc chắn là vào năm 1666 ông vẫn còn là một cán bộ đặc biệt của 
Giáo đoàn Đàng Ngoài +. 





1. Đó tới Lào, Lm. Leria, Dòng Tên, đã chọn con đường đi từ Xiêm (Thái Lan) và 
ông có mặt ở Aiuthia (cựu thủ đô Xiêm) năm 1640. Tại đây, Lera đã xin được 
giấy tờ hợp lệ của chính quyền đề đi Lào. Khi tới biên thùy Xiêếm Lào (không 
rö ngả nào) viên sĩ quan biên phòng nhất định không cho Leria sang Lào, dầu ông 
đã van lơn, đã tặng quà. Leria đành trở lại Aiuthia- Ở thủ đỏ Xiêm, ông đã nhận 
được thư của L.m. Antonio Rubino, Giám sát Dòng Tên tỉnh Nhật Bản, yêu cầu 
ông cố thực hiện cuộc đi Lào. Lần này, teria sang Cam Bốt, xin chính quyền cho 
phép đi Lào. Tại Qudong, thủ đô Cam Bốt, Leria gặp các thương gia Hòa Lan dướ; 
quyền điều khiền của ông Geritt van Wustoff (Wuysthoff). Ong này bằng lòng chở 
Leria và mấy Thầy giảng Việt Nam đi Vạn Tượng theo sông Cửu Long. Nhờ vậy, 
Leria, Raphaẽ#l Rhodes và mấy Thầy giảng Việt Nam đã đạt được đích. 


2. Relation des missions des évesques francois aux royaunes de Siam, de la Cochin- 
chine, de Camboye, et du Tankin, divisé en quatres parties, Paris, 1674, tr. 267. 


4. Hãy coi L.m. Joseph Tissanier viết về Raphaäl Rhodes vào cuối năm 1660 : «Nous 
deuons mettre au nombre de nos bienfaiteurs vn riche Cochinchinois nommé Ra- 
phaềl Rhodes, lequel ayant esté autrefois baptizé dans la Cochinchine par le R.P. 
Alexandre de Rhodes, conserue encore aujourd'huy le souuenir et le nom de ce 
grand seruiteur de Dieu, et nous lait voir dans le Tunquin le grand amour qui 
nous porte, par Ïes continuellas faueurs qu¡Ì nous lait ® (TISSANIER, Kelation du 
voyage, Paris, 1665, tr. 547). 


4. Có thề coi thêm về Raphasl Rhodes: — Henri CHAPPOULIE, Aux origines dÍune 
Eglise, Rome et les mivsions d'lndochine au XVIle siècle, Quyền 1, Paris, 1945, 
\r. 215-257, 


Relation des missions đes évesques francoiss.«e› Pa:ts, T674. tr. 175-194, 251-252, 
267. Ý=g ARSI, 7S. &ƒ; F. †8:v‹ | 


89 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Trên đây là gia: đoạn đầu tiên Đắc Lộ học tiếng Việt. Khi bỏ Đàng 
Trong vào tháng 7-1626, Đắc Lộ đã nói thạo tiếng Việt, vì thế ông được 
các Linh mục Dòng Tên ở đây cử ông đi Đàng Ngoài truyền giáo '. Còn 
việc học chữ quốc ngữ, có lẽ bắt đầu Đắc Lộ học với Francisco de Pina. 
Nếu đúng như thế, thì Pina là một treng những người đầu tiên đem 
mầu tự abc vào tiếng Việt. Chúng ta phải nhận rằng, Đắc Lộ có 
năng khiếu ngôn ngữ, vì ông biết nhiều thứ tiếng: viết và nói các 
tiếng Pháp, Việt, Ý, La tỉnh, Bồ Đào ; xử dụng sơ sơ tiếng Nhật, 
Trung Hoa, Konkani (ở Goa), Ba Tư. Nhưng trong các ngoại ngữ 
Đắc Lộ đã học, thì chi có tiếng Việt là ông thành thạo nhất; chính 
Đắc Lộ đã viết như thế trong một cuốn sách xuất bản năm 16s3°. 
Chính L.m. Saccano cũng xác nhận là Đắc Lộ thành thạo tiếng Việt, 
khi ông lên tiếng bênh vực mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt do Đắc 
Lộ đề ra ”. 


DẮC LÔ CHO XUẤT BẢN HAI SÁCH QUỐC NGỮ 


Sau khi sơ lược việc Đắc Lộ học tiếng Việt với L.m. Francisco 
de Pina, người Bồ Đào Nha và với em nhỏ Raphael Rhodes, bây giờ 
chúng ta bàn đến việc ông soạn thảo và cho xuất bản hai sách quốc ngữ 
đầu tiên : 

DictHonartym annamiticum, l0stanom, et latinem, ope Sacrae Congrega- 
tionis de Propaganda Fide tn lucem edtumn ab Alexandro de Rhodes è Societate 


Ïesu, ejusdemque Sacrae Congregationis Ñlissionario Apostolico, Roma, 1651. 
11-áo 





——-— 





1. «(...) tù oletto ¡l P. Alessandro Rhodes molto bon Religioso et insignè operario ? 
(Thư của Francesco Buzomi viết ở Đàng Trong ngày T5 7-1626, gởi L.m. M. Vite 
leschi, Bề trên Cá Đồng Tên ở la Mã, A&SI, J/S. 66, t. 28:). 


RHODES, S2zmrnaire đles clivers voyages, Paris, 1655, tr. 57, 


3. + (..) de qua [Bapuismi Íorma] excitata olim fuit quaestio, haud. sanè 
cont2mnendsø, a Ð. Alexandro Rh. des viro docto, et in Collegio Amacaiïnsi [Macao] 
quondam Theologiae Proiessore, Annamici vero idiomatis egregiè perito ® 


(Matelle SACCANO viết ở Đàng Trong ngày 5-7-1655, AK&SI, 7S. 6O, †. 105:): 


HAI SÁCH CHỮ QUỐC NGỮ 85 


Cathechisn2s pro ts, qui 02ltnL suscipere Baptismum, tín Octo địeš 
diutsus. Phép giảng tám ngày cho kẻ muấn chỉu phép rửa tọi, ma beào đạo 
thánh đức Chúa blời. Ope Sacrae Congregationis de Propaganda Fide rn 
lucem editus. Ab Alexandro de Rhodes è Societate ÏlesÐ, cjusdemque Suocrae 
Congregattonis MĨlissionario Apostolico, Ñoma, 1651, in-4'`. 


Thời gian soạn thủo, hình thức và nội dung 


Trước hết chúng ta thứ coi hai sách này được soạn thòi kỳ nào Ÿ 
Thea nhận xét của chúng tôi, hai cuốn này được viết tại Áo Môn 
khoảng từ 1636 đến 1645. Sở di chúng tôi đặt vào thời gian trên, vì 
cách nh chữ Việt trong hai cuốn sách kề là đúng khá so với lễi viết 
ngày nay. Ta thấy năm 1636 Đắc Lộ viết chữ quốc ngữ còn sai về đấu, 
nhất là đặt các từ ngữ liền nhau. Do đó, nẻu Đắc Lộ đã viết khá 
đúng như hai cuốn trên đây thì ít nhất phải là sau năm 1636, 


Chúng tôi thiết nghĩ, sở di Đắc Lộ viết chữ quốc ngữ được như 
vậy, phần lớn nhò: hai cuỐn tự điền của Gaspar đd Amaral và Antonio 
Barbosa, như chúng ta đã đề cập trong chương hai, 


Độc giả còn rõ là, từ năm 163o-I6‡o, Đắc Lộ làm giáo sư Thần 
hoc ở Áo Môn, sau đó ông lại đi truyền giáo ở Đàng Trong từ 164o- 
16435. Nhưng không phải là ông ở Đàng Trong liên tục, trái lại vì nhiều 
hoàn cảnh khó khăn buộc ông phải trở về Áo Môn bốn lần. Đây là 
thời gian ông ở Đàng lrong từ 1640-1645 ¿ 


— Tháng 2-164o đèn o-164o, rồi về Áo Môn, 

— Tháng 12-164o đến 7-164:, sau đó về Áo Môn, 

— Tháng 1-t642 đến 7-1643, lại về Áo Môn, 

— Tháng 3-1644 đến 7-1645, rời bỏ Đàng- Trong hoàn toàn, trở 
lại Áo Môn rồi về Âu châu. 


Chính trong thời gian ở tại Áo Miôn là lúc Đắc Lộ soạn thảo và 
sửa chữa hai cuốn sách đó. Những lần ông trở lại Đàng Trong là lúc 
ông học hỏi thêm đề ghi và đánh. dấu cho đúng chữ quốc ngữ. Hơn 
nữa, có lẽ một số Thầy giảng Đàng Trong, như Thầy Y Nhã (một 
người thông thạo văn chương, triết học, đã làm quan trước khi gia 
nhập hàng Thầy giảng) đã giúp Đắc Lộ trong việc này. 


84 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Chúng tôi không nghĩ răng, Đắc LỆ soạn hai cuốn trên sau nắm 
16s, nếu có thì chỉ là sửa chữa và bồ túc cho đầy đủ hơn. Vì như 
chúng ta đã biết, cuộc hành trình của Đắc Lộ từ Áo Môn về La Mã 
gặp nhiều khó khăn và kéo dài từ 2o-12-1645 đến 27-6-1649 ; ngoài 
ra khi về tới La Mã ông rất bận việc tiếp xúc với Giáo quyền, đề 
vận động cho Giáo hội Việt Nam có các Giám mục. 


Về hình thức và nhất là nội dung hai cuốn sách, đã được nhiều 
người bàn tới, nên ở đây chúng tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề, mà 
chỉ trình bây hết sức sơ lược. 


Cuốn Dictionarium 


Miột điều mà chúng tôi tưởng cần trả lời ngay thắc mắc : tại sao 
cuốn sách lại được in bằng chữ Bồ Đào và La tỉnh ngoài chữ quốc 
ngữ ? Hản bạn đọc đều rõ vai trò chính trị, thương mại của Bồ Đào 
Nha từ thế kỷ r5 đến cuối thế kỷ 17 tại Ba Tây, Ấn Độ, Mã Lai 
Thái Lan, Cam Bốt, Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản. Từ cuối thế kỷ 16 
sang đầu thế kỷ 17, tiếng Bồ Đào Nha được xử dụng ở những nơi trên do 
đoàn thương gia B3 Đà2 và giá2 sĩ Tây phương. Các nhà truyền giáo dầu là 
người Đức, Ý, Pháp. đã đến Việt Nam, Áo Môn, Nhật Bản, v.v... vào thế 
kỷ 17 thì cũng phải biết tiếng Bồ Đào Nha. Đó là tiếng Âu châu quan 
trọng hơn cả ở các miền trên đây. Tại Việt Nam thời đó, nếu có người 
Việt nào học tiếng Âu châu, thì sự thường cũng là tiếng Bồ Đào Nha. 


Cuốn tự điền được soạn bằng chữ Việt — Bầ — La (riêng tên 
sách lại chỉ đề bằng La ngữ), với hai mục đích đã được tác giả ghi rõ ; 
thứ nhất, giúp các nhà truyền giáo học tiếng Việt, đề có thể truyền 
giáo !; thứ hai, Đắc Lộ đã làm theo ý muốn của một số vị Hồng y Ở 


1. «Í[mmo vero vt ín lnes Orbis terrae, quos Tunchinenses, et Cocincinae, học est, 
Vniuersi Annamitae occupant; Íacilius penetret Verbum Dei, nunc etiam vestrae 
amplitudo  munificentiae nnamitae gentis dictionarium jubet excudi, quod et 
Apostolicis viris ad eam vineae Domini partem destinatis vsui ft, ad Annamitarum 
recondituim idioma capiendum, vt scilicet illis possint Diuina explanari mysteria » 
(RHODES, D/ctionarium, Mấy lời gửi các vị Hồng y Bộ Truyền giáo, đặt trước 
Lời tựa). 


HAI SÁCH CHỮ QUỐC NGỮ 85 


La Mã, thêm chữ La tỉnh vào, đề người Việt Nam có thề học thêm 
La ngữ !. 


Cuốn tự điền gồm ba phần chính : 


— Linguae Ânnamtttcae seu TUnchinensis breUis declaratio, 3t trang, 
từ trang ¡ đến z1, được sắo lên đầu cuốn tự điền và được đánh số 
trang tách biệt với cuốn tự điền. Đây là cuốn ngữ pháp Việt Nam, 
nhưng soạn thảo bằng La ngữ, với mục đích cho người Tây phương 
học. Tuy sách vắn, nhưng tác giả cũng chia ra Š chương rõ rệt, không 
kê Lời nót đầu : 

Chương Ïl: Chữ và vần trong tiếng Việt (De literis et syllabis 
quibus haec lingua constat). Chương II: Dấu nhấn và các dấu (De 
Ấccentibus et aliis signis in vocalibus). Chương III: Danh từ (De 
nominibus). Chương IV: Đại danh từ (De Pronominibus). Chương V: 
Các đại danh từ khác (De aliis Pronominibus). Chương VI: Động từ 
(De Verbis). Chương VII: Những phần bất biến (De reliquis orationis 
partibus indeciinabilibus). Chương chót: Cú pháp (ĐPraccepta quaedam 
ad syntaxim pertinentia). 


— Dictionariim Anhamiticum seu Tunchinense cũm Lusitana, et Latina 
đeclaratione. Phần này không đánh số trang nhưng ghi th¿o cột chữ (mỗi 
trang có hai cột chữ) Từ đầu đến cuối là ooo cột, từ mẫu tự nọ sang 
mẫu tự kia thường đề cách mật trang trắng, có khi hai trang trắng. Một 
điều khác đặc biệt với tự điền Việt Nam ngày nay, Đắc Lộ thêm mâu 
tự b sau mẫu tự b. Thực ra đó là một số chữ thuộc mẫu tự v bây giờ. 
Ví dụ đá (vá: vá áo), bã (vã: vã nhau, tát nhau),zöạch (vạch: vạch tai 
ra mà nghe),ậy (vậy : ấy vậy), bán (ván : đỗ, đậu ván), Đỗ (vỗ: võ tay), 
bỏ (vỏ: vỏ gươm), bua (vua: vua chúa), đú (vú). Mẫu tự,b này chiếm 
1O cột, tức 5 trang giấy. 


— Index Latim sermonis là phần thứ ba cuốn tự điền. Trong phần 
này, tác giá liệt kê chữ La tỉnh có ghi trong phân hai và bên cạnh 
mỗi chữ có đề số cột, với mục đích đề người học tiếng Việt, nếu đã 
biết La tỉnh, thì dò theo phần này đề tìm chữ Việt ở phần kia. Trong 
1. « (C...) lainam ceHam linguam Eminentissimorum jussu Cardinalium addidi, 


quae, praeter alia commoda; vsui ft ipsis indigenis ad linguam latinam addiscendam> 


(RHODES, Dictionarium, cuối Lời tựa). 


885 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC N CỬ 


phần này không đánh số frang, cũng không ghi số cột (mỗi trang có hai 
cột chữ). Chúng tôi đếm được 3so cột tức 175 trang. Tại sao Đắc Lộ 
khôrg làm mục này bằng chữ Bồ Đào Nha, mà lại làm bằng La ngữ £? 
Điều đó chúng tôi không rõ. Vì, đáng lý phải làm mục này bằng tiếng 
Bồ Đào Nha mới hợp lý, bởi lẽ, thứ tự cuốn tự điền là chữ Việt, rồi 
đến chữ Bồ, sau đó mới tới La tỉnh. Hơn nữa. lúc đầu khi soạn thảo 
tự điền, Đắc Lộ chỉ làm có hai thứ tiếng : Việt và Bồ, sau này vì các 
vị Hồng y ở Bộ Truyền giáo yêu cầu nên Đắc Lộ mới thêm phần La 
tỉnh vào, như chúng ta đã thấy. 


Cuốn Cathechismus 


Đây là một cuốn giáo lý mà tác giả muốn viết cho những người đậy 
giáo lý dùng. Cuốn sách được viết bằng hai thứ tiếng : La tỉnh và Việt 
Nam. Trên mỗi trang sách chia làm hai, có một gạch phân đôi từ trên 
xuống dưới : bên tay trái của người đẹc sách là chữ La tỉnh (chữ xiên), 
bên tay phải là chữ Việt (chữ đứng). Đề độc giả dễ đàng đếi chiếu hai 
thứ chữ, Đắc Lộ đặt ở đầu mỗi ý tưởng chính mẫu tự abc... cho hai 
phần La Việt, rồi chính giữa trang cũng đặt mẫu tự abc... cho hai phần 
La Việt song song. Cuốn sách có 319 trang, không đề Lời tựa. Sau 
trang bìa và trang ghi ngày được phép in sách, là đến phần chính ngay: 


Viết sách này, tác giá không chia ra từng chương, mà lại chia th?o 
từng ngày học, có tính cách sư phạm, và như chúng ta đã biết là sách 
được chia ra Tám ngày. Cuốn sách quý giá này đã được nhóm Tỉnh Việt 
tái bản tại Sài Gòn năm 1961, Lân tái bản này sách đầy 237 trang. Tiếc rằng? 
nhà xuất bản không cho in lại đúng chữ quốc ngĩữ. trong nguyên bản; 
nên đối với các nhà pghiên cứu ngữ học Việt Nam, ít có lợi. Ở đây 
chúng tôi không bàn đến nội dung cuốn sách, vì không phải là vấn 
đề của chúng ta lúc này '. Về phương điện ngữ học cuốn Cathechismus 


17 Về quan điềm Thần học cuốn Cathechismus, bạn đọc có thề coi : NGUYÊN- 
KHÁC-XUYÊN, le Catéchisme en langue vietnamienne romanisée du PDèẻre 
Alexandre de Rhaodes, Luận án Tiến sĩ Thần học tại Đại học Gregoriana, Roma, 
1958. — NGUYỄN-KHÁC-XUYÊN, Quan-đềm thần-học trong * Phép giảng 
tám ngày > của iáo-ssĩ Đắc-lộ, trong báo Đại-Học, tháng 2-196T1, tr. 57.57 
— Placde TẤN PHÁT, Méthodes de catéchèse et de conversion du Đère 
Alexandre de Rhodes, Luận án Tiên sĩ Thần học tại Đại học Công giáo Ba Lê, 


HAI SÁCH CHỮ QUỐC NGỮ 87 


cũng như cuốn Öictionariim đã được mật số người bàn tới. Riêng 
chúng tôi, vì không muốn đi ra ngoài mục đích tập sách nhỏ này là 
sơ lược lịch sử chữ quốc ngữ, nên bó buộc chúng tôi phải bỏ qua, đề 
bước sang phần xuất bản hai cuốn sách. 


Công cuộc xuốt bản 


Chúng ta đã biết là hai cuốn sách trên được xuất bản tại La Mã 
năm I1Ê5r. Cuốn Dictionarium được Lm. F. Piccolomineus, Bề trên Cả 
Dòng Tên cho phép xuất bản ngày s-2-I6s1 '!, tức là một năm rưỡi sau 
khi Đắc Lộ về tới La Mã (27-6-i6a4o). Cuốn Cathechzsmus được L.m. 
Gosswinus Nickel, lúc đó là quyền Bề trên Cả °, cho phép xuất bản ngày 
8-7-1651. INgày 2-Io-I6s1, trong một phiên họp, các Hồng y và Giáo 
chủ đã ra lệnh cho nhà in của Bộ Truyền giáo ngừng mọi công việc đề 
in cho xong cuốn Cathechismus. Như vậy, rất có thê là đầu năm 1652, 
cuốn sách mới được in xong `. 


Khỏi phải nói, bạn đọc cũng nhận thấy việc xuất bản hai cuốn sách 
trên thật là khó, không những về phương diện kỹ thuật, vì chưa có chữ 
Việt sẵn, mà cả phương diện tài chính nữa, vì loại sách đó sẽ bán cho 
những ai? Đắc Lộ đã phải vắt vả lắm đề cho xuất bản hai cuốn sách 
của ông. Cũng may là lúc đó Bộ Truyền giáo (được thành lập ngày 22-6- 
1622) của Giáo hội La Mã đã hy sinh đứng ra in. 





~_— 


Daris, 1965. -— NGUYÊN-CHÍ- THIẾT, le cotéchisme du Pèere Alexandre de 
Rhodes et lfâãme Vïetnam'enne, Luận án Tiên sĩ Thần học tại Đại hạc Giáo hoàng 
Urbania, oma, T976, | 

1. Eranciscus PICCOLOAIINEUS (1582:1651) sinh tại Senis (Ý) năm 15§2. gia 
nhập Đồng Tên năm 1600, được bầu làm Bè trên Cả Dòng Tên ngày 21-12: 
1649, qua đời ngày 17-6-1651. Khi ngài qua đời L.m. Gosswinus Nickel được cử 
làm Bỏ trên tạm thay thế cho đến khi L.m. A. Gottifredi được bầu làm Bề trên Cá 
ngày 21-1-1652: 


2. osswinus NICKEL (1582-1664), sinh tại Julia (Đức) năm 1552, gia nhập Dòng 
Tên năm 1604, được bầu làm Đề trên Cả Dòng Tên ngày 17-5-1652, sau khi L.m. 
Ba trên Cả Alexander Gottifredi qua đời ngày 12-5-1652. Nickel qua đời 51-7- 
1664. Khi Nickel cho phéa xuất bạn cuốn Cathechismus, 
tạm quyền Bà trên Cả (Vicarius generalis)- 


5, Xin coi thêm : NGUYÊN-KHẮC-XUYÊN, G¡iáo-sï Đác-Lộ với công việc xuất-bản, 
Việt:Nam Khảo‹cồ tập-san, số 2y năm 1961, tr, 185-194. 


lúc đó ngài mới là 


88 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Chắc chắn Đắc Lộ phải theo rõi công việc này từng lỉ từng tí, 
từ việc đúc chữ Việt đến việc sắp chữ. Việc sắp chữ hẳn là khó khăn, 
vì làm gì thợ nhà in biết chữ Việt. Do đó xuất bản hai cuốn sách này 
là cả một công trình to lớn. 


Thực ra, lúc ấy Bậ Truyền giáo sẵn sàng hy sinh trong việc xuất 
bản, vì mang lại nhiều lợi ích về tỉnh thần. Hơn nữa, cũng muốn tỏ 
mộ3t phần nào cho chính quyền Bầ Đào Nha biết: từ nay việc truyền 
giáo hoàn toàn thuậc quyền Tòa thánh La Mã, chứ không lệ thuộc vào 
chính quyền Bồ Đào Nha nữa. Bởi vì từ năm 14I8, Đức Giáo hoàng 
Mạc Tính V (Martinus V) đã chấp nhận cho Bồ Đào Nha có quyền sở 
hữu trên các đất ‹ mới s mà họ sẽ chiếm được tại Phi châu !. Nhất là 
từ ngày 25-9-14o3. khi Đức Giáo hoàng A Lịch Sơn VI (Alexander V] 
phân chia cho hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, quyền cai trị 
và truyšn giáo trên các đất ® mới s mà hai nước đó sẽ chỉnh phục được- 
Con đường phân ranh tưởng tượng đó nằm cách roo đặm về phía Tây 
quần đảo Acores : Bồ Đào Nha được quyền về phía Đông đảo Acores, 
còn Tây Ban Nha chiếm phía Tây Acores. Năm sau, bằng hiệp ước tại 
Tordesillas ký ngày 7-6-1494 giữa hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban 
-Nha, đường phân ranh đó lại được nới rộng cho Bồ Đào Ñha thêm 
27o dặm nữa về phía Tây quân đảo Acores. Như vậy là những vùng 
đất đai mới khám phá được từ Ba Tây qua Phi châu đến Nhật Bản đều 
ở trong «quyền » nước Bồ Đào Nha, còn các vùng đất mới khám phá 
được ở phía Tây Acores (kề đến hết Phi Luật Tân) ở dưới «quyền? 
Tây Ban Nha”. Vua Bồ Đào Nha có quyền gửi các nhà truyền giáo 
tới những miền mình « bảo trợ » (padroado) và trợ cấp về phương 


+. Trọng sắc omanus. Pontifex, 4-4-1418, trong Bullarium patronatus Portugalliae 
regum in Ecclesiis Alricae, Asiae atque ' (ceaniae, bullas, brevia, epistolas: 
decreta actaque Sanctae Sedis aB" Alexandro lIl ad hac usque tempus amplectens, 


Quyền [, (1171-1600), Lisboa, 1868, tr. 8. 


Cũng vì đường phân ranh năm 1494, mà đất Ba Tay ở Nam Mỹ bị đặt dưới quyền 
của Bồ Đào Nha và cho đến bây giờ đầu Ba Tây đã độc lập, tiếng nói vẫn là 
tiếng Bồ Đào Nha. Cồn các nước khác ở Nam Mỹ lại dưới quyền Tây Ban Nha, 


và cho đến bây giờ tiếng Tây Ban Nha vẫn là ngôn ngữ thông dụng và chính thức 
trong vùng đó. 


HAI SÁCH CHỮ QUỐC NGỮ 89 


diện vật chất nữa. Từ thế kỷ 1s đšn đầu thế kỷ 17 các nhà truyền 
giáo Âu châu muốn đi hoạt động ở Ba Tây, Nam Pai châu hay Đông 


Ấn, bó buộc phải đi tầu của chính quyền Bồ Đào Nha từ Lisboa, dầu 
họ là người Ý, Pháp, Đức v.v... 


Nhưng trong .việc truyền giáo, chính quyền Bồ Đào có nhiều lạm 
dụng, nên từ đầu thể kỷ 17, Tòa Thánh La Mã muốn dành lại trách 
nhiệm đó hoàn toàn che minh. Vì vậy, năm 1633, Đức Giáo hoàng 
Vớc Bang VIII (Urbanus VIIT) chấp thuận cho tất cả các dòng tu truyền 
giáo được phép chọn lộ trình truyền giáo cho các tủ sĩ trong Dòng mà 
không cần phải theo lộ trình từ Lisboa ?. Ý chí lãnh trách nhiệm này 
được thẻ hiện từ năm 1622, khi Tòa Thánh thiết lập Bộ Truyền giáo. 
Từ đó. Bậ này hoạt động mạnh, đề chứng tỏ là chính Giáo hội La Mã 
phải hoàn toàn trách nhiệm trong việc truyền bá Phúc Âm. 


Vì thế, việc xuất bản hai cuốn sách trên đây của Đắc Lộ cũng 
năm trong mục đích ấy. Hơn nữa, muốn tỏ rõ L.m. Đắc Lộ 
đi truyền giáo là người của Bộ Truyền giáo gửi đi hoạt động 3, nên 
tmặt bìa cuốn sách đề rõ ràng như sau : « Tự điền Việt Bồ La được 
Bộ Truyền giáo xuất bản, do tác giả Đắc Lộ, là tu sĩ Dòng Tên và 





1. Về quyền *bảo trợ? (padroado) của Bồ Đào Nha, xir zo' : 


— Bullariưm patronatus Portugalliae regum in Ecclesis fricae, Asiae alque 
Oceaniae, bullas, brevia, epistolas, decreta actaque Sạnctae Sedis ab  Alexandro 
II ad hoc usque tempus amplectens, Quyền | (1171-1600), Lisboa, 1868-1879, 
6 tập, và Quyền II (1601-1700), Lisboa, 1870, 1 tập. 


— C. Ralph BOXER, The Portugucse patroado ¡in East Asia and the problem oÍ 
the Chinese Ñites 1S76-1775), Macau, 1948. 


— H. CHAPPOULIE, Aux origines đune Eglise  Rome et  les missions 
d'Indochine au XVilè siècle, Q I, Paris, 1945, tr. 42-101. 


2. Trọng sắc Êx debito pastoralis, 22-2-1655; trong Juris Pontifici de Propaganda 
Fide, Phần l, Roma; 1888, tr.145. 


3Š. Thực ra, năm 1618, khi Đắc Lộ rời La Mã đề đi Đông Á truyền giáo, thì Bộ 
Truyền giáo chưa được thiết lập, và ông cũng phải đến Lisboa đề đáp tầu của 
chính quyền Bồ Đào Nha đi Goa trước khi tới Áo Môn. Trước khi lên tầu, Đắc 
Lộ cũng phải ghi tên quê quán, Dồng tu; cũng bị khám xét hành lý như mọi thừa 
sai khác. Sau này, khi Đắc Lộ về tới La Mã năm 1649, tình the đã đồi khác : Bộ 
Truyền giáo đã bắt đầu hoạt động mạnh và quyền bảo trợ của Bồ Đào Nha đang 
suy giảm dần. | 


90 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


là thừa sai của Bộ Truyền giáo » CDictionarivm annamiticvm, lvsitanvm, 
et latinvm, ope Sacrae Congregationis đe Propaganda Fiđe in lvcem cditvm 
ab Alexandro de Rhodes è Societate l3sv, e7usdemque Sacrae Congrega- 
tionis Missionario Apostolico). Trên bìa cuốn Cathechismus cũng đề giống 
như thế (Cathechismus...ope Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 
in lucem editus, ab Alexandro de Rhodes è Societate lesv, eJusdernque 
Sacrae Congregationis Mlissionarto Apostolico). 


@ 


Nhờ công lao của Đắc Lộ, năm 1651 đánh đấu một giai đoạn quan 
trọng nhất củalịch sử chữ quốc ngữ. Ngày nay, nhắc đến lịch sử chữ 
chúng ta đang xư dụng, là phải nhớ tới công ơn Đắc Lộ. Tại Hà Nội 
một bia kỷ niệm ' Đắc Lộ được dựng vào giữa năm I1oái và tại Sài 
Gòn một con đường mang tên Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) từ năm 
1955, đề tưởng nbớ đến công ơn Đắc Lộ. 


Dâu sao Đắc Lộ cũng là người ngoại quốc, chúng ta cần phải tìm 
kiếm những bản văn quốc ngữ do người Việt Nam soạn Đào thế kỷ 
77, đề hiều được phần nào ảnh hưởng thứ chữ mới này nơi người Việt 
Nam trong thời kỳ đầu tiên. Vì vậy, chương bốn sẽ đề cập tới ba 
tài liệu quan trọng về chữ quốc ngữ do hai người Việt Nam sáng tác. 


1.7 Khoảng năm 1957, chính quyền miền Bắc ra lệnh phá bia này, đề dân chúng khỏi 
nhớ đến công ơn Đắc Lộ. 


4 


Tài liệu viết tay năm 1659 
của hai người Việt Nam 


Ba tài liệu viết tay mà chúng tôi thưa với bạn đọc dưới đây, do 
hai người Việt Nam soạn thảo năm 165o, tức là tám năm sau khi hai 
sách quốc ngữ của Đắc Lộ được xuất bản tại La Mã. Tài liệu tuy 
vẫn, nhưng về phương điện lịch sử chữ quốc ngữ lại rất quan trọng. 
Vì muốn trình bầy toàn bộ bản ăn và ghỉ những chú thích cần thiết, 
nên chúng tôi phải dành hẳn mật chương cho công việc này. Cũng 
xin nhắc lại là, việc trình bầy và ghi chú ở đây hoàn toàn trong 
phạm 0¡ lịch sử, chứ không có tính cách thoa ngữ học. 


Chủng tôi sẽ ghi từ nguyên văn ra lối chữ Việt ngàp mat: 
Khi cần, chúng tôi xin viết chữ lớn, hoặc thêm chấm phết cho mỗi 
câu, hầu độc giả theo đõi để dàng hơn. Chúng tôi không lo làm phật 
lòng các nhà nghiên cứu về điềm này, bởi vì họ có thề kiềm soát 
được nhè nguyên bản mà chúng tôi in kèm theo. Tuy nhiên khi 
cho in lại nguyên bản ăn của tài liệu, chúng tôi phìi rút nhỏ cho 
vừa khồ sách. Làm như thế là thiếu trung thực tuyệt đối với kích 
thước bản văn, song tiện lợi cho việc ấn loát hơn. Thực ra chúng 
tôi đã dự định ghi lại giống hoàn toàn lỗi viết của các tác giả, ví dụ : 
chữ oñ thì cũng phải ghi lại là oữ, chứ không ghi là óng. Nhưng thiết 


g9 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


tưởng độc giả đã có nguyên bản, nên chúng tôi xin ghi theo lối viết 
ngày nay. Sau cùng, chúng tôi xin theo thứ tự bản văn giải thích 
những điều cần thiết đề bạn đọc hiều rộng hơn. 


TÀI LIÊU VIẾT TAY NĂM 1659 
CỦA ICESICO VĂN TÍN 


Tài liệu là một bức thư của Thây giảng Igesico Văn Tín viết 
ngày 12-9-165o, hiện lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên La Mã '. Thật 
ra, tác giả không xưng mình là Thây giảng ”, nhưng qua các ý tưởng 
trong thư, chúng ta có thề đoán như vậy. Ïgesico Văn Tín gồm hai tên : 
tên thánh và tên ‹ tục”. "Tên Igesico 3 hay Iglésis. Iglesias, là một thứ 
mà ngày nay hiếm người mang tên đó, kề cả người Âu châu. Khi Văn 
Tín gia nhập Giáo hội Công giáo mới bắt đầu mang tên Igesico. Còn 
chính tên họ của Văn Tín là gì không được ghi lại, vì cứ theo chữ ký 
của ông, chỉ có hai chữ Việt là Văn Tín. Khi biên thư này, tác giả 
được bao nhiêu tuồi, sinh quán ở đâu, hoạt động ra sao, chúng tôi 
không rõ. Trong số bộ các Thây giảng Đàng Ngoài năm 16z7 do L.m. 
_Gaspar d'Amaral ghi lại !, không thấy dấu vết gì về Văn Tín. 


Khi biên thư, tác giả đã đề ngày tháng năm rõ ràng bằng 
chữ thường ở hai dòng cuối cùng, tức là ngày + muờy hay 
thánh chỉnh D.C.J. ra dờy một nghìn sấu tram nam muơÿ 
chínho. Còn về nơi viết, tác giả không ghi lại tuy nhiên 
người ta có thề hiều được rằng, ông viết ở Kẻ Vó (Đàng Ngoài) hoặc 
một nơi gần đó, vì ông nhắc tới nhiều tin xây ra ở Kẻ Vó, nơi 


1 AKSJ, JS. 81, †. 247v. 


2. Thầy giảng là cấp bậc cao nhất trong bốn cấp « Dòng tu > Thầy giảng, được Đắc 
Lộ thành lập năm 1650 và được Gaspar dAmsral hoàn thành năm 1657. Ba cấp 
dưới là Kẻ giảng, Cậu và Ong già. 

5, Ông Hoàng-xuân-Hãn đã ghi lại là fgessio, nhưng theo nhận định của chúng tôi, 
thì tác giả viết là fgesico (HOÀNG-XUÂN-HÃN, Một vài văn-kiện bằng quốc-âm 
tầng-trữ ở Âu-châu, báo Đại-Học, số 10, tháng 7-1959, tr. 109). 

A. Real Academia de la Historia de Madrid, Jesuita:s, legajo 2l bis, Fasc. 16, †- 
Š51.38v. 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 95 


đây Lm. Marini (người nhận thư) đã ở khá lâu. Chính trong bức 
thư của Bento Thiện gửi cho Mariai cùag năm I6s9 mà chúng tôi sẽ 
bàn tới, cũng nhắc đ›n việc Marini ở Kẻ Vó và những tỉn tức nơi 
này. Về người nhận thư, dầu Văn Tin không viết rõ như trong bức 
thư của Bento Thiện, nhưng người ta cũng hiều ngay là ông viết 
cho L.ro. Marini, lúc đó đã rời Áo Môn đi La Mã. 


Bức thư gồm hai trang giấy : trang nhất viết trong khồ 17x2s cm 
có 235 dòng chữ cỡ trung bình, trang hai trong khô 16 xQ cm, có II 
dòng chữ, kề cả dòng chữ ký tên. Mời bạn đọc theo dõi bức thư của 
Igesico Văn Tín, sẽ biết nội dung, hiều được trình độ chữ quốc ngữ 
và cách hành văn của ông. 


dLậy ơn Đức Chúa Trời phù hộ Thầy ! bằng an lành linh hồn 
và xác. Từ năm Thầy trầy về khỏi, thì hai Thầy ở lại chịu 
nhiều sự khó lẫm °, thì rằng [dầu hai thầy] chẳng có trầy về 
[Áo Môn ] song le cũng như về vậy 3, mà các Thầy trầy về đến Macao 


1. [nầy : lgesico Văn Tín gại Lm. Marini là Thầy. Thời ấy các giáo hữu Việt 
Nam gại các Linh mục là Thầy, vì hạ kính trọng các ông như bạc Thầy t khi 
h2 gại các Linh mục là Cha như ngày nay). Đối với xã hội Việt Nam; tam bộ 
«quân sư phụ? rất quan trọng : trước hšt là Vua sau đến lhầy rồi mới đến Cha 


sinh ra mỉnh. 


2. Tháng 7-1658, L.m. G. F. da Marini cùng với '6 L.m. Dòng Tên khác 5 người 
Ý: J. Agnès, C. de Rocha, A. Lubelli; T1 người Áo môn : B. đOliverra ; TT 
người Pháp : P. Albier ; T1 người Bồ Đào Nha : F. Rangel) bị Chúa Trịnh Tạc 
trục xuất ra khỏi Đàng Ngoài, nên các ông đều lên tau buôn Bồ Đào Nha về 
Áo Môn. Trịnh Tạc chỉ cho hai Linh mục ở lại như tác giả viết trong thuy đá là 
Onuphre Borgès (1614:1664) người Thụy Sĩ, đến Đàng Ngoài từ năm 1640, 
được Chúa Trịnh Tạc mãn yêu và Joseph Tissanier (†6T18-1688) tới Đàng Ngoài 
năm 1658 (coi tiều sử ở chương một). Đến ngày 12-11-1665, hai Linh mục này 
cũng bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài. Tuy năm 1658 hai ông được lrịnh Tạc bạn 
đặc ân ở lại trong xứ, nhưng bị cấm không được đi khỏi thủ đô Thăng Long. Vì 
vậy› Văn Tín nhắc đến việc hai ông chịu khó liên>. 


5. Tác giả hšt sức bị quan, vì cho rằng, hai L.m. Borgès và Tissanier dầu đang có 
mặt ở Đàng Ngoài, nhưng cũng coi như-là về Áo Môn rồi, bởi không được di 
thăm viếng giáo hữu ngoài thủ đôa Thật ra, hai ông vẫn cồn được xê dịch trong 
Thăng Long, giúp đỡ các giáo hữu về mặt tỉnh thần. Năm 1660, nhân dịp ngày đầu 
Xuân Nhâm Tý, hai ông cũng mặc áo thụng mầu tím, đội mũ lục lăng, đến lậy 
Chúa Trịnh 4 lậy đề dâng tuồi Chúa. Tới ngày 5 tháng 5 năm Nhâm Tý, đời vua 


94 tỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


thì đã xeng. Song le hai Thầy hai Thầy ! ở bên nàv |[Đàng Ngoài] 
thì những chịu khó liên. Năm sau * Thầy cả ? Miguel ! lại đến, 
th nói những sự các Thây phải tòng chịu khó là thế nào ; 


Lê Thần Tông, niên hiệu Vĩnh thạ, tức vào thing 4-1660, hại Lĩnh mục này có dự lẻ 
rước Vía Chúa Trịnh Tạc dịp khánh đản của ông, sau đó đư.rc Chúa mời dụng yến 
tiệc (hai ông ngồi một mâm riêng) ngang hàng với các quan đại thần (TISSANIER, 
Relation du voyage, tr. 275-276). 


1. Tác giả viết hai lần chữ hai Thầy. 


2. Tác già nhớ lầm, thay vì viết năm ngoái hay năm trước, tức là 1658, thì ong lại 
viết năm sa. Bởi vì Lm. Miquel tới Đàng Ngoài vào tháng 8-1658. 


Š. Thầy cả : Như chúng ta đã biết, lúc đầu các giáo hữu Việt Nam thường q5+ các 
Linh mục là Thầy ; nhưng từ năm 1650 trở đi là lúc lập Dòngtu> Thầy qiảng 
ở Đàng Ngoài, thì những tu sĩ ở bậc cao nhất trong “Dòng tu? này cũng được 
gọi là Thầy. Vì thế đề phân biệt các Thầy giảng với các Linh mục, người ta gội 
các L.m. là Thäy cả, c2 nghĩa là lớn hơn các Thầy giảng» Nhưng Khi đố: thoại với 
các Thầy cả, thì chỉ xưng ván tất là Thầy, còn khí nói rõ đến một Linh mục nào 
thì thường thường ngườt ta nói rõ là Thầy cả, đề phân biệt hoàn toàn với Thầy 
giảng: 

A4. Miguel tức là Miguel BOYM (1612:1659) sinh tại Ba Lan, thuộc gia đình quỹ 
phái, thân sinh là một Bác sĩ gốc người Hung Giá Lợi,nhưựng ông bà của Boym 
đã đến lập cư ở Ba Lan. MHqguei Bozmn gia nhập Dòng Tên tại Cracovie ngày 
16-8-1651, đến Áo Môn năm 1642. Boym tới Đăng Ngoài lần thứ nhất vào năm 
1645, nhưng hai năm sau ông bỏ xứ này về Áo Môn. Năm 1651, ông theo 3i yều 
cầu của «Hoàng thái hậu» Ning Cheng-tze, tới La Mã đã trình bầy vấn đề rõi loạn ở 
Trung Hoa. Năm 1656, Boym đáp tầu từ Lisboa di Xiếm. Từ xứ này;¿ ông thco tầu 
buôn của người Trung Hoa đi Áo Môn, mà viên hoa tiêu là người Hòa Lan. Giữa 
hải trình bị bão, các thủy thủ Trung Hoa liền ném hết ảnh tượng của Boym 
xuống biền đề cúng hải thần, song bão gió văn không ngớt, nên ho định quảng 
chính Boym xuống biền hầu làm nguôi cơn giận của hải thần. Cũng may họ không 
thi hành ý định, nhờ đó Boym được thoát nạn. Tuy hải trình vắn, nhưng cuộc hành 
trình từ Xiêm tới Áo Môn phải mất hai tháng vì gi bão gây ra. Từ Áo Môn, Boym 
không thề vào lục địa Trung Hoa được, vì quân nhà Thanh đã chiếm được Quảng 
Châu rồi. Do đó Boym phải đến Đàng Ngoài đề tìm cách đi Trung Hoa gặp vua 
nhà Minh là Vĩnh Minh vương. Boym tới Đàng Ngoài hồi tháng 8-1658. Khi ở 
Áo Môn, Boym được gặp Marini cùng 6 Linh mục Dòng Tên khác vừa từ Đàng 
Ngoài về, nên ông mới biết tầu chở các Linh mục đó bị bão lớn ở đảo Hải Nam. 
rồi thuật truyện lại cho Onuphre Borgès và Joseph Tissanier. Từ Đàng Ngoài, 
Boym đi Quảng Tây gặp vua nhà Minh, nhưng vua đã bị hại. Boym chết vì nước 
độc tại biên thùy Hoa Việt ngày 22-8-1659. 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NV 1659 95 


tôi nghe rằng, Thầy chịu khó từ Hải Nam cho đến Macao thì 
tôi: đau đớn; mà ngờ là Thầy ở nghỉ [lại] Macao, chẳng hay ý Đức 
Chúa Trời cho Thầy chịu khó hơn nữa là trầy đi đàng xa khách [cách] 
trở ', lòng tôi càng trông nhớ Thấy liên. Đoạn [sau khi] tầu trầy về * 
thì tôi ước rằng còn Thầy ở Macao, lòng tôi muốn trầy sang mà 
theo Thầy, song le Thầy đã trầy khỏi 3, thì tôi bây giờ như 
con mất cha, mà trăm đàng thì cậy một Thầy cả ở bên này !. Người 
bảo tôi rằng, ngày sau tầu Olan ° trầy về bên ấy [Âu châu] thì sẽ 
viết một lời sang hầu Thầy. Ơn Thầy xưa dạy đỗ tôi nhiều đàng, 
cho nên thành mà ráp cậy Thầy ; cho nên chẳng hay bây giờ vắng 
Thầy, tôi càng buồn hơn nữa, mà ước ao cho được thấy mặt Thầy 
như con trông mẹ về cho được bú vậy. Muốn cho người ta được ơn 
Thầy nữa, chẳng hay Đức Chúa Trời chẳng cho, mà mở lòng cho 
Thầy đi phương khác " thi hầu biết làm sao được ':. Ơn Thầy thương 
lấy tôi cùng, vì là kẻ có tội nhiều, chẳng đáng ở gần Thầy, thì phải 
am một lời bằng thay mặt Ÿ. Tôi kính lậy Thầy vậy. 


+ Sau nữa, sự bồn đạo bên này thì Thầy biết hết, cùng mọi sự 
khác đã có thư Thầy cả [Borgès] gưởi cho Thầy được biết, tôi hầu 
nói làm chi, cùng đã có thư nói trước. Sau nữa [ở] Kẻ Vó, ông 
Chưởng Minh nên [lên] hai cái [mụn] độc lắm, mà người đã biết 
mình chẳng đã, thì mời Thầy rửa tội cho tên là jJosaphat, đoạn 


1. Khi Văn Tín viết thư này, ông được tín Mlarini đã đi La Mã dự đại công nghị thứ 
11 của Dòng Tên (9-5 đến 27-7-1661), nên ông rất buồn: 

2. Tác giả nhắc lại việc chiếc tầu chờ Marini cùng 6 Linh mục Dòng Tên khác tờ 
Đàng Ngoài về Áo Môn vào tháng 7-1658. 

5. Marini đã bỏ Áo Môn đi La Mã. 
Ihầy cả ở bên này tức là L.m. Onuphre Borgès- 

5s, Olan bởi chữ Bồ Đào Nha Ffolanda, có nghĩa là nước Hòa Lan. Tuy chữ Ho- 
landa viết như thế, nhưng người Bồ Đào đạc là ôFãda. Do đó Văn Tín cúng 
theo Bồ Đào mà đạc và viết tắt là Olan. 

6. Thầy đi phương khác : Marini về La Mã, tức là bỏ phương Đông về phương 
Tay. | 

7. thì hầu biết làm sao được : thì biết làm sao được. 
thì phải làm một lời băng thay mặt : Văn Tín phàn nàn vì không được ở 
gán Marini, nhưng bù lạ, ông phải viết một lá thư, dòng lời lẽ thay màt nọi 
truyện với Marini. 


96 LịCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


liền sinh thì !. Mà con ông ấy tên [thánh] là Vito, Đức Chúa lại cho 
chức cha [ông] ấy là ông Chưởng Mlinh ?, Còn sự ông Chưởng Trà 
thì đã có đạo cùng tên thánh ngày trước , song le chẳng giữ [đạo], 
nên liền phải liệt, [âng] chẳng cho bồn đạo đến cầu [nguyện] cho, 
liền mời bên đời đến chữa chẳng khỏi, mấy ngày [sau] liền chết !; 
mà những họ hàng nhà ông ây cùng anh em chung nhau làm quan 
hãy còn cầu quyện ", đến rây chửa xong, cùng nhà thờ trong ấy thì 
nó làm bư hết °. Ấy là sự bên này thì làm vậy. 


«Còn sự Thầy cả Miguel ở Roma về mà đi tìm vua Vĩnh lịch, 
chẳng hay có giặc hu nu ' đến phá dấy, mà vua chạy lên len (?) rừng Ÿ 
mà người đi tìm chẳng được. lại trở lại đấy, giờ là Văn Hương 
Chu °. Người [Boym] có [viết] thư cho Thầy cả mà xin xuống Kẻ 


1. Cá lẽ lúc đé Thầy cả Đerqès được Chúa Trịnh Tạc cho phép đi Kẻ Vó làm bí 
tích Thánh Tầy (Rửa tội) cho ông Chưởng Minh. Khi chịu phép Thánh Tầy, ông 
Chưởng Minh mang tên thánh là Josaphat. Sau khi được rửa lội, ông Chường 
Minh sinh thì, có nghĩa là qua đời 


2. Chúng ta đoán được rằng, ông Chưởng Minh có công lớn với nhà nước, nên 
sau khi ông qua đời, thì con ông, tên thánh là Vito (không rõ tên Việt) được 
Chúa Trịnh: Tạc cho chức tước như ông Chưởng Minh. 


Š. Ông Chưởng Trà đã theo đạo Công giáo, nhưng không giữ đạo, mặc dầu khi ông 
chịu phép Thánh Tầy cũng mang tên thánh. 

4. Có lã tấc giả muốn nói ông Chưởng Trà cho mời thầy «phù thủy >* đến chữa 
bệnh. Ngày xưa cho đến đầu thế kỷ này, nhiều nơi dân Công giáo dùng danh từ 
bên đời đề chỉ những người không theo đạo Công giáo, còn danh từ Bán đạo 
chỉ người theo đạo Công giáo. : 

5. Chúng tôi không hiều rõ ý tác giả. Có lẽ Văn Tín muốn nói rằng sau khi ông 
Chưởng Trà chết, anh em nhà ông chung nhau làm ma chay. cho đến nay 
chưa an táng. 

6G. Có lẽ tác giả muốn nói : nhà thờ Công giáo nơi đó đã bị tục hóa, nhưng nơi 
đó là nơi nào, thì không rõ. 

24 hu nụ : G%€ Hung nô hay là quân lực Mãn Thanh. 

Thực ra, vua Vĩnh lịch trốn sang Miến Điện. 


9. giờ là Văn Hương Chu : Có lẽ Văn Tín muốn nói : nơi Boym đang ở gọi là 
Văn Hương Chu. 


TÀI LIỆU VIỆT T.\Y NĂM 1659 Q97 


Chợ '. Thây cả liền đõi lệnh Chúa, Đức Chúa có cho xuống chăng, * 
song le Đức Chúa chẳng cho. Người [Boym] ở đấy độc nước, phải 
liệt, mà lại có thư cho Thây cả. Bây giờ Thầy đi thắm ông Già Hán, 
ông ấy cũng chẳng cho ._ Đoạn cất hai người lên thắm trên ấy, chẳng 


———-.— 





1 Lm. NXliquel Boym đã theo lời yêu cầu của bà Ning Cheng-tze về La Mã trình bầy 
cuộc nòi bình > Trung Hoa do người nhà Thanh đánh nhà Àlinh. Ning Cheng-tze là 
“đme>z của vua Vĩnh Minh vương, niên hiệu Vĩnh lịch. Nên nhớ là sau khi vua Tự 
Tôn nhà Minh tự thất cô ở Môi Sơn tại Đặc Kinh năm 1644 vì thua lực lượng 
Mãn Thanh, thì Trung Hoa án còn rối loạn. Tại Triệu Khánh ở Hoa Nam. Quế 
vương là Do Lang (Vĩnh lịch) được tôn làm vua năm 1646 (ngày mồng 4 tháng 10 
am lịch). Năm 1659 vua chạy trốn sang Miến Điện, thế là nhà Minh bị diệt hoàn 
toàn. Bà Ning Cheng-tze đã chịu phép Thánh tầy có tên thánh là Hà Liên (Hélènc), 
do L.n Dòng Tên André-Xavier Koiller, một người Đức giỏi Toán học. Đến năm 
1647, bà Ning Cheng-tze cũng lo cho ba người trong hoàng tộc theo đạo Công 
giáo, đó là hoàng thái hậu Maria, hoàng hậu An Na và thấi từ Công Tăng 
(Constantin). Ngày T1⁄5-1650, hà Hà Liên Ning Cheng-tze viết thư cho Đức 
Giáo hoàng lnnocens X và ngày 4-11-1650 cũng viết thư cho Lm Bà trên Cả 
Dòng Tân ở La Mã, trình bày việc bà cùng mấy người trong hoàng tộc đã theo đạo 
Công giáo ; ngoài ra bà cũng nói rõ là L.m Boym sẽ trình bầy với các ngài về 
tình hình Trung Hoa. Bà trao hai thư cho Miquel Boym đề ông đích thân đem về 
La Mã. Lúc Boym ở La Mã trở lại Trung Hoa cũng mang hai bức thư của Đức 
Giáo hoàng Á Lịch Sơn VII (lnnocens X qua đời năm 1655, A Lịch Sơn VII làm 
Giáo hoàng từ 1655-1667). Hai bức thư cùng đề ngày 18-12:1655, một gửi cho 
bà Ning Cheng-tze, một gởi cho Thống Tướng Pan-Achile (đây là tên thánh, 
không rõ tên Trung Hoa là gì). (Coi : E. DUPERRAY, Ambassadeurs de Dieu à la 
Chinc, Đaris, 1956, tr. 58:45). Nên nhớ là, Boym tới Đàng Ngoài tháng 8-1658, 
nhưng mãi ngày 16-2-1659, Chúa Trịnh Tạc mới cho phép đi Trung Hoa. Khi ông 
tới Trung Hoa đề kiếm vua Vĩnh lịch, thì vua đã phải trốn sang Miễn Điện 
rồi. Sau này người Miến Điện nộp vua Vĩnh lịch cho tướng nhà Thanh 
là Wou San-kouei. Viên Tướng này đã theo lệnh vua Khang Hi cho thắt cồ 
vua Vịnh lịch năm 1665, lúc đó vua Vĩnh lịch được 58 tuồi. Boym định trở lại 
Đàng Trong, nhưng Chúa Trịnh Tạc không chấp thuận, Có thề coi thêm : Robert 
CHABRIÉ, Michel Hoym, jésuite polonais et la Íin des Ming en Chine (1646. 
1062), Đaris, 1955. 


2. Thầy cả liền dõi lệnh Chúa : Thầy cả Borgès liền cổ gắng xin Chúa Trịnh Tạc 
cho phép Boym trở lại Thăng Long (Kẻ Chợ), song Đức Chúa (Trịnh Tạc) 
không chấp thuận: 


5.  Boym phải ở lại Văn Hương Chu trên đất Trung Hoa, sát biên thòy Đàng Ngoài- 
Boym ở đó bị đau nặng vì nước độc, ông lại viết một thư khác báo tin bệnh 
trạng của mình cho Borgès biết. Được tin, Đorgès xin phép Chúa Trịnh Tạc cho 


98 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


hay người đã sinh thì khỏi '. Ling Thây cả tiếc cùng thương lãm ~. 
Ấy là bấy nhiêu. Đức Chúa Trời trả công cho Thây đời này và 
đời sau. Mười hai tháng chín Đức Chúa Jêsu ra đời một nghìn 


sáu trăm năm mươi chín ở. 


Tôi là Igesico Văn Tín» 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 
CỦA BENTIO THIỆN. 


Đây là bức thư của Thầy giảng Bento Thiện viết ngày 25-10-1650, 
gửi L.m. G. F. de Marini, hiện lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên ở La 
Mã ‡1. Bento Thiện biên thư này tại Thăng Long, vì lúc đó ông đang ở 
chung với L.m. Onuphre Borgès. Trong thư, tuy Bento Thiện không 
xưng rõ ràng chức vị của mình, nhưng nh chữ ký ở cuối thư, chúng 
ta hiều được ông cũng là Thầy giảng như Igcs:co Văn Tín. Öen:o là tên 
thánh của ông ; đó là danh từ Bồ Đào Nha, tiếng La tỉnh là Benedictus, 
tiếng Pháp là Benoit, tiếng Việt là Bé Nê Đích Tô hay Biền Đức. 


Chúng tôi không biết rõ lai lịch Bento Thiện, nhưng có lẽ ông là 
người mà Gaspar d Amaral đã nhắc lại trong tài liệu năm 1637 '. Sử 
liệu trên có ghi danh sách những người thuộc bốn bậc Dòng Tu" Thầy 
giảng, trong số này có một người tên là Bento (không có tên Việt Nam) 

mình được đi thăm øng Già Hán, tức là Manool Văn Hán, là một người ở 
trong cấp bậc thấp nhất «Đồng tu» Thầy giảng ; có lẽ lúc đó ông Già Hán cũng 
ở gần biên thùy Trung Hoa, Borgès xin đi thăm ông Già Hán, đề nhân dịp đó 
thăm Boym, nhưng Chúa Trịnh cũng không cho phép. 

1. Borgès phải cử hai người đi thăm Boym, một trong hai người có tên thánh là 
Thanh Diêu (Tladeo). Nhưng khi tới nơi sau tám ngày hành trình) thì Boym đã 
chết ngày 22-8-1659. 

Thầy cả Borges rất thương tiếc Boyms 

Thiết nghĩ, ông Võ Long lê đã ghi lầm là thư viết ngày. « mùng hay thánh 
chính...». Thực ra, Văn Tín viết là emuờy hay thánh chỉnh...>. Do đó, chúng ta 
phải ghi là tác giả biên thư này ngày 72-9-7659. (Coi : VÕ LONG-TẾ, //ch- 
sử Văn-học Công-giáo Việt-nam, € |, Saigon, 1965, tr, 127). 


4. AKRSJ, JS 61, I. 246v. 


G. DAMARAL, RÑelacam dos Catequistas de Christamdade de lumK., trong Real 
Academia de la Historia de Madrid, lesuitas, Legajo 21 bis, Fasc. 1Ó, †. 56. 


TÀI LIỆU VIỆT TAY NĂM 1659 99 


ở bậc Kẻ giảng, tức là cấp thứ hai; tính đến năm 1637, Bento được 23 
tuôi, theo đạo Công giáo được Ir năm. tức là năm 1627 Như vậy, 
Thầy Bento là một trong những người đầu tiên do L.m. Marques hoặc 
Đắc Lộ rửa tội ở Đàng Ngoài. 

Bức thư gồm hai trang giấy viết chữ cỡ nhỏ, trong khô 21 x 31 cm. 
Khác với thư của Văn Tín, vì Thầy Thiện ghi rõ là thư 
gửi cho L.m. Marini. Dòng thứ nhất của bức thư, Thầy Thiện viết 
bằng chữ Bồ Đào Nha ¿« Ao P° Philipe Marino » (Gửi cho Cha Phi- 
lipe Marino [Marini] ) ; dòng thứ hai, ông lại viết bằng chữ La tỉnh : 
Đax Christi» (Bằng an Chúa Ky Tô); từ dòng thứ ba trở đi là 
bắt đầu lời thư và hoàn toàn viết bằng quốc ngữ. 


Bức thư này đã được ông Hoàng Xuân Hãn đăng trong báo 
Đại Học, năm r1o5so !. Nhưng vì học giả họ Hoàng chưa cho ¡in lại 
nguyên bản ăn, nên chúng tôi thấy cần phải trình bây ở đây và 
thêm một số chú thích khác, hầu giúp bạn đọc hiều rộng hơn. Ngoài 
ra, chúng tôi cũng muốn ghi lại cho đúng với nguyên bản một số chữ 
mà ông Hioàng Xuân Hãn đã ghi lầm. Ví dụ : 


Ò. Hoàng Xuân Hãn ghi Sửo lại cho đúng 

Daria đấng sinh ? :  Daria đồng trinh. 

chịu khó giảng tội : chịu khó giả: tội. 
"chẳng có khi nđi nào : — chẳng có khi nơi nào. 

chẳng có rén sự đạo : chẳng có yêi sự đạo 

bởi Roma mà đến đãy : — bởi Roma mà đến đáy. 

phải ở giảng cỏi Ngồ : — phải ở giáp cõi Ñgô. 

quên nghĩa Thầy, đầu tuy là : quên nghĩa Thầy đâu, tuy là. 
Thầy có Thầy Đamago Côi trì : Thầy có thấy Đamaso Côi trì. 
các bồn đạo nhà chánh : các bồn đạo nhà (hánh. 

hết bên dòng : hết bên Đóng (Hải Dương). 
tháng tnười lgregøga : tháng mười Tgreja. 

Bà thánh Dapia : Bà thánh Daria. 

cùng ông thánh Migan(o : cùng ông thánh Chrisanto. 
lạy ơn thầy nghìn sỉa :  lạy ơn thầy nghìn trùng. 





1. HOÀNG-XUÂN-HÃN, báo Đại-Học, số 10, tháng 7-1959, tr 108 119. 


2. Linh mục Thanh Lãng cũng ghì lầm là đấng sinh (THANH LÃNG, Bảng lược đồ 
Văn học Việt Nam, Q. thượng, tr. 384). 


100 tỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Bức thư của Thầy Thiện sẽ cho bạn đọc thấy, không những tác 
giả giỏi chữ quốc ngữ hơn Văn Tín, mà xem ra cũng có học lực cao 
hơn. Ngoài ra, có lẽ Thầy Thiện còn biết cả tiếng Bô Đào Nha và 
La tỉnh nữa, ít nhất là biết sơ sơ, vì ông đã viết mấy chữ đó ở đầu 
bức thư. 


(€(Ặ Ao P° Philipe XMlarino 
(Pax Christi 

dRày là ngày lễ Bà thánh Daria đồng trinh tử vì đạo !, tôi xin 
vì công nghiệp Bà thánh nầy mà làm thư nây cho đến nơi Thây. Tôi 
lạy ơn Thây vì Đức Chúa Trời mà chịu khó nhọc làm vậy. Tôi đã 
làm được thư-gưởi sang Macao cho Thây, song le chẳng biết là có ai 
gưởi cho đến Thầy Hay chăng '. Rày có khách Olande ”® trầy về bên 
ấy, mà Thầy cả gưởi thư đi bên ấy !, thì tôi phải làm một 
hai lời sang lạy ơn Thầy vậy. Các bồn đạo xứ Đông ' thì lòng nhớ 
Thầy lắm, một ước ao cho Thầy lại đến nước nầy một lần 
nữa; song le nước Annam hãy còn rối chửa có xong °. Các bồn đạo nhà 
quê rày xa Thây, kẻ thì giữ, kẻ thì bỏ, vì chẳng có Thầy cả đến giải 
tội cho '. Những Kẻ giảng 5 thì đi thăm dạy dỗ một hai lẽ vậy, chẳng 





1. Daria là một trình nữ tử vì đạo vào thời Ky Tô giáo được truyền bá ở La Mã, 
Cùng tử vì đạo một trật với Daria, còn có ông Chrisanto Chzrysanthe). Vì thế cả 
hai vị thánh này được tôn kính cùng ngày 25:10 mỗi năm. Trong thư,  Bento 
Thiện chỉ nói là ông «chép tháng mừơy lgreja>, nhưng nhờ ông nói thêm là «thư 
nầi thì ngài lẽ bà Thánh Daria củ Oủũ thánh Chrisanto*, nên chúng ta biết được 
là thư viết ngày 25-10. Truyện hoang đường kề lại rằng, Daria và Chrisanto là 
hai vợ chồng, bị chôn sống trong một đống cát. 

2. Tác giả nhắc lại Marini phải chịu khồ : bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài, bị bão ở 

gần Hải Nam. Trước đây, ông cũng đã gửi thư cho Marini, nhưng L.m. lại rời 

Áo Môn đi La Mã rồi, nân ông thắc mắc không biết có ai chuyền thư đó đi La 

Mã không ? 

Olande : do chữ Bồ Đào holandäs (đọc là ôlädéch), có nghĩa là người Hòa lan 

đi bên ấy : Thầy cả Borgès gửi thư đi La Mã. 

xứ Đông : vùng Hải Dương. Trước đây Marini hoạt động ở đó. 

Chính quyền Đàng Ngoài còn hạn chế việc truyền giáo-‹ 

Tuy có hai L.m. Porgès và Tissanier ở Thăng Long, nhưng Chúa Trịnh Tạc cấm 

hai ông ra khỏi thủ đô. 

8. Kẻ giảng: Cấp thứ nhì trong “Dòng tu? Thầy giảng. Các Kẻ giảng và Thầy giảng 
chỉ có thề dậy giáo lý, làm bí tích Rửa tội, chứ không được làm các bí tích khác 
như Thánh Lễ, Giải tội, là những thứ chỉ dành cho các Linh mục. 


Đo lân ~¿ XP: ĐiẾcu2Mà- cả 


TÀI LHÉU VIETI TAY NĂM 1659 101 


băng có Thây cả thì hơn. Rày thì có hai Thầy cả ở Kẻ Chợ, chẳng đám 
đâu ', song le bồn đạo mọi nơi hằng có đến liên; mà hai Thầy cũng 
chịu khó giải tội ban đêm, đến gà gáy thì làm lễ, cho bồn đạo Comu- 
nhong °, rồi lại ra hết, chẳng dám vào ban ngày. Kẻ chịu đạo thì hằng 
có liên, chẳng có khi nơi nào mà chẳng đi chịu đạo 3. 


® Manoel cùng Miguel ! rằng, Thầy có khiến tôi chép những truyện 
bên nầy, thì tôi làm được hai vở đẻ cho Thây cả Onofrte" sẽ gưởi 
cho Ihây bên ấy. Đây dù mà có sự gì lạ thi đã có hai Thầy cả sẽ chép 
cho Thầy được hay. Tôi lại nói lại cho Thầy được hay, các sự Thầy đề 
lại đây, thì tôi đề mặc Thầy cả thay thảy, cũng có phần gưởi về Macao, 
có phần đề lại đây. Bằng sự tiền thây dạy cho mẹ Romong thì tôi đã 
cho, song le mẹ nó đề cho kẻ trộm lấy hết chẳng được ăn, mà Romong 
thì còn ở nhà Thầy cả °, còn kẻ khác thì nó đã về hết. Daniel' thì ở 





1 chẳng dám đâu : chàng dám đi đâu ra khỏi thủ đô. 


2. Comunhong: do chữ Bồ Đào Nha là comunhäo, có nghĩa là chịu lẻ hay rước 
lhánh Thê. 


3. Tuy ở vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng ở nơi nào cũng có người chju đạo, tức là 
xin gia nhập đạo Công giáo: 


4. Manoel và Miguel là tên thánh hai người Việt Nam. Manoel, Manuel, Emmanuel 
cũng là một. Ngày nay ở Việt Nam rất hiểm người mang tên thánh này. Miquel, 
Michael, Michel cũng thế. fanoel và Miquel là hai danh từ B5 Đào Nha. 


3% Onofre: Onuphre Borgès. Bento Thiện theo lời yêu cầu của Marini đã viêt một 
tập ~Lịch sử nước Annam> đề gửi đi La Mã cho ông, hầu bồ túc vào cưồn sách 
Declle A4issionis.. mà Ông sẽ xuất bản tại La Mã năm 1665. Bento Thiện nhắc tới 
hai vở tức là hai tâp giống nhau, đềầ gửi bằng hai chuyến lầu khác nhau đề 
phòng thất lạc hoặc bị bão đắm tàu. Thực ra, cả hai vở này đều đã về đến La mã, 
và cả hai vở đều lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên ö La Mã. Trong phần tới 
chúng tôi sẽ nói đến tập lịch sử này. 


6. #omong là tên thánh một người Việt Nam, đang tu ở nhà Thầy cả Borgès, tức 
là đang ở cấp bạc Cậu (tập sinh} trong *Dồng tu» Thầy giảng. 


?. Daniel là tên thánh của một người Việt Nam. Ngày nay, ở Việt Nam rất hiểm 
người mang tên thánh là Daniel. 


109 LỊC1! SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


cùng Olan, nó đi Jacatra 1 lại về đây, rày thi chửa biết là nó đi đâu. 
Còn đầy tớ ? các Thầy ở lại cùng Thầy cả Kẻ Chợ thì được bốn 
lãm người 3. Các Thầy giang thì đi ở các xứ, Kẻ giảng cũng vậy t. 
Thầy Chico ° còn ở Ống Mác °, song le chẳng còn ai ở cùng, có 
một Bento Cầm mà thôi ; các bỏn đạo cũng ghét chẳng ai cho ăn, 
cũng chẳng đến cùng nữa, vì nết kiêu ngạo chẳng có chừa, dù các 


Kẻ giảng cũng đi đến củng '. 


‹ Bây giờ tôi kẻ những kẻ Thầy đã biết ngày xưa, thì Bảõ lộc 
Trương cùng ông Lucio Kẻ Cốc ° đã sinh thì, ông Minh ông Trà 
Kẻ Vó cũng đã sinh thì !. Song le ông Minh thì tín lắm, để hết 
hầu hạ thay thảy !, chịu đạo được mười ngày liền sinh thì; 


1. ở còng Olan : Có lẽ tác giả muốn nói rằng, Daniel theo người Hoà Lan đi 
Jacatra, tức Dịakarta, thủ đô lndonesia ngày nay. Thời đó, Jacatra là trụ sở Công 
ty Đông Ấn của Hòa Lan. 

2. đầy tớ các Thầy: Có lẽ phải hiều là các Ông già, tức là những người Ở 
bậc thấp nhất trong Dòng tu?» Thầy giảng, sau này gọi là ông õ trong Nhà 
Đức Chúa Trời. 

‹Šš. bốn lăm người : Có lẽ là bốn, năm người chứ không hiều được là bốn mươi 
lăm người. 

Thầy giảng và Kê giảng đi hoạt động ở các xứ đạo. 
Chico : do tiếng Bồ Đào Francisco (đọc là frãcichou), ngày nay ở Việt Nam 
quen gọi là Đhan Xi Cô, thay vì Chico. 

6. Ong Mác : Theo ông Hoàng Xuân Hãn, thì đó là tên một cửa ô phía Nam thànÌ. 
Thăng Long. 

7. Thầy Chíco (không rõ tên Việt Nam) là một Thầy giảng, nhưng vì có tính xấu 
kiêu ngạo (kiêu căng), nên mọi người đều ghét. Ngay các Kẻ giảng trước đây 
ở với Thầy Chico, nay cũng vì ghét mà bỏ đi hết. 

Bảo lộc : tức là thánh Phao Lô. Bảo Lộc là tên thánh của ông Trương. 
Lucio Kẻ Cốc : Ông Lucio (tên thánh một người Việt Nam) ở Kẻ Cốc. 

10. Ong Minh và ông Trà ở Kẻ Vó qua đời, cũng đã được lgesico Văn Tín nhắc 
đến trong thư gửi cho Marini. 

11. Hầu hạ : Vợ bé, vợ hầu. Đề hết bầu hạ thay thảy có nghĩa là bỏ hết vợ bé, 
đề gia nhập Giáo hội Chúa. Vì theo luật đạo Công giáo, một người có vợ bé 
không được nhận vào Giáo hội. Ông Minh chịu đạo được mười ngày liền sinh 
thì, tức là chịu phép Thánh Tầy được T10 ngày thì qua đời. 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 105 


ông lrà thì vừa vừa vậy !, còn thì rày láo đáo 7 VậY; 
chẳng có thật đạ _bao nhiêu. Ke Vó thì chẳng còn như xưa, vì 
chẳng có Thầy [Marini] ở lại, chẳng còn Kẻ cả 3 thì người ta lật 
dạ. Tôi lại nói sự cũ, năm ngoái có Thầy ca MiguelÐ Rangel cùng 
Thầy cả Emondo sang đây 1 cũng có nhiều của tốt ° cho Chúa, 
thì người :nừng vì của, song le lòng chẳng có yêu sự đạo. Đến 
[ khi ] tâu trầy thì khiến các Thầy về hết, thì các Thầy cũng buồn 
lãm. Song le, ông Tần, ổng Niêm ®8 động 7 Chúa rằng : phô š Thây 


|——— ——__——— 


1 Khi nái về ông Trà, Bento Thiện bớt bị quan hơn Văn Tín. 
láo đáo : Có lẽ chữ láo đá: bây giờ hiều là lác đác. Câu đó có nghĩa là, 
bòn đạo giữ đạo lác đác, không được sốt sẳng nhự xưa, kẻ giữ người bả. 

Š_ Kẻ cả: Người lớn hơn hết, người đứng đầu. Theo văn mạch thì Kẻ cả ở đây 
chỉ cho L.M. Marini. 

4. Tác giả nhắc đến hai LLM. Dòng Tên Francisco Rangel và Eđmond Đoncet, nhưng 
thay vì Francisco Rangel, tác gia lại viết lầm là Miquel (Rangel). Rất có thề 
chữ Miquel, ở đây chỉ Miquel Boym. Nếu thế thì tác qiả nhắc đến ba Linh mục : 
Miquel Boym, Francisco Rangel và Edmond Poncet. Khi Bento Thiện dùng chữ 
năm ngoái, phải hiều là năm âm lịch, nếu hiều là đương lịch thì không đúng. 
Vì, như chúng ta biết, tác giả biên thư ngày 25-10-1659, mà Miguel Boym tới 
Đàng Ngoài tháng 8-1658, còn Francisco Rangel và Edmond ĐPoncet tới đây tháng 
2-1659. Và tiều sử Miguel Boym chúng ta đã thấy trong phần chú thích bức thư 
của Văn Tín. Còn tiều sử hai Lính mục kia như sau: — Francisco RANGEL, 
người Bồ Đào Nha, đến Đàng Ngoài lần thứ nhất năm 1646. bị trục xuất năm 
1658. Tháng 2-1659 (cũng có nơi ghi là tháng 5-1659) Rangel cùng với Poncet 
tới Đàng Ngoài, nhưng Chúa Trịnh Tạc không cho ở lại, nên hai ông phải theo 
tầu Bồ Đào Nha về Áo Môn vào tháng 7-1659. Trên đường về Áo Môn, tầu bị 
hư bánh lái. Lúc đó trên tầu hết cả định, sắt, nên đã phải dùng nhiều thoi bạc 
(tiền) làm đính sửa bánh lái. Năm 1660, Rangel lại đi tầu từ Áo Môn tới Đàng 
Ngoài lần thứ ba, nhưng ông bị bạn cướp bề ở Hải Nam sát hại ngày 8-4-1660 
cùng với nhiều hành khách. Trên tầu có 7Ũ người, song chỉ có T9 người thoát 
nạn. trong số này có một người Đàng Ngoài (TISSANIER, ftslation du voyag e 
tr. 506.507) — Edmond PONCET, người Pháp, đấn truyền giáo ở Áo Môn ngày 
8.7.1656. Tháng 2-1658, ông tới Hội An, nhưng đầu tháng tám năm đó bị Chúa 
Nguyễn trục xuất về Áo Môn. Tnáng 2-1659, Poncet cùng với Rangel tới Đàng 
Ngoài, tháng 7-1659 về Áo Môn. 

5% Nhiều của tốt : Nhiều lẽ vật quý dâng Chúa Trịnh Tạc. 

6. (Ông Tần và Ông Niêm là hai quan coi kiều dân ở Đàng Ngoài. 

?. dộng : Khi nói cùng cấp trên, có thề dùng danh từ động, nhưng không trang 
trọng bằng danh từ tâu ; danh từ động cũng tương đương như danh từ bằầm. 

§.  Phô chỉ số nhiều người sang trọng. 


104 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


ấy có ý sang làm tôi mà Đức Chúa chăng cho ở, thì phô Thầy ấy 
buồn lắm ; thì Chúa mới rằng : cho một Thầy ở. Ông Tần lại rằng : 
Thầy ấy ở một mình chẳng được, chẳng có ai làm bạn, đây thi 
những Annam !;thì Chúa cho hai ở hai về °. Thấy vậy, Thầy 
cả Miguel 3, Thầy cả Emondo lại về Macao. Mà Thầy cả Miguel bởi 
Roma mà đến đây thì về bên Đại Minh ‡, mà bởi có giặc Hung nô 
đến Quảng Tây, thì Vua Vĩnh lịch chạy đi xứ khác, thì Thầy 
chẳng có được đến cùng Vua, phải ở giáp cõi Ñgô, phải nước độc 
thì người đã sinh thì chẳng còn, mà đầy tớ người '° thi theo người 


1. Đây thì những Annam: Có lẽ Thầy Thiện muốn nói là, ở Đàng Ngoài lúc đó 
chỉ có người Annam, không có người Âu châu. Thật ra, năm đó còn có L.M. Bọc- 
gès và Tissanier, một người Thụy Sĩ, một người Pháp, đang ở Thăng Long, như 
chúng ta đã biết. 

2. Hai ở hai về : Nều tác giả chú ý viết hai ở hai về, phải hiểu như sau : Giữa 
năm 1659, Chúa Trịnh Tạc định trục xuất tất cả 4 L.m. Âu châu hiện có mặt ở 
Đàng Ngoài (Borgès và Tissanier vấn ơđó từ trước, còn Rangel và Poncet mới 
đến tháng 2-1659). Ông Tần và ông Niêm liền xin với Chúa cho các ông ở lại, 
nhưng ngài chỉ ưng cho một người ở lại, mà người đó có lẽ là Borgès được 
Trịnh Tạc quý mến. (Cũng nên biết rằng; năm 1658, Chúa cũng chỉ cho phép Bo‹ 
gès ở lại ngoài ra mọi Linh mục khác phải rời khỏi Đàng Ngoài ; nhưng Borgès 
xin chúa cho Tissanier ở lại với ông, Chúa đã chấp thuận). Bây giờ, nhờ ông Tần 


ông Niêm xin, nên Chúa cũng vui lòng cho Borges lại. Ông Tần lại xin lần nữa, 
nên Chúa sẵn sàng cho Tissanier ở lại (mãi đến ám 1665, hai ông mới bị trục 
xuất). Còn Rangel và Poncet về Áo Môn. — Nếu tác giả viết hai ở hai về, nhưng 


chủ ý nói hay ở hay về, lúc đó phải hiều rằng, Trịnh Tạc chỉ chấp thuận cho một 
trong hai Linh mục, Rangel hoặc Poncet, được ở lại, Khi ông Tần xin lần nữa, 
Chúa trả lời : hay ở hay về, nghĩa là, hoặc là một người ở lại như Chúa đã cho, 
hoặc là về cả hai, chứ không cho cả hai người ở lại. Giả thuyết này có phần 
vững chắc hơn, bởi liền đó, tác giả viết : Fhấy vậy, Thầy cả Miguel Thầy cả 
Emondo lại về Macao. Thấy vậy có thề hiều là, hai L.m. thấy không được ở lại 
cả hai, thì cùng nhau về Áo Môn. 

3. Bento Thiện nhớ lầm ; đáng lý phải viết là Francisco; vì đó là Francisco Rangel; 
nhưng ông lại viết là Miquel. 

4. Về vấn đề Miguel Boym từ Đàng Ngoài đi Quảng Tây vào đầu năm 1659, chúng 
tôi đã có chú thích dài trong bức thư của Văn Tín. 

3. đầy tớ người : đó là một người Trung Hoa đã theo sát Miguel Boym từ 7 năm. 


Khi Miguel Boym về Âu châu, người Trung Hoa này vẫn luôn luôn là bạn đồng 
hành với ông. 


TÀI LIÊU VIẾT TAY NÀAI 1659 105 


Ngô. Thầy cả Onofre cho Thadeo ! đi thắm, chẳng biết người ấy) 
ở đâu. Từ Kẻ Chợ đến nơi Thầy sinh thì đi tím ngày mới đến 
nƠI. 


‹ Tôi lạy ơn Thầy nghìn trùng, tôi chẳng có quên nghĩa 
Thầy đâu, tuy là ở xa song le lòng chẳng có xa. Thầy đến Roma 
cùng Đức Thánh Papa 3 cũng vì bởi chúng tôi cho nên Thầy phải 
liều mình chịu khó nhọc làm [vậy]. Nào chúng tôi biết lấy nghĩa gì 
mà tra ơn ấy cho được, thì tôi cậy đã có công nghiệp Đúc Chúa 
J]êsu cùng Đức Bà Maria phù hộ cho Thầy đi dến nơi cho nên việc, 
lại về bên nây chia phúc cho chúng tôi ăn mày một chút công Thầy. 
Tôi là kẻ phàm hèn chẳng đáng sự ấy, song le chúng tôi ơn nhờ 
công nghiệp các Thánh xưa nay, đề cho Đức Thánh Papa chia ra 
cho các [con] Đức Chúa Trời. Tôi làm thư nầy xin cho đến Thầy 
như bảng đội ơn Thầy vậy. Chăng biết là tôi có được gặp Thầy nữa 
chăng, vì một ngày là một xa, thì tôi xin Thầy nhớ đến tôi là tôi tá 
ở nhà các Thầy !. Tôi lại ước ao cho được ăn mày ° nhà các Thầy 
cho đến chết . Tôi là kẻ mọn chẳng đáng đến Đức Thánh Papa, thi 
xin công Thây sẽ tàm phúc cho ăn mày công ấy. Tôi đội ơn Thầy lắảm9, 


1. Một người Việt mang tên thánh là Thanh Diêu (Thadeo). 
2. người ấy : người Trung Hoa cùng đi với Boym. 


3. Đapa : tiếng Bồ Đào Nha. Ngày nay tiếng Việt quen gọi là Giáo hoàng. Vào 
đầu thế kỷ này, người ta cũng còn gọi là Đức thánh Phapha. Ngài là đại diện 
Chúa Ky Tô ở trần thế, đứng đầu Giáo hội Công giáo. 

4Á tôi tá ở nhà các lhầy: Tác giả tỏ lòng khiêm tốn, tự xưng mình là tôi tá. Thực 
ra; ông là Ƒhầy giảng. Các Thầy giảng hay ở chung với các Ƒhầy cả (Linh mục), 
nên gọi là ở nhà các Thầy, ở nhà Thầy. Danh từ ở nhà Thầy, người nhà Thầy, 
chỉ các Thầy giảng, Kẻ giảng, các Cậu ở trong nhà Đức Chúa Trời, vẫn còn được 
giới Công giáo dùng đến đầu thế kỹ này. 


5. ăn mày: Tỏ lòng khiêm tốn; tự coi mình như người ăn mày ăn xin. Tác giả ước 
muốn được tu trì ở nhà các Thầy đến chết. 


6G. Tác giả chỉ biết là Marini về La Mã, nơi có Đức Thánh Papa ở, nhưng không nhắc 
đến sứ mệnh chính của Marini là tham dự đại hội công nghị thứ 11 của Dòng Tên. 
Thật ra, trong khi ở La Mã, Marini đã gặp Đức Giáo hoàng và “nhiều Hồng y, 
trình bầy hoàn cảnh Giáo hội Đàng Ngoài. 


106 tỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


‹« Ví bằng Miguel f có trầy hầu Thây, thì gưởi lời thăm làm 
[lắm ?], vì tôi đã ơn có thư gưởi cho tôi, mà tôi cũng gưởi 
hai thư cho, chẳng biết là có đến củng chăng. Sau nữa, anh 
Miguel là Antonio Cầm Đình thìvợ đã qua đời. Ôngấy bỏ việc làm 
quan cai quân mà vào ở nhà Thầy giảng được hai năm nay. Phải bảo 


cho Miguel biết mà mừng cho ông ấy. 


‹ Sau nữa. tôi chiềng Thầy có thấy Damaso Côi Trì * xưa kia ở 
cùng nhà Thầy, rày sang bên India, tôi gưởi lời thăm ông ấy, mà 
lại có thư tôi ấy nữa: chị ông ấy gưởi cho, mà đẻ nơi tôi đã lâu, 
chẳng biết có ai đến đấy chăng mà gưởi. Rày có thư nầy tôi gưởi hầu 
Thầy thì gưởi làm một, Thầy sẽ làm phúc trao cho ông ấy cho 
tôi cùng. 

.INNăm Thầy trầy về Macao thì tôi có xuống xứ Đông 3 cho đến 
Bắt xã. Đến đâu thì tôi bảo bồn đạo cho được hay rằng, Thầy về 
phải khó nhọc lắm ‡, ngờ là lại sang đây, chẳng ngờ Thầy lại trầy 
sang Roma đi Sứ Đức Thánh Papa là nước xa lắm ; mà Thầy có thư 
gưởi cho bồn đạo cầu cho Thầy đi cho bằng an, anh em chẳng có 
mất công sự ấy đâu ; thì các bỏn đạo đều khóc lóc hết mà xin 
cùng tôi rằng: bao giờ có làm thư gưởi cho Thầy, thì các bồn 
đạo nhà thánh hết bên Đông Ê gưởi lời lạy ơn Thầy lắm, Vì 
hay thương chúng tôi bởi đi làm phúc chẳng có khi 





1. Miguel là tên thánh một người Việt Nam. Có lẽ ông là một tu sĩ Dòng Tên theo 
Marini đi La Mã đề học ở đó. 

24 Tên thánh một người Việt Nam là Damaso sinh quán ở Côi Trì. Xưa kia, Damaso 
đã cùng sống với Marini, nhưng hiện lúc đó đang ở bên lndia (Ấn Độ) có lẽ là 
đi học ở Goa« Chúng tôi không rõ, Damaso đi học bên Goa với tư cách là Kẻ 
giảng hay lúc đó ông đã gia nhập Dòng Tên rồi và như vậy ông đi học với lư 
cách tư sĩ Dòng lên. Thật ra, trong sồ bệ Dòng Tên lúc đó, chúng tôi không thấy 
tên Damaso. 


3. Xứ Đông : miền Hải Dương. 
4. Từ Đàng Ngoài về Áo Môn, tầu chờ Marini bị bão. 


3.e= bên Đông : bên Hải Dương. 


[TÀI LIỆU! VIET TAY NĂM 1650 107 


đừng !. Rày Cha * đã đi xa lãm, biết ngày nào cho các con lại gặp 
Cha cho kẻo buồn. Song le bên ấy 3 rày hằng ra Kẻ Chợ xưng tội 
liên, kẻ mạnh thì di được, kẻ yếu thì chẳng đi được, có kẻ chết, 
kẻ thì còn sống thì lơ lửng vậy. 


-. n Đức Chúa Trời tra công cho Thây đời đời. Bấy nhiêu lời 
tôi chép tháng mười IgreJa !, mà thư nầy thì ngày lẽ Bà thánh Daria 
cùng ông thánh Chrisanto tử vì đao. Tôi lạy ơn Thầy là Cha thì 
thương đến con cùng. Tôi xin Cha chớ quên làm chỉ. 


‹ốồ Từ Đức Chúa Jêsu ra đời ' cho đến rày một nghìn sáu trăm 
năm mươi chín nắm, 


« Bento Thiện tôi tá nhà Thấy. 


Öẳ Sau nữa, Manoel Văn Hán gưởi lời lạy ơn Thây nghìn trùng, 
đã dược đội ơn Thầy lắm, chẳng có quên nghĩa Thảy đâu, đã dược 
ơn Thầy lắm cho sự nọ sự kia. Tôi cũng mong lại sang cùng Thầy cả 
M:guel °, song le lại chẳng đi, còn ở Annam cùng Thầy cả Onofre » 
[Onuphre Borgès] 7. 


TẬP ‹LỊCH SỬ NƯỚC ANNAM»>. 
VIET TAY NĂM 1659 
CỦA BENTO THIỆN 


Chúng ta biết, trong thư Bento Thiện gửi cho L.m. Marini 
ngày 2s-1o-r6so, đã nhắc đến tập Lịch sử này. Thật ra, tác gia không 
cho nó một ¿ên nào cả. «Lịch sử nước Annam›» là tên mà chúng tôi 


4. đi làm phúc chẳng có khi đừng : đi làm các bí tích như giải tội; dâng Thánh Lễ 
vv... và đi giảng nhiều nơi không ngừng. 

2. Cha : Thời đó đôi khi các giáo hữu cũng gọi các Linh mục là Cha, nhưng vào năm 
1659 chưa được phồ biến bằng danh từ /Ôñầy, Thầy cả. Hiện nay, ở Việt Nam, 
người ta quen gọi các Linh mục là Cha, chứ không gọi là Fhäy như xưa. 

3. bên ấy : bên Xứ Đông; tức là Hải Dương. 
lgreja : Danh từ Bồ Đào Nha. Ngày nay tiếng Việt gọi là Hội thánh, Giáo hội. 
Chúa Jêsu ra đời : Chúa Jêsu sinh ra đời. 


6. Miguel tức là Francisco Rangel. 
7. Đento Thiện mong cùng đi Áo Môn với Rangel. 


108 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


tạm đặt cho tập tài liệu. Cũng theo thư của Thầy giảng Thiện, ông 
viết tập Lịch sử này trước khi viết bức thư nắn 1650 cho Marinli `. 
Như vậy, có thể hiều là, ông soạn thảo khoảng đầu hoặc giữa năm 
165o. Chắc ông không viết trong năm 1658, vì tháng 7-1658, Marim 
mới bỏ Đàng Ngoài về Áo Môn, rôi ông yêu cầu Bento Thiện viết tập 
Lịch sử nước Annam. Do đó chúng ta hiều được rằng, tài liệu viết 
vào nấm 1659. 


Tập Lịch sử nước Annam góöm 6 tờ giấy, tức là 12 trang, viết 
chữ nhỏ, phản nhiều các trang viết trong khö 2o xao cm. Tài liệu 
không ghi tên tác giả, nhưng nhờ chữ viết hoàn toàn giống nét chữ 
Bento Thiện, ngoài ra cũng chính Bento Thiện đã nhắc đến nó trong 
thư gửi cho Marini năm 1659, nên chúng tôi dám quả quyết do Bento 
Thiện soạn thảo. Tài liệu mà chúng tôi trình bây ở đây là tập r1 
Uia, có nghĩa là được gửi cho Marini bằng chuyến tầu thứ nhất; còn 
tập 2“ tia cũng giống như tập nhất (7“0ia4), và cũng do Bento Thiện 
chép lại, chứ không nhờ người khác chép. Cá hai tập đều đã tới tay 
Marini, lúc đó ông dang ớ La Mã. Hiện giờ cả hai tập tài liệu này 
được lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên ở La Mã, và được sắp liền nhau 
trong cuốn jJap. S¡in. $r *. Tuy nhiên tập ra tia chưa bị mờ nhòa 
như tập 22 uia. Cuối tài liệu, tuy tác gia không ghi dấu hiệu gì tỏ 
là kết thúc, nhưng có lẽ tác giả chú ý chấm dứt ở đây. 


Tập Lịch sử Annam tuy vẫn, nhưng vì tính cách quan trọng 
của nó, nên chúng tôi cho đăng lại nguyên uăn, kẻ cả nguyên bản, hầu 
bạn đọc nghiên cứu dễ dàng hơn. Qua ‹« Lịch sử nước Annam », 
bạn đọc sẽ thấy tác giả là người hiểu biết khá nhiều về văn học, 
xã hội Việt Nam: 


« Nước Ñgô trước hết mới có Vua trị là Phục Hi. Vua thứ 
hai là Thần Nông. Con cháu Vua Thần Nông sang trị nước Anam, 
liền sinh ra Vua Kinh Dương Vương. Trước hết lấy vợ là nàng 
Thân Long, liền sinh ra vua Lạc Long Quân. Lạc Long Quân trị vì, 





1. Dà tài liệu này được viết trước, nhưng vì dài, nên chúng tôi sắp sau bức thư 


ngày 25-10-1659 của Bento Thiện. 
2. ARSI, JS. 6L, {. 248.259v. Riêng tập Lịch sử chúng tôi trình bày ở đây, tuy là 
tập ƒa via, nhưng lại sắp sau tập 2a vía, từ f, 224.259y. 


TÀI LIỆU VIỆT TAY NĂẦM 1659 109 


lẩy vợ tên là Âu Cơ, có thai đẻ ra một bao có một trắm trứng, nở 
ra được một trăm con trai. Mà Vua Long Quân là Thuy Tỉnh ở 
đưới biến, liền chia con ra : năm mươi con về cha ở dưới biền, mà 
năm mươi con thì về mẹ ở trên núi ; đều (2) thì làm Chúa trị 
mọi nơi, 


«Lại truyền đối đến đời Vua Hùng Vương, trị nước Anam 
được mười tám đời, cũng là một tên là Hùng Vương. Sau hết sinh 
ra được một con gái, tên là MỊ Chu. Một nhà Sơn Tình, một nhà 
Thủy Tỉnh, hai nhà đến hỏi lấy làm vợ, thì Vua cha là Hùng Vương 
nói rằng: ai có của đến đây trước thì ta ga con cho. Nhà Sơn Tình 
là Vua Ba Vì đem của dcn trước, thì Vua Hùng Vương liền ga cho. 
Bấy giờ liền đem về núi Ba Vì khỏi. Đến sáng ngày nhà Thủy Tình 
mới đến, thấy chẳng còn liền giận lãm ; hề là mọi năm thì làm lụt, 
gọi là dơng nước đánh mà đánh nhau. 


«Ồ Ngày sau cơ giặc nhà Ân là người Ngô sang đánh Vua Hùng 
Vương. Vua liên cho Sứ gia đi rao thiên hạ, ai có tài mệnh thì đi 
đánh giặc cho Vua. Sứ liền di rao, đến huyện Vũ Đinh, làng Phù Đồng, 
thì có một con trai nên ba tuôi, còn nằm trong trõng, chẳng hay đi 
cũng chẳng hay nói, mà nghe tiếng Sứ rao qua, liền hay gọi me mà 
hỏi rằng, hỏi rằng !: ấy khách nào, đí gì đấy ? Mẹ rằng: Khách nhà 
Vua đi rao ai mệnh thì di đánh giặc cho Vua, mà sao con chẳng đậy 
mà đi đánh giặc cho Vua, cho mẹ ăn mày bồng lộc. Thẳng bé ẩy 
bao mẹ rằng: mẹ hãy gọi quan khách ấy vào dây. Mẹ liền đi gọi 
quan ấy vào, mới chiềng quan rằng: con tôi nên ba tuôi, chẳng hay 
nói cũng chẳng hay đi, tôi mới thấy sự lạ, mà khiến tôi ra gọi ông 
vào. Quan ấy liền hỏi rằng: thằng bé kia, mãy muốn đánh giặc cho 
Vua chăng mà mầy gọi tao vào ? Bấy giờ thằng bé ấy nói rằng: mầy 
có muốn cho tao đánh giặc cho Vua, thì về bảo Vua đánh một con 
ngựa sắt, lại đánh một cái thiết vọt sắt đem đến đây, cùng thồi một 
trắm nong cơm, củng một trăm cong rượu cho tao ăn uống. Quan 
ấy liền về tâu Vua thì Vua mừng, liền làm như vậy. Quân quốc 
Vua liền dem đến cơm cùng rượu, thằng bé dậy ngồi, liền ăn nết 


1. nên ba tuồi : lên ba tuồi. Frong trõng: trong chõng. Hỏi rằng : tác giả viết hai lần 
hỏi rằng 


110 tị CHSỬ CHỮ QUỐC NGỪỮ 


một trăm nong cơm, ¡nột trăm lực sĩ dọn chẳng kịp, rượu thì cớt 
cả và cong mà uống. Đoạn liền lên cỡi ngựa sắt ấy, liền hay chạy 
cùng kẻèu cả tiếng, ngựa liên đi trước, quân Vua thì theo sau, đi 
dánh giặc nhà Ngô, giặc liền chết hết, lại giật lấy bụi gai là ngà (°) 
mà kéo lên mình quân giặc, nát thịt cùng gãy hết chân tay r4. 
Đánh giặc đoạn liền lên trên núi Sóc mà bay lên trời và người và 
ngựa. Nước Annam còn thờ đến nay, gọi là Đồng Thiên Vương, nói 


nỏm gọi là đòi Vường Đống !. 


Ngày sau hết đời Vua Hùng Vương liền có Vua Thục Đế là 
Vua Kinh Dương Vương, mà Vua ấy xây thành ở huyện Đông 
Ngàn mà dựng một rùa vàng. Vua liền lấy vuốt nó mà làm lãy nỏ 
mà bắn ra dâu thì giặc liền sợ dấy. 


‹Thuở ấy có một vua là Triệu Vũ Hoàng sang dánh vua An 
Dương Vương. An Dương Vương lấy nö mà bắn thì giặc liền chết. 
Mà Vua An Dương Vương sinh ra được một con gái tên là MỊ Chu. 
Vua Triệu Vũ Hoàng thì có con trai tên là Trọng Thi. Mà Triệu 
Vũ giả nghĩa làm hòa thuận, mà hai bên gả con cho nhau. Vua An 
Dương Vương liền gã con cho con Vua Vũ Hoàng. Đến khi đã lấy 
được, ở làm nhà cha vợ ; thấy cha vợ đi vắng mặt, thì hỏi vợ 
rằng : Nào cái nỏ cha để đâu, lấy cho anh xem ? Vợ ngờ 
là thật dạ thì lấy nỏ ra cho xem. Chẳng ngờ có ý ăn 
trộm lấy lấy nỏ, mà làm lấy nỏ khác tra vào cho, kẻo còn thiêng đánh 
được cha mình. Đoạn bảo vợ rằng : anh về nước nhà cùng Vua cha, 
hoặc là ngày sau hai nước chẳng yêu nhau, thì anh đề cho em một 
áo lông ngan #; ví bằng có đánh [nhau] em [phải] theo Vua cha, 
thi lấy lông nầy làm dấu cho anh biết đàng mà đi cùng. Nói đoạn 
vẻ nước nhà lấy quân đánh cha vợ, mà cha vợ ngờ nỏ còn thiêng 
thì bản, chẳng ngờ đã mất phép ; mà giặc đánh đến thì chạy, mà con 
cũng cỡi ngựa theo cha ; mà giữ lời chồng bảo, liền lấy lông ngan 
bỏ dấu cho chồng theo. Vua chạy đến gần sông thì lại gặp cái rùa 
ngày trước cho vuốt ấy. [Rùa] liền bảo rằng : con Vua, ấy là giặc, 


1. dòi Vường Đống : Có lš Bento Thiện muốn nói là đời Vương Đồng tức là 
đời Đồng Thiên Vương. 


2. Tác giả viết là ngăn; nhưng chắc là ngan, tức là áo bằng lông con ngan. 


TÀẦ! LIỆU VIẾT TAY NĂMi 1659 111 


xin vua giết. Vua liền giết con mới khỏi giặc. Nàng ấy kêu khóc rằng : 
tôi lòng dại, nghe người vì chồng ; cho đạo cha muôn phần, tôi xin 
chết, máu nầy biến ra hột trai ở ngoài biền Đông. Nàng ấy liền chết, 
thì chồng theo chẳng kịp. Thấy vợ đã chết, thì đến đấy thấy có một 
giếng sâu, thì lòng thương vợ, liền gieo mình xuống mà chết nữa: 
Đến ngày [sau], có ai được hột trai Kinh xấu, thì lấy nước giếng ấy 
mà rửa, thì lại trong tốt. Ấy là duyên vợ chồng người ấy thì còn 
truyền đến nay. 


‹ỔỒ Ngày sau Tô Định sang làm loạn phạt nước Annam. Khi ấy 
còn hai con gái là cháu Vua Hùng Vương tên là Trương Trắc, 
Trương Nhị, là hai đền Bà ! đi đánh Tô Định. Ngô liền thua, mới 
lập nên đồng trụ trên Quang Tây. | 


‹ Đến đời sau, Vua Hán Quảng nhà Ngô lại sai Tướng Mã Viện 
cùng Lí Nam Đế cùng Trần Bá Tiền, Triệu Việt Vương cùng sang 
nước Annam mà ở một người một xứ. Đến ngày sau, Vua Đảng 
Vương lại sai Cao Chính Bằng È, lại có Cao Biền học phép thiên 
văn địa lí mà lập làm thành Đại La Kẻ Chợ. 

‹ồ Đến ngày sau lại dấy loạn, đặt làm mười hai nhà Chúa, ở một 
người là một xứ, đánh lộn nhau : một là Công Hãn ở Bạch Hạc, 
hai là Nguyễn Khoan, ba là Ngô Vương, bốn là Nhật Khánh, nắm 
là Cảnh Thạc, sáu là Xương Chức, bảy là Nguyễn Quê, tám là 
Nguyễn Thủ, chín là Nguyễn Siêu Lụy, mười là Ñgô Quang, mười 
một là Kiều Quận công, mười hai là Bach Hồ 3, đều thì xưng làm 
mười hai đế vương, mà xưng làm Vua. Mọi ngày đánh nhau, 
thiên hạ ăn màm i chẳng được, lo buồn đói khát, những đi đánh 
nhau liên chẳng có khi đừng. 





1. đền Bà : đàn bà. 

2. Vua Đàng Vương, Cao Chính Đằng : Vua Đường Vương, Cao Chính Bình. 

Š. So sánh với tên 12 Sứ quân trong sách của Ngô Sĩ Liên và Trần Trọng Kim (NGÔ 
SĨ LIÊN, Đại Việt Sử ký toàn thư, Tập †f, Hà Nội, 1967, tr 151-152.— TRẤN 
TRỌNG KIM, Việt-Nam Sử-lược, Saigon, 1951, tr. 86-87) ta thấy chỉ có 7 tên 
giống nhau, còn 5 tên kia hoặc giống đôi chút, hoặc khác hoàn toàn. Bảy tên 
giống nhau: Công Hãn, Nguyễn Khoan, Ngô Vương, Nhật Khánh. Cảnh Thạc, 
Nguyễn Thủ, Bạch Hồ. 


4... ăn màm ! ăn làm. 


119 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


‹ Ngày sau có một người ở phủ lràng An, huyện Gia Viễn, 
con nhà kẻ khó quê mùa, tên họ là Định, mồ côi cha còn trẻ, mà 
mẹ khiến đi chắn trâu, mà các trẻ đặt mình lên làm Tướng mà 
đánh nhau cùng trẻ làng khác, thì lấy bông lau làm cờ, mình thì 
xưng làm Vua. Liền về nhà bắt lợn mẹ giết cho trẻ ăn thịt, gọi là khao 
quân. Mà chú thấy sự lạ làm vậy, thì dát ' phai vạ chăng, cầm gươm 
mà đuôi cháu. Cháu liền chạy đến ngã ba Đỏò Điềm Ê° từ nhiên 3 liền 
thấy một con rồng vàng, nằm ngang sông, cháu liền đi qua khỏi như 
đi trên cầu, Chú thấy vậy liền lạy cháu mà trở vẽ. Chú sang bên ấy, 
thiên hạ đến đầu 1. Làm đền đài lâu các, đến đâu đánh thì được dấy, 
lạ đánh được mười hai Sứ quân là mười hai Vua trước. Đoạn trị 
nước Annam gọi là Vua Đình Tiên Hoàng. Nước Annam mới có Vua 
riêng từ ấy. Thiên hạ được mùa giầu có phú quí, mà chẳng có ai 
đám làm loạn nữa. Irị vì được mười hai năm, thì trong nhà có kẻ 
làm tôi chẳng ngay, tên là Đỗ Thích. Vua tin nó cho ở chân tay gần 
mình. Ban đêm Vua nằm ngủ thì nó vào giết Vua ấy. Quan đại thần 
tên là Nguyễn Thục ° thấy làm vậy, thì bắt mà làm tội nó. Người ta 
ăn thịt một người một miếng °, Vua sinh mới có một con trai, 
me ấm lên ngồi ngai mà trị. Khi ấy có giặc nhà Tống, ở Thanh 
Hóa, Nghệ An thì vợ Vua? lo lắm thì rao rằng: có ai đánh 
được giặc ấy thì Bà ấy làm chồng, thì có một quan cả cũng ở 
làng ấy, có tài mệnh và khôn ngoan, liền đánh được giặc về, Đà ấy 


1. thì dái phải vạ chăng: thì sợ phải vạ chăng. 
2.2, Đò Điềm: Nay là làng Điềm Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
5, từ nhiên : tự nhiên. 


4. Cau đó có le hiều thế này: Chú của đứa trẻ về sau cũng theo chấu, ngoài ra 
nhiều địch quân cũng đến đầu hàng. 


5, Nguyễn Thục: Người giết Đỗ Thích tên là Nguyễn Bặc lúc đó làm Định Quốc 
công. Bento Thiện ghí lầm Nguyễn Đặc ra Nguyễn Thục. 


6. Nguyễn Đặc sai người bắt được Đỗ Thích đang trốn ở trên máng nước trong 
cung; liền ra lệnh đập nát xương và băm thịt ra từng mảnh, chia cho nhiều người 
ăn ; người ta tranh nhau mà ăn, 


7. vợ Vua: bà Dương Thái hậu. 


TÀI LIỆU VIÊT TAY NĂM 1659 113 


lấy làm chồng. Mià con Bà ấy nên sảu tuôi qua đời t1, thì mình mới 
lên trị tên là Vua Lê Hoàn, trị được mười hai nắm nên tật mà chết. 
Con cả liền lên trị, tên là Trung Tông, được có ba ngày. Em qui 
quái liền piết anh, cướp vì mà lên trị, tên là Lê Ngọa triều, tham 
trai gái chơi bời, bắt người ta làm sự quái gở dữ tợn, lên trị được 
ba nắm mà chết. Vậy thì nhà Lê ba đời, được mười lắm nắm mà 
thôi. 


« Ñgày sau nhà Lí lên trị, cũng là người quan cả ở nhà Lê xưa. 
Thiên hạ thấy người ngay thảo, thì đặt lên làm Vua. Thiên hạ thái 
bình được mùa no đủ, làm thành ở Kẻ Chợ. Chiêm Thành sang 
tấn cống. Vua nhà Tống nước Ngô phong cho Giao Chỉ Quận 
Vương, chẳng có giặc giã, và được mùa. Vua sinh những con trai. Họ 
ấy trị vì được hai trăm năm. Vua ấy sống bảy mươi tuôi liền đi tu hành, 
liền truyền cho con là Thái Tông thứ hai, trị được hai mươi bốn năm, 
lại trị ° cho Thánh Tông là thứ ba. Thiên hạ được bằng an; trị được 
mười chín năm, lại truyền cho Nhân Tông là thứ bốn lên trị, thiên hạ 
giầu có. Mà Vua chẳng có trai, thì nuôi thì một con, đề ngày sau lên trị, 
tên là Nhân Tông; trị được sáu mươi năm mới truyền cho Thần Tông 
là thứ năm. Thần Tông phải tật biến ra thân hùm, kêu thâu đêm tôi 
ngày; có thầy Khồng lồ chữa mới đã. Trị được mười một nắm, lại 
truyền cho Anh Tông là thứ sáu. Chẳng có loạn lạc. Trị được ba 
mươi chín năm, lại truyền cho Cao Tông là con thư bảy khôn ngoan 
sáng láng, dựng làm lề luật, có phép tắc. Song le theo ý minh 
chẳng nghe tôi hiền can gián. Thiên hạ mất mùa, người ta cùng 
trâu bò gà lợn chết hết, vì Vua ở lỗi đạo Trời và mất lòng dân. Trị 
được ba mươi sáu năm, lại truyền Hiến Tông 3 là con thứ tám, 
hiền lành. Dân sự giầu có. Vua sinh chẳng có con trai, được một 


con gái, liền đề cho con lên trị, cha đi tu hành ở chùa An Tử ; 





1. Người con tên là Định Tuệ, húy là Toàn. Theo NGÔ SỈ LIÊN, Đại Việt Sử ký 
toàn thư, Tập f, Hà Nội, 1967, tr. 159, thì ông là con thứ của Định Tiên Hoàng, 
ơ ngôi được 8 tháng. Lê Hoàn cướp ngôi, giáng phong làm Vệ Vương, thọ 18 
tuổi. 

2. lại trị : lại truyền. _ 

3. Hiến Tông : Phải viết Huệ Tông mới đúng. 


114 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


mà con là Chiêu Hoàng còn trẻ chửa có lấy chồng. Vậy thì nhà Lí 
đã mạt đời, t:; hơn hai trắm năm mới hết đời. 

c Ngày sau nhà Trần là người ở làng Ức Hắc Hương phủ 
Thiên Tràng huyện Chân Định, có chú làm quan đại thần nhà Lí, 
liền đem cháu đến châu Vua Chi:u Hoàng là đền Bà 1. Mà Vua ấy 
thấy người trai tốt lành làm vậy thì phải lòng. Bà ấy liền lấy làm 
chồng mà ra lệnh cho thiên hạ biết, mà để vì cho nhà trị. Năm 
năm mất mùa, mà trên trời thì làm tai gở lạ khốn nạn. Lại ra lệnh đi 
đánh Chiêm Thành, bắt Chúa nó đem vẽ. Thiên hạ lại được mùa. 
Thái bằng ? mới đặt tên Vua ấy là Nhân Tông. Trị được ba mươi 
chín nắm. 


‹ Lại truyền cho con là Thánh Tông là thứ hai. Trước thì 
được mùa sau thì dài hạn , có lửa cháy bay đến trời, chảy 
nút non. Tháng bảy thì lụt vào đền hai lần, người ta thì ở 
những trên thuyêp cùng bè. Lại thấy hai mặt trời. Mà trị được mười 
một năm, lại truyền cho Nhân Tông là thứ ba lên trị, đặt có lề luật 
phép tắt 1. Thiên hạ phú quí. Lại làm chùa thờ bụt mà ở chùa. 
Thiên hạ chê cười rằng, dám Đạo Thích Ca ?, mà bỏ đạo chính. Trị 
được mười bốn năm. 


« Lại truyền cho Anh Tông là thứ bốn thông minh sáng lắng. 
Dân thì phú quí. Trị được mười hai nắm, lại truyền cho Minh Tông 
là thứ năm, mà chuộng dùng đạo bụt, yêu Sãi Vãi. Trị được tám 
năm, lại truyền vì cho Hiến Tông là thứ sáu, ở công bằng chính trực, 
thờ tö tiên. Lại truyền vì cho Túc Tông là thứ bảy. Thiên hạ thái 
bình. Tháng bảy phải lụt cá ® và có nhật thực, trước mặt trời 
tối như đêm. ÏlIrị mười hai năm, liền có Giản Tu Công án 
cướp vì Vua mà lên, thì mất lòng thiên hạ vì chè rượu trai gái liên. 


Đền Bà : đàn bà. 

[hái bằng : Thái bình. 

đài hạn : đại hạn. 

Phép tắt: Phép tắc. 

dám đạo Ïlhích Ca: dám theo đạo Thích Ca. 
lụt cả : lụt lớn. 


a m0 8 2 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 115 


Lên trị được mười chín ngày liền chết, mới có Vua trong Nghệ An. 
Chiếm Thành làm loạn. Trị vì được ba năm, liền đề em là Duệ Tông, 
Chiêm Thành lại đánh trả. Mà trị được năm năm. Giản Định Hoàng 
lên Vua, giặc đuöi đến Kẻ Chợ, đốt hết đền đài. Vua chết mới đặt 
tên Thuận Tông. Thiên hạ cũng khốn nạn. Trị được mười nấm 
liền đi tu hành. Lại có Lí Li! là con gian giết Vua mà lên. Triều 
đình chẳng nghe, lại đặt con Vua lên trị. Vậy thì nhà Trần truyền 
đối được hai mươi đời, một trắm bảy mươi năm, 


cHọ Hồ là kẻ nghịch lên làm vua ở Diễn Chu phú là Nghệ An, 
dòng đõi là Hồ Tôn Tịnh, phải Thủy Tính bắt nó, nó liền trốn đến 
đất Thanh Hóa. Song le vốn là con cái cáo, nhà quê ở chợ Đài 
Lèn, đời ấy dõi truyền được chín con trai. Hồ Vương hay chữ 
nghĩa, Vua Trần liền ga con cho là Công chúa Đức Dong. Vua 
phủ ? cho Hồ Vương làm quan lớn. Ngày: sau thấy Vua già, còn 
thì còn trẻ 3, thì Hồ Vương liền ăn cướp lấy nước, xưng mình là 
Vua, làm đền ở đất Kim Bâu. Con Vua Trần là Thiên Khánh cháu 
Vua Trần sợ liền trốn đi. Vua Hồ thấy vậy thì mừng lắm, liền lên làm 
Vua, mà đúc tiền chẳng nên thì khiến thiên hạ mua bản ăn tiền giấy ; 
lại lập làm thành Tây đô, thiên hạ khó nhọc lắm ; làm ba năm ở 
ba tháng mà thôi. Lại truyền cho Hán Thương là con, rằng cháu 
họ Trần. Hai cha con Vua Hồ gian tà, làm cho mất lòng thiên hạ 
lắm, trị được có tám năm mà thôi. 


«Thưở ấy Vua Vĩnh Lạc nhà Ñgô sai quân sang phạt Vua Hồ. 
Vua Hồ đánh trả chẳng được, thì vào än Nghệ An trên núi. Chẳng 
ngờ có một đứa phải vạ xưa mà Vua Hồ cầm tù nó, mà trốn khỏi. 
NÑó nghe rằng, Vua Ngô rao rằng : ai bắt được Hồ Vương thì cho 
làm quan cai nước Annam. Nó liền tham sự ấy mà đi ở cùng Vua 
Hồ, thì Vua ngờ là nó thật thà. Chẳng hay nó bắt lấy Vua Hồ dem 
đi nộp cho Vua Ñgô. Ngày sau đem vẻ Bắc Kinh 1. Thằng ấy thì Ngô 
lại giết nó vì nó chẳng có nghĩa cùng Thầy nó. Nhà Ngô lại tìm bao 
Lí Li: Lê Quý Ly. 

Vua phủ : có lẽ phải hiều là Vua phong. 
còn thì còn trẻ : con thì còn trẻ. 


Câu văn tối nghĩa. Có lẽ tác giả muốn nói là, Hồ Vương bị đem về Bắc Kinh. 


>0 Na 


116 tỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


nhiêu học trò hay chữ nghĩa mà bắt về Bắc Kinh cho hết, kẻo ngày 
sau bày đặt lên làm Vua cháng. 


« Ñgày sau có Đặng Dong 1, Canh Dị lo toan làm quân ° Nghệ 
An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thuận Hóa, thì rước lấy Vua Trùng 
Quang ra mà đánh Ngô, mà Ngô lại bắt được đem về Bắc Kinh liền 
chết giữa đàng. Ngô liền cướp lấy nước Annam, ở được mười hai 
năm, làm thành lũy mọi nơi, ở Xứ nào thì làm thành Xứ ấy, mà bắt 
người Annam đẻ tóc dài theo thói Ngô cho đến nay ; xưa thì nước 
Annam cắt tóc. 


« Đến ngày sau Vua Lê Thái Tö là người đất Thanh Hóa, quẻ 
ở Lam Sơn, làm quan Phụ đạo, nuôi được bốn nghìn quân, cơm 
chín (?), ai có tài khôn ngoan thì nuôi. Trời lạt cho gươm gọi là 
Thần kiếm. Đêm ngày lo toan chước, săm sửa, đánh trả Ngô, thì 
rao hết Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Thuận Hóa, làm quân 
mà sắm sửa đánh trả Ngô ; thì Ngô thấy vậy thì sai quân đánh Vua 
Lê Thái Tồ. Vua Lê liền chạy lên làng đòi voi. Làng liền cho voi 
mệnh ?, mới rmmở xuống Quảng Nam, Nghệ An, mà đánh ra đến 
đâu thì quân Ngô chạy đấy, mà giết nhiều người lắm. Ngô lại sat 
Tướng Liễu Thắng cùng nhiều quân lắm. Người ta rằng, mài gươm 
mòn trái núi, ngựa thì uống cạn nước sông, đến đâu thì cày cấy án 
đấy. Vua Lê Thái Tồ đuồi Ngô chạy, liền chém được Tướng 
Liễu Thăng, lại bắt được Hoàng Phúc, quân chết bỏ đầy đồng. 
Nhà Ngô Hiền thề, liền trở về, rằng, tự nầy về sau chẳng 
sang ở đến đây nữa. Vua Lê Thái T5 dẹp đã an thiên hạ, mới döôi 
tên là Thuận Thiên, trị được ba năm lại đồi tên khác là Thái Báu. 
Thiên hạ bằng an. Vua đã tám mươi tuöi già, liền để quyền cho 
Thái Tông, lên trị được mười năm, làm nên đền các. Bấy giờ nước 
Lào, nước Buòn † tấn cống 5 làm tôi. Vua Thái Tồ trị được chín 


1. Đặng Dong : Đặng Dung. 
làm quân : có nghĩa là mộ quân. 

Š. voi mệnh : voi mạnh. Ở trên có nhiều chồ tác giả viết chữ mạnh là mẹnh, ví 
dụ : tài mẹnh : tài mạnh, nghĩa là tài giỏi mạnh khỏe. 

4. nước Buòn: nước Bồn Man cho người sang cống các thứ ngà voi, sửng tê, bạc, 
vải. Bồn Man sau này trở thành châu Qui Hợp tỉnh Hà Tĩnh. 

5. tấn cổng : tiến cống. 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 117 


năm. Thiên hạ thái bình, dân phú quí. Chiêm Thành Trì Trì! cũng 
đến làm tôi. Vua đi đánh bắt được Chúa Lời È, trai gái, đem về nước 
Annam cho ở trại làm ruộng cho Vua. Song le nó chẳng có ắn thịt, 
cho đến nay cháu con nó ăn thịt là họa. Vua mới đặt có bên Văn Vũ, 
Khoa Đài, Lục Bộ, Lục Khoa, Hàn Lâm Đông Các, Nội Đài, Ngoại 
Hiến, Phủ Huyện, Thừa T¡, đặt có Thập nhị Thừa Tuyên. Thiên 
hạ tối đâu thì nàm đấy 3, chẳng có ai đám ắn cướp trộm gi. Trị 
được ba mươi tám năm, liền đề cho con làxHiến Tông trị được bảy 
năm, được mùa no đủ, thì Vua liền mất. Thiên hạ mới đặt con-thứ 
ba lên làm Vua, tên là Thái Trinh. Trị được bảy tháng, chẳng có 
con, liên truyền cho Đoan Khánh lên làm Vua, tham trai gái, chè 
rượu, mất lòng thiên hạ ; mới đặt Hồng Thuận lên làm Vua được 
bảy năm, có Trịnh Sản là Nguyễn Quốc công làm loạn ‡. Thiên hạ 
mới đặt Quang Thiệu lên làm Vua. Lại có Trần Cao làm loạn, Vua 
liền sang ở Bồ Đề. Thiên hạ mất mùa. Trị được năm năm liền ra Ở 
San Lâm bề ngoài. Thiên hạ liền lấy em thứ hai lên trị, tên là Cảnh 
Thống, trị được năm năm, nhà Lê hết. 

‹ Ñgày sau mới có một ở Chè Giai, tên là Mạc Đăng Dong °, ở 
làm lực sĩ nhà Vua Lê, tên quan là Đô Giai, có tài, khôn ngoan mạnh 
khoẻ. Thấy nhà Lê đã yếu chẳng còn ai, liền về X# Đôn£ làm quân, 
mà trầy lên ăn cướp nước, mà đặt mình lên làm Vua, đặt tên là Minh 
Đức, đời Vua Đại Minh tên là Gia Tĩnh. Nhường vì cho con là Đại 
Chính. Thiên hạ có phép tắc mà được mùa no đủ, chẳng có ai ăn trộm 
Cướp al. Trị vì được mười một năm liền chết. Thiên hạ mới đặt con 
lên là Hiến Tông, lại đồi tên là Quảng Hòa. Trị được sáu năm liền 
chết, mới đặt con là Vĩnh Định còn trẻ ẫm lên ngồi ngai; mà chú là 
Khiêm Vương mọi năm vào đánh Thanh Hóa, Nghệ An, thì thiên hạ 
được rmnùa phúứ quí, chẳng có trộm cướp, đêm nằm thì chẳng có nghe 
chó căn, mới đồi tên là Cảnh Lịch, lại đồi tên khác là Quang Báu. 





1. Trì Trì : Tướng của Chiêm Thành là Bô Trì Trì. 

2. Chúa lời : Tác giả viết là Chúa rnlờy. 

3. Thiên hạ tối đâu th} nầm đấy : Thiên hạ tới đâu thì làm đấy. 

A. Trịnh Sản là Nguyễn Quốc công : Trịnh Duy Sản là Nguyên Quận công: 
5. Mạc Đăng Dong: Mạc Đăng Dung. 


118 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Thiên hạ ăn uống chơi bời, chẳng có sự gìlo. Được năm năm lại đồi 
tên Hồng Ñ[inh, thì thiên hạ cũng chơi bời ăn uống. Song le mê sự 
trai gái liền về đóng Xứ Đông, làm con nhà dòng dõi công thần, 
con Vua cháu Chúa, thiên hạ chầu chực, và được mùa liên. Thuở ấy 
nhà Lê đã hết, còn một ông Hương Quốc công là họ Nguyễn ra đầu 
làm tôi nhà Mạc. Đến nửa mùa liền trở về Thanh Hóa, làm được 
bốn trăm quân. Lại có Chúa Minh Khang lhái Báu mô côi cha còn 
trẻ, ở cùng ông Hương Quốc công, có tài mạnh, ăn một bữa là là! một 
nồi bảy cơm, đi đánh đâu thì được đấy. Bấy giờ ông Hưng ° cho 
cai quân, mà lại g4 con cho. Ngày sau ông Hưng ° chết, thì ông 
Chúa bấy giờ liền làm bình, lấy quân Thanh Hóa, Nghệ An, thì 
nhà Mạc lại vào đánh trăm trận trăm thua, thì Chúa Minh Khang 
liền mở ra đóng xứ Bắc được ba năm, rnnà vua nhà Mạc thì còn ở 
Kẻ Chợ, chẳng có ai đánh được ai. Chúa Miinh Khang mới đặt 
Vua nhà Lê lên là họ còn trị bây giờ. lên Vua ấy là Chính Ti. 
Ngày sau Chúa Minh Khang già thì con cả người đem quân ra đầu 
nhà Mạc, con thứ hai còn mọn, thì đem được ba nghìn quân vào 
Lũy Ría cùng đem Vua Chính Trị vào, ở được mười ba nắm, giặc 
thì ở ngoài chẳng vào được. Đức Chúa Tiên ra rước được con vào 
đặt lên làm Vua, tên là Ja Thái 4. Vua nhà mạc ở Kẻ Chợ tên là 
Quang Báu, mới cải hiệu là Hồng Ñinh, lại sai quân vào tháo nước 
cho mất lúa ba phú Thanh Hóa bốn năm trận, có khi ở chín tháng 
tới về. 

‹ Chúa Tiên ở trong I.ũy Ría được ba năm, cũng có Văn Vũ, 
có tài trí cùng có lòng hay yêu thương người ta, cũng hay liệu 
chước, mà đánh đâu được đấy. Đức Chúa phụ chính vào đánh 
Thanh Hóa tên là Vua Quang Hưng, mở ra đánh đâu được đấy ; 
vào đánh Thanh Hóa đến huyện Quảng Xương. Chúa Tiên đuồi bắt 
được hơn nghìn người đem về cho cơm áo lại tha về. Nhà Mạc từ 
ấy đến sau chẳng còn vào Thanh Hóa nữa. 

1. !3 là: Tác giả viết thừa một chữ jà. 

„. :Ở đây tác giả lại viết là Hưng thay vì Hương: 
. Tác giả lại cũng viết là Hưng. 

A4. Ja Thái : Gia Thái. 


TAI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 119 


‹ Ngày sau Đức Chúa Tiên mở ra đánh Đàng Ngoài, trầy đến 
Vân Sàng lại gặp nhà Mạc vào đánh. Chúa Tiên liền rằng : ta trở 
vẻ. Nhà Mạc liền theo, mà Chúa Tiên liền đặt quần ngoài biền, trở 
lại chém chết bỏ xác đầy bãi cát, mới gọi là trận bái trời, gần Kẻ 
Vó. Ngày sau Chúa Tiên ra đánh Xứ Tây, cũng giết nhiều người, 
gọi là trận dông bún. Quân Chúa Tiên thì chẳng đầy bốn muôn; 
quân nhà Mạc thì nhiều lẫm, đóng đầy đồng, kẻ chẳng xiết. Chúa 
Tiên liên đuôi, Vua Hồng Ninh liền chạy mà quân chết đầy đồng. 
Ngày sau Chúa Tiên ra phá Kẻ Chợ, bắt được một quan Tướng tên 
là Thường Quốc công, Chúa Tiên lại trầy về Thanh Hóa. Vua 
Hông Ñinh + lại sang đóng Kẻ Chợ. Ngày sau Chúa Tiên ra Kẻ Chợ 
thì Vua Hồng Ninh liền ch¿v lên ở huyện Phượng Nhãn mà xuôi 
vẻ nhà quê là Chè Giai. Chúa Tiên lại sai quân đi, liền bắt được 
đem lên Kẻ Chợ. Thiên hạ liền an, mới lại về Thanh Hóa mà rước 
Vua Quang Hưng ra trị Kẻ Chợ. 


‹ Họ nhà Mạc thì trốn lên Cao Bằng hết, còn có ai ở đâu thì 
Đức Chúa lại bắt. Nước Annam đã an hết về làm một nhà Lê mà 
thôi. Còn ông Đoan là cha ông Thụy ở trong Hóa xưa, thì Chúa 
Tiên đòi ra ở làm tôi, mà ông ấy thấy Chúa chẳng yêu đãi cho đủ 
bao nhiêu, thì ông ấy lại trốn vào ở Quảng, thì Đức Chúa. ngờ 
là về Thanh Hóa ; chẳng ngờ ông ấy đã vào Hóa, thì Đức Chúa theo. 
Song le chẳng theo kịp, thì lại trở ra Kẻ Chợ mà trị cho đến con 
cháu bây giờ. Rày lại đánh nhau cùng Kẻ Quảng. Song le chửa biết 
đời trị loạn *, thì chứa có tra vào sách 3, 


‹ Thói nước Annam, đầu nắm mùng một tháng giềng, gọi là 
ngày Tết. Thiên hạ đi lạy Vua, đoạn lạy Chúa, mới lạy ông bà ông 
vai, cha mẹ cùng kẻ ca bề trên. Quan quyền thì lạy Vua Chúa, thứ 
dân thì lạy Bụt trước. Ăn Tết ba ngày, mà một ngày trước mà xem 
ngày mùng hai, mùng ba, ngày nào tốt, thì Vua Chúa đi đền giao, 
gọi là nhà thờ Trời, hiệu Thiên Thượng Để Hoàng Địa Kì. Vua 
Chúa đi lạy mà xin cho thiên hạ được mùa cùng dân an. Đền mùng 





1. Hòng Ninh : Hồng Ninh. 
2. Câu này tối nghĩa. 


3. ta vào sách : ghi vào sách. 


190 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


bảy mùng tám mới hết, cùng làm cỗ cho thiên hạ ăn mười ngày. Lại 
xem ngày nào tốt mới mở ấn ra cho cho ! thiên hạ đi chầu cùng-làm 
việc quan, cùng hỏi kiện mọi việc ; lại làm như trước mới khải quốc, 
thiên hạ vào chầu Vua. Từ ấy mới có phiên đi chầu. Nội Đài, Ngoại 
Hiến, Phủ Huyện, quan đảng? nha môn, mới có kiện cáo. Đến 
trung tuần mới có Khánh thọ bảo thần:cho thiên hạ mừng tuôi 
Vua. AI có nghề nghiệp gì thì làm cho Vua xem. Đến hạ tuần tháng 
giêng, Đức Chúa lại Tế Kỳ Đạo dưới bãi cát, làm đàn thờ. Trước 
thì thờ Thiên Chúa Thượng Đế một đàn, là một đàn từ Vua Lê Thái 
Tồ cho đến nay, một đàn thì thờ Thần Kì Đạo. Đức Chúa lạy ba 
đàn nầy. Đoạn đến đàn Thần Kì Đạo, Đức Chúa lạy đoạn, liền chỉ 
gươm cùng chém, lại băn cung. Đoạn lại đánh trống mà chỉ gươm 
cho thiên hạ bắn súng mới đuôi đi, thì gọi là khao quân. Đoạn liền 
về tập voi tập ngựa, gọi răng đã hết năm mới. Đến mùng Hai thắng 
hai, lại ăn Tết ngày ấy. Song le, mặc có nơi ăn nơi chăng. Đến mùng 
_ba tháng ba lại ăn đi gọi là ăn ưởi. Xưa rằng, có Ngươi giái tử (°) 
sui người ấy gián “Vua một hai sự ; Vua chẳng nỳhe, thì người ấy trốn 
lên ở rừng. Vua đòi chẳng về thì Vua đốt rừng cho về ; người ấy chẳng 
ra, còn ở, thì lửa cháy đến liền chết. Thiên hạ thương người ấy thì làm 
giỗ ngày ấy, gọi là Tết tháng ba, liền bánh trôi nước mà ăn cho mát. 
Đến mùng năm tháng nắm, lại có Tết gọi là Tết Đoan ngũ, thì 
có nhiều ý : một là thiên hạ đi lạy Vua Ch' ì cùng lạy tö tông nhà, 
Vụa Chúa ngày ấy ban quạt cho thiên hạ, quạt trắng có chữ ; hai 
là đời xưa có một người ở cùng Vua cũng gián * chẳng được việc 
nước, thì xuống biển mà chết, tên người ấy là Quát Nguyên, thì 
thiên hạ ăn Tết ngày ấy cùng đi bơi thuyền, gọi là đi tìm người ấy 
dưới biên, đến bãi hát bội cũng vậy ; ba là kẻ làm đồng cốt, thầy 
bói cùng các thầy có dạy ai sự gì thì cũng đi Tết °” mà đơm tiên 
sư ngày ấy. Đến tháng sáu thì thiên hạ những thứ dân làm ruộng 
làm cỗ mà giỗ vua Thần Nông là kẻ dựng ra cho thiên hạ các giống 





Tác giả viết thừa một chữ cáo 


1. 

2. quan đảng: có lề Banto Thiện muốn nói là quan đăng. 
Š. gián : can giấn. 

4. cũng giấn : cũng can giấn. 

5, thì cũng đi Tất : thì người ta cũng đi Tết. 


JÀI LIÊU VIẾT TÁY NĂM 1659 191 


lúa. Đến ngày nào cả nước !, thì Đức Chúa chèo thuyền cùng bản 
súng lớn cho quen, gọi là đua thủy. Đến tháng bảy là Tết mùa Thu, 
ai có cha mẹ, anh em, vợ con mới chết, thì đến tháng bảy phải 
làm cỗ cho làng ăn ; nhà giầu thì làm chay đọc kenh ? mấy ngày 
thì mặc lòng, mà xin cùng Bụt địa tạng Mục Liên cho linh hồn được 
siêu sinh Phật quốc lên thiên đàng, cùng đốt áo mão cùng các vật 
cho cha mẹ. Đến ngày rằm tháng bảy mới đốt ma cho ông bà ông 
ông 3 vai. Đức Chúa lại ban tiền cho con cháu những kẻ có công 
cùng Vua Chúa mà chết ; thì hễ là mọi năm đến ngày ấy, thì cho 
-tiền đốt mã. Ngày ấy gọi là Trung nguyên tha tội, cũng chẳng có 
đi chợ ngày ấy, rằng, đề cho ma qui họp ngày ấy 1. Ngày ấy ai có 
tội gì hèn ° cầm trong tù, thì cũng tha nó cho về nhà. Đến tháng 
tám lại có Tết Trung thu, thì thiên hạ cùng ăn cùng hát chơi vậy. 
Đến mùng mười tháng mười, thiên hạ chẳng có ăn Tết. Ngày ấy 
có một Thầy Phù thủy cùng Bà Cốt ăn Tết ấy. Đến tháng chạp, aI 
có mồ mả cha rne, anh em, vợ chồng, thì làm cỏ cùng đắp lại cho 
tốt cùng sạch sẽ ; cũng có làm cỗ mà đơm. Đến gần ngày Tết, 
Vua Chúa ban lịch cho thiên hạ xem ngày. Đến ngày ba mươi thì 
Đức Chúa đi giội °, gọi là bỏ mọi sự cũ đi mà chịu mọi sự mới. 
Đến mùng một, liền lên nêu mọi nhà cho kẻo qui cớt lấy. Rảng, 
nhà ai nó nêu là đất Bụt, nhà nào chẳng có nêu, ấy là đất qui. Xưa 
người ta nói truyền rằng, một Bụt một qui thì giành đất nhau. Bụt 
rằng : tao có một áo Casa nầy, tao trải đến đây !2thì đất tao đến 
đấy. Bấy giờ Đụt lấy áo mà trải ra liền hết đất, thì qui phải ra ở 
biển. Hễ là đến ngày hết năm, thì qui lại ăn cướp đất nhau. Ai 
chẳng có nêu, nhà hay là đất thì về qui; cho nên thiên hạ phải nêu. 
Các sự thay thảy. 


cả nước : lớn nước, nước lớn. 

đọc kenh : đẹc kinh. 

Bento Thiện viết dư một chữ ông. 

ma quỉ hợp ngày ấy : ma qui họp chợ ngày ấy.. 
,„ hền : mọng Rnhỏy..... _ 

đi giội :. đf giội. nước. 

đến đây : đến đâu. 


3... 


199 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


« Bảng sự cái phép tế các nơi, đầu năm là tế Thượng Đế nghĩa 
là Thiên Chúa, tế Xã Tác nghĩa là tế Thiên Thần, tế Khöng Vân 
là tế kẻ làm mưa gió, tế thánh là tế Ông Không, thì Phủ Huyện 
quan tế các Thần mọi nơi thiên hạ. 


‹ Bằng phép đẻ tang cho cha mẹ đã chết, anh em, chú bác, cô 
cậu, dị ! mợ, thì đã có thứ . Con đề cho cha mẹ 3 năm ; vì mẹ 
còn ở cùng cha cho đến già, thì đe tang ba năm. Cha chết trước, hay 
là cha để mẹ, mà mẹ lấy chỏng khác, thì con để tang cho một nắm. 
Vợ phải đề cho chóng cũng ba năm, mà chồng đề cho vợ một năm. 
Song le mặc ý ai, sự ấy quan chẳng có bắt. Song le sự sau nầy, AI 
chẳng có giữ cho nên thì có vạ: cháu trai chẳng còn cha, để cho 
ông ba năm, còn cha đề 3 thì đẻ một năm, cháu gái để nắm tháng. 
Anh đề cho em một năm, em đẻ cho anh cũng vậy. Em cha hay là 
chị cha, con gọi là bác cùng chú hay là cô, cũng đẻ một năm. Ví bảng 
cô đã có chồng, thì cháu đề cho chín tháng. Anh mẹ hay là em mẹ, 
gọi là cậu dị ‡, thì cháu đề cho ba tháng ; vú cho nuôi cho bú cũng 
ba tháng. Có ở cùng cha gẻ ”, thì đề một năm, chẳng có thì ba 
tháng °. 


‹ Bằng phép lấy vợ, trước thì xem hai bên có đẹp lòng chăng, 
thì nhà trai đi hỏi, lấy trầu cau đến mà nói cùng nhau. Nhà gái có 
ga, thì nhà trai liền xem tuôi cùng xem số có tốt chăng, mới di hỏi 
lại. Nhà giầu thì con lợn hay là bò như của làm tin vậy ; nhà khó thì 
cá hay là gà. Trai thì đi làm rẻ ở nhà cha vợ ba năm, mà hai bên 
xem ý nhau, có đẹp lòng cùng hiền lành thì mới lấy. Liên 
đ chịu lời là hẹn ngày hoặc là bò lợn cho họ 
án, đoạn mới cưới, hoặc là trọng hèn, thì cho nhà trai ắn 
ngày trước, đoạn liền đề một bàn độc giữa nhà; có ai đi ăn cưới, 


đị mợ : dì mợ. 

thì đã có thứ : thì đã có thứ bậc. 

còn cha đề : chữ đề ở đây dư thờa. 

cậu đị: cậu dì. 

cha gẻ : cha ghe. 

Đến đây tác già không xuống dòng, nhưng chúng tôi tựý làm đề phân biệt đề 
dàng hơn. | 


œ 0 Đa 


TÀI LIỆU VIỄT FAY NĂM 1659 193 


cậu, cô, chú, bác, anh, em, có ai cho của gì, vàng bạc, lụa, tiền, vai 
vóc, các sự, thì đề trên bàn độc ấy cho. Đoạn hai vợ chồng ra lạy 
họ hàng. Đến ngày sau nhà gái mới lại ăn cưới, có con hát hát mừng. 
Đoạn xem ngày nào tốt cho nhà gái, mới đưa con về cho nhà trai, mới 
cho của cải, ruộng nương, tiền bạc, lúa thóc, trâu bò, gà lợn, các 
vật, cho con về cùng chồng. Đến ngày có con đề 1 được bay ngày thì 
đơm mộ bà : con trai thì bảy ngày, con gái thì chín ngày. Năm sau 
đến ngày ấy làm cỗ cho người ta ăn, gọi là ăn tôi tôi. Họ hàng có đi 
án, thì lại cho tiền bạc ngày ấy `. Vua Chúa cùng nhà quan thì gọi 
là Vía, đạo Đức Chúa Trời thì gọi là Sinh nhật. Vua Chúa có rước 
Vía, thi thiên hạ đi lạy cùng đem của đi tấn 3 cho Vua Chúa, mà 
người lại ban cho các con, quan thì cho áo củng tiền, quân dân 
thì ăn cõ. 


«lrong nước làm viạc ‡ quan, một năm hai qui, hai thoế °, 
cùng lễ khánh thọ, lễ bài biều, lễ tết, lễ tiết liệu, lễ giỗ, lẻ đoan ngũ, 
mặc có sở cai ° làm một năm chín lẽ. 


‹ Bằng sự chức bên Vũ thần, trước thì chịu Nam tước, Béc ï 
tước, Hâu tước, Hữu điểm thự Š vệ, Tham đốc, Quận tước, 
Quận công, Đề đốc, Đô đốc, Tả phủ, Hữu phủ, Thiếu bảo, Thiếu 
phú, Thái úy?, Thái bảo, Thái phú, Thái úy, Thái sư, Phú tướng 19, 
Hữu tướng, Phú nguyên súy, Đô nguyên súy, Đại nguyên súy. Ấy 
là chức bên Vũ. 





Ì. có con đề: ở đây có thề hiều là, có con đẻ. 


¿‹ Đăn đây tác già xuống dòng, nhưng chúng tôi tự ý viết liền, vì ý tưởng liên lạc 
trực tiếp với nhau. 


Š. đị tấn: đi tiến. 
Viạc: việc. 

9. hai thoế : hai thuế. Có lẽ phải viết là hai tuế mới đúng. 

G. mấy danh từ này không rõ nghĩa. 

?. Đéc tước: Bach tước. Người ta cũng gọi là bá tước. 
thự vệ: thị vệ. 

9. hái úy - Thiếu úy. 

10. Phú tướng : có lẽ phải viết là Phó tướng. 


194 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


‹ Bảng sự kén thiên hạ, thì sáu nắm mới một lần; ai già thì bỏ 
ra, trai thì lấy làm lính đánh giặc. Ai thứ nhất gọi là nhất hạng, hai 
là nhị hạng, ba là tam hạng. Ai hèn thì bỏ về tiểu hạng, ai quê ! thi 
bỏ rằng bất cự, ai đã già thì bỏ lão nhiêu. Ai có cha làm quan đời 
trước thì cho công thần. Kẻ ở chùa cùng kẻ đi hát, thì về đàng khác. 
Thầy thuốc cùng các nghề, thì có chức riêng. 


- Bằng sự bên Văn, ba năm lại thi một lần gọi là Hương thí; 
trước thì đi khảo xã, ai có hay chữ mới lấy tên: đại xã thì hai mươi 
người, trung xã mười lăm người, tiều xã mười người. Đoạn xem 
ai có hay chữ, thì dưng sö cho nhà huyện, thì học trò đi khảo nhà 
huyện có đỗ thì lại khảo nhà phủ. Ai hay hơn thì cho tên nhất, gọi 
là ưu, thứ hai là tứ tràng, thứ ba là tam tràng. Đoạn mới họp lại 
làm một xứ là một tràng mà thi. Có quan giữ áp tràng, bên Văn thi 
quan Tấn sĩ, bên Vũ thì quan Đô đốc, Công đàng, cùng nhà Tì¡, nhà 
Hiến. Mà học trò vào tràng thứ nhất gọi là Kinh nghĩa. Khao Sách 


2 


mười ngày liền ra bảng cho thiên hạ xem tên. Ai đỗ thì ở rnà lại thi. 
Ñgày sau gọi là tràng Lục; ai đỗ ngày Lục thì lại vào ngày Phú. Đồ 
ngày Phú thì gọi là Sinh đồ. Lại thi một ngày nữa, gọi là ngày Sách. Ai 
đỗ ngày Sách thì gọi là Hương cống. Đến năm sau, những kẻ. 
Hương cống mới ra thi ngoài Kẻ Chợ trong Đền, có Vua Chúa quan 
Triều cùng thiên hạ đi ngày ấy, thì gọi là Hội thí. Ai đỗ bốn ngày 
raới gọi là Tấn sĩ, liền ra bảng cho thiên hạ biết. Những quan Tấn 
sĩ ấy liền đi lạy Vua Chúa, đoạn lại về học một tháng mới thi lại. Ai 
thuộc chữ hơn, đứng thứ nhất gọi là Trạng nguyên, thứ hai là Bang 
nhãn, thứ ba là Thám hoa, thứ bốn là Hoàng giáp, thứ năm là 
Chính Tấn sĩ, thứ sáu là Đồng Tấn sĩ. Ngày sau Chúa cho đi làm 
quan các Xứ, lại có chức là Hàn lâm. Khi trước chịu cấp Công là 
coi các thợ, cấp Hộ là coi các việc đàng, cấp Binh là coi các việc quân 
quốc, cấp Lễ là coi các lễ qui thuế, cấp Lại là coi các việc bên lệnh 
sử. mày) lên chức khác là Đô Công, Đô Hình, Đô Binh, Đô Lễ, Đô 
Họ, Đôi Lại. Lại chức khác là Hữu Công, Hữu Hình, Hữu Binh, Hữu 
Hộ, Hữu Lễ, Hữu Lại, Tả Công, Tả Hình, Tả Binh, Tả Lễ, Tả Hộ, 
Tả Lại, Thượng Công, Thượng Hình, Thượng Binh, Thượng Lễ, 


†. ai quề: ai què. 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 185 


Thượng Hộ, Thượng 1. Thượng chưởng Lục Bộ thì coi hết thay thây. 
Thượng Công xem việc các thợ, Thượng Hính xem việc bàn kiện, 
Thượng Binh xem việc quân quốc, Thượng Hộ xem việc đắp đàng, 
Thượng Lễ xem việc lễ tế, Thượng Lại xem việc các bên Văn. 
Trong Triều thì nhà Đô đài ; bề ngoài nhà Hiến, nhà T¡ hỏi kiện. 
Còn các Hương cống thì cũng cho đi làm Phủ, Huyện quan, cùng 
các chức thay thay. 


ABây giờ kẻ các xứ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam Thuận 
Hóa, Đông Tây Nam Bắc. 

Thanh Hóa có bốn phủ, mười hai huyện cùng có ba chu : 

Thiệu Thiên phủ : tám huyện, hai trắm tám mươi Xã, bay 
mươi hai sách, ba mươi trại. 

Hà Trung phủ : bốn huyện, tám mươi bốn xã, mười một trại.. 

Tĩnh Gia phủ : ba huyện, tám mươi lắm xã, một thôn. 


Thanh Đô phủ : hai huyện, sáu mượi lăm xã. 


Nghệ An xử : chín phủ, mười hai huyện, hai chu : }- 

Đức Quang phủ : sáu huyện, một trắm sáu mươi chín xã. 
Thanh Đô phủ : một huyện, bốn chu, năm mươi hai xã.. 
Diễn Chu phủ : hai huyện, năm mươi chín xã, mười thôn. 
Anh Đô phủ : ba huyện, năm mươi xã, mười hai động, 
Quš Chu phủ : một huyện, hai mươi động. 

Ñgục Ma phú : một chu, hai mươi bảy động. 

Phú An phủ : một chu, ba mươi động. 

Trấn Ninh phủ : bảy huyện, bảy mươi mốt động. 

Thuận Trung huyện : mười một động. | 

Thuận Hóa : hai phủ, bảy huyện, ba trắm bốn mươi mốt xã, 


bay mươi ba sách. 


Bố Chính : Sáu mươi xã, bốn mươi trại. 


1. Tác giả viất thiếu chữ Lại. Phải viất : Thượng lại. 
2. Tác giả ghi không đúng số phủ, huyện. 


196 !ỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Quảng Nam xứ : bốn phú, bảy huyện, một trắm mười tám xã, 
ba mươi bốn trại. ! 


Hải Dương xứ : bốn phú, bảy huyện, hai trăm mười tám xã, 
ba mươi bốn trại ° : 

Nam Sách phủ : bốn huyện, một trăm bảy mươi bốn xã, hai 
mươi mốt thôn. 

Hạ Hồng phủ : bốn huyện, một trăm chín mươi ba xã, hai mươi 
TnỐt trại. | 


Thượng Hồng phủ : ba huyện, một trăm ba mươi sáu xã. 


Sơn Ñam xứ : mười một phủ, bốn mươi hai huyện : 

khoái Chu phủ : năm huyện, một trắm bảy mươi bốn xã. 

Thái Bằng phủ : bốn huyện, một trăm mười một xã, ba mươi 
mốt trại. 


Kiến Xương phú : ba huyện, một trăm bốn mươi xã, ba trại. 

Tiên Hưng phú : bốn huyện, chín mươi tám xã. 

Thường Tín phu : ba huyện, một trăm bốn mươi ba xã, hai 
InƯƠI mnốt trại. 

Ứng Thiên phủ : bốn huyện, một trăm chín mươi ba xã, bảy trai. 

Lí Nhân phủ : năm huyện, hai trăm mười tám xã, tám trại. ˆ 

Thiên Tràng phú : bốn huyện, một trăm ba mươi hai xã, ba 
mươi bảy trại. _ 

Nghĩa Hưng phu : bốn huyện, một trăm sáu mươi ba xã, bốn trại. 

Tràng An phủ : ba huyện, một trắm mười một xã, bốn mươi trại 

Thiên Quan phủ : ba huyện, sáu mươi xã, hai động. 

Sơn Tây xứ : sáu phú, bốn huyện, hai chu Ở: 


Quốc Ủy phú : năm huyện, một trắm sáu mươi mốt xã, mười 
sáu trại, hai mươi bốn động. 





41. Tác giả không kề rõ từng phủ trong các xứ Thuận Hóa, Bố Chính, Quảng Nam 
2. Tác giả ghi không đúng số phủ, huyện. 
5. Tác giả không ghi đúng số huyện. 


TÀI LIỆU VIẾT TAY. NĂM 1659 197 


Tam Đái phú : sáu huyện, hai trăm nắm mươi mốt xã, mười ba 
chu. 


Đào Giang phú : bốn huyện, một trắm nắm mươi hãy xã, mười 
bảy trại. 


Đoan Hùng phủ: năm huyện, một trắn mười lắm xã, sáu 
tTRƯƠI trại. _ 
Trì Giang phú: hai huyện, sáu mươi xã, ba trại. 


Quảng Ủy phú: hai huyện, bay mươi bảy xã., 

Kinh Bắc xứ : bốn phú, hai mươi huyện: 

Thuận An phủ : năm huyện, một trăm chín mươi bảy xã. 

Từ Sơn phu: năm huyện, một trăm chín mươi bốn xã. 

Kinh Sơn phu : sáu huyện, hai trăm ba mươi bảy xã. 

Bắc Hà phủ : bốn huyện, một trắm ba mươi chín xã, một trại. 

An Bang xứ : một phủ, ba huyện, tám mươi bốn xã, một trăm: 
hai trại Ì: 

Nghi Hóa phủ : ba huyện, hai chu, một trắm hai mươi tám động. 

Hi Hưng phủ: một huyện, năm chu, bảy mươi hai trại, 

An Tây phú: mười chu, năm mươi tám động. 


Kìinh Sơn xứ : một phủ Tràng Kénh”?, phủ Bãi Chu, một trăm 
ba mươi mốt xã, hai mươi sáu trại. 


Thái Nguyên xứ : Phú Bảng phủ, bảy huyện, hai chu, một trắm 
hai mươi bốn xã, một trăm ba mươi trại. 


Thảo Nguyên phú: một huyện, một chu, tắm mươi xã, mười 
ba trại, 


Cao Bảng phú: bốn chu, một trăm ba mươi hai xã, ba mươi 
lăm trại. 


Phượng Thiên phủ là Kẻ Chợ: hai huyện, kề 


những phường 
phố, chẳng có xã. 





1.7 Tờ đây trở xuống tác giả ghì không ràch mạch. 
2. Tràng Kénh : Có lẽ là Tràng Kênh. 


198 tỊịCH SƯ CHƯ QUOC NGƯ 


Thọ Xương huyện: mười tảm phường. 


Quảng Đức huyện : mười tám phường. 


Cả và thiên hạ: năm mươi mốt phú, một trắm bay mươi hai 
huyện, bốn mươi tám chu, bảy nghìn chín trăm tám mươi bảy xã. 

Nước Annam đi bề dọc từ Kẻ Quảng cho giáp cõi Đại Minh, đi 
bộ năm mươi ngày. 


Bên ngang từ biển đến rừng ổi hai mươi ngày. 


‹- Thói nước, trong nhà thì thờ Tiên sư, là dạy học các nghề nghiệp 
øì, thì có Tiên sư thay thay. 

‹ Bếp thì thờ Táo quân, gọi là Vua bếp. Nó lấy chồng trước thì 
sa vào lửa mà chết, nó lại lấy chồng sau mà lòng còn thương nghĩa 
chồng trước, thì chồng sau đi xem nơi lỗ xưa, thì mình ! cũng sa 
xuống mà chết. Chồng sau thấy vợ chết, thì cũng gieo mình xuống 
mà chết,thì ba người vào một lỗ ấy ; thì người ta nói bày đặt rằng: 
ấy là Vua bếp, thì phải cậy cho làm mọi việc nên. 

‹Sự Thồ công thì thờ ngoài vườn. Vì xưa có một người 
ở bên Ngô, ở xứ Hô Quảng, hay đi sẵn chơi trên rừng. Ngày 
ấy thấy một trứng bỏ giữa đàng, thì người ấy lấy về mà đề 
chơi. Ngày sau trứng ấy nở ra được cái rắn. Liền cho nó ở nhà, thí ' 
nó đi bắt gà lợn người ta mà ăn thịt, hết nhiều của người ta 
lắm, thì người ta kêu. Ông ấy liền đem nó lên trên rừng là nơi 
trứng cũ ngày xưa, mà rằng : con ở đây, chớ về nhà làm chỉ, con 
sẽ kiếm ăn rừng nầy vậy. Nó liền ở đấy, có gặp ai thì bắt ăn thịt 
dù mà trầu bò hay là ngựa cũng vậy. Thiên hạ sợ, chẳng có ai dám 
lại đấy nữa, thì kêu cùng Vua rằng : đất ấy có cái răn dữ, chẳng 
có ai đánh được nó. Mà Vua có sai ai đi, thì nó cắn chết, thì chẳng 
còn ai dám đi. Vua liền rao thiên hạ rằng, ai mà đánh được rắn ấy 
thì Vua cho làm quan. Thấy vậy, người nuôi nó ngày trước, liền 
chịu lệnh Vua mà đi đến nơi nó ở. Nó liền ra toan cắn ông ấy, 
thì ông ấy rằng : con cẳn ông ru, nầy là ông nuôi con ngày xưa, mà 
con chẳng biết ông ru ? Nó liền đến chân ông ấy, như lạy người vậy. 
Ông ấy liền chém một lát, nó liền chết. Ông ấy về tâu Vua, thì 





1. Mình: Phải hiệu là bà vợ. 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 190 


Vua phán cho làm quan ; thì ông ấy rằng : tâu Vua, tôi chẳng đáng 
làm quan. Vua phán rằng: mầy muốn đi gì thì tao cho. Ông ấy rằng: 
tôi muốn ăn cho đủ ; thì Vua cho hễ là trong xứ ấy có của gì mới 
thì cho ông ấy ăn trọn đời. Vì Vua đề cho coi đất ấy, đến ngày 
sau ông ấy chết, thì xứ ấy còn thờ ông ấy như xưa, gọi là Chúa đất. 
Đến ngày sau có người Annam đến đấy thấy, liền bắt chước mà 
về nhà làm làm ! nơi thờ, mà nói rằng, Chúa đất. Cho nên người 
ta bắt chước người ấy cho đến nay. Ai ở đâu thì có thờ Thồ công 
đấy cho sức khoẻ. 


(Chùa thờ Bụt thì một làng là một chùa, nhà thờ Thần thì 
cũng vậy, chẳng kẽ được cho hết. 


d«Ñghệ An xứ, những nhà thánh thờ Đức Chúa Trời, được bảy 
mươi lăm nhà thánh. 


Sơn Ñam xứ được một trăm tám mươi ba nhà thánh. 
Hải Dương xứ được ba mươi bảy nhà thánh. 
Kinh Bắc xứ được mười lăm nhà thánh. 


Thanh Hóa xứ được hai mươi nhà thánh. 
Sơn Tây xứ được mười nhà thánh. 


Tài liệu «Lịch sử nước Annam› mà chúng ta vừa đọc, được 
chia làm hai phần : phần nhất, thuật lại lịch sử chính trị nước Việt 
Nam xưa từ đầu đến đời Chúa Trịnh Nguyễn,. tuy nhiên, tác giả chỉ 
kề hết sức đại cương ; phần hai, tác giả viết tương đối dài về 
phong tục, xã hội, địa lý hành chính và số chùa cùng nhà thánh tức 
nhà thờ Công giáo. Tập tài liệu có giá trị đặc biệt về phương điện 
lịch sử chữ quốc ngữ ; còn về phương diện xã hội, thì phần hai của 
tài liệu cũng giúp chúng ta hiều rõ hơn bộ mặt Việt Nam thời đó. 
Cũng vì vậy mà chúng tôi trình bầy tập tài liệu này ở đây. 


1. Tác giả viết dư một chữ fầm. 


Tời Két 


Cuốn sách nhỏ bé này tuy đã giúp bạn đọc 
hiều biết rộng hơn về lịch sử chữ quốc ngữ, 
nhưng còn nhiều thắc mắc chưa được giải quyết, 
ví dụ :— ai là người có công nhất trong việc sáng 
tác chữ quốc ngữ ?— tên những người Việt Nam 
đã cộng tác đắc lực với các Lính mục Dòng lên 
trong khoảng từ 162o-16so, hầu đặt nền tảng cho 
chữ quốc ngữ ? _ 

Thật ra, chúng ta chỉ có thể nói một cách 
tông quát là : việc sáng tác chữ quốc ngữ do nhiều 
Linh mục Dòng Tên ở Việt Nam thời đó, và, 


_ có lẽ các Thầy giảng Việt Nam đã là những người 
cộng tác hữu hiệu nhất với các Linh mục Dòng 


lên trong công cuộc này. 


Dù sao mặc lòng, chúng tôi đám tin tưởng, 
cuốn sách sẽ giúp ích phần nào cho các nhà 
nghiên cứu lịch sử ngữ học Việt Nam, và riêng 
cho các học giả, giáo sư cũng như các bạn sinh 
viên, tha thiết với vấn đề lịch sử chữ quốc ngữ. 


H, 


HN. 


IV. 


NGUYÊN BẢN 
TÀI LIỆU VIẾT TAY 


. Một trang trong bản thảo cuốn ‹« Tunchinensis Historiae libri 


duo» do L.m. Đắc Lộ viết năm 16426 tại Áo Môn. 
(ARSI, JS. 63 et 8+, f. 22). 


Trang đầu bản tường trình của L.m. Gaspar d'Amaral viết tại 
Thăng Long ngày 31-12-1632. 


(ARSI, JS. 8s, f. tas). 


Bức thư của Igesico Văn Tín viết ngày 12-o-16so gửi cho Linh 
mục Marini. 


(ARSI, JS. 8r, f. 247). 


Bức thư của Bento Thiện viết ngày 25-1o-165Q gửi cho Linh 
mục Marini. 


(ARSI, 7S. $r, f. 2a6). 


Tập «Lịch sử nước Annam » do Bento Thiện viết năm 165g tại 
Thăng Long. 


(ARSI, JS. 61, f. 254-2se). 


_@k»4«&x VN z Zx⁄£. cýÊ 2 


(u22:z22 2 10506%< 2220959 NN cø ze2~e Z3. azc- 


(2 x„-y  fÄ-k»x2«..22/22<4 Keo acss€ c«[É4/#<ceace.g (22/7 
/kưc{«‹+Z .9,- §-274 7£ Jlx2~ge+z⁄2/ '@G Lxc từ Z74/071 y 
As«e /X⁄222/0: ca“ ⁄-200/722-x6- 


Ạ 2c/xo «2» rK~ 


s06 s6506095/051-220W “xt«/(Cc-/CCt 75C. Z2ytg2xvV/ 


A/wLX.4.:ì ?t.~ ~-a “a1: + 2JL6sees7 'c«Ằ 2 vÁ /42yaee 249 77" 7.21-4Á 
#„..<É-a O2 te, /«e/444 vở 2c 9J2%229/ nhàcaec / net J2. (2-3 1% 
fOyiccev (L(to/1. 8c Ccot«s (Lckớ Cao - “27% cŸGusê ¬— 
t.-4z (624 (2/6646 x6 JfUdfe Âyc6ree g0 22/5 đo suc 
@nseexaéra ma “.€/⁄ALea“, JÀ“ 902G Z 7y €2 224C Sảs-ac „ 
cty (Ly g1<4 5c ÁÊo~ (6eend se me//2xtex6 Ê  - : 2E 

0 tt Akeaaé: “⁄%x ôxuÓg s.- 46-z «euŠ (+... #Œ (2% éứ “6/4tc«~ /ta.- .7/6xe =v2/2/2e#ˆ 
>„A.: \@-ˆa~ 08 Xe. ^~..-.ˆ.< 22Á«, 2222x049: necp/ +^~- 
CV “Tơ na n6 nynfyaunannaan vẽ na a2 
2415/4+asÁ'É„4//€£ : 2€ ~.ư ke /~0 ^+2«A2 2x4 “*8*cd 69 (644 G/22se C26 cÁ«e 
sa %/<-<=<~— 7 Z2... 5 2 '⁄⁄ve«v/“—-Lc z2 Z4: Ø#2aa.ccas£ 
la X/CY 7 TÔ tực Zv-đ 2v +2 'ưyAö% s0xống Ý.A./Ý/1 185 ; —te.2 
lYTÂk /kedgteee~/e-es62/ ' Xt*c7224yce xe C44, tÉ (xé «eé Z~-~e sơ “42¿eˆ 
Cư (6ò /E¬Ac^2 l4 E2 1/4 Acxeee (G24LÁA4)//646 Z4 226 2-22 2> 
“«-t.2⁄7/£249/ TT 02 6xx U46 sce lccem,gtssveeee//6 xứ -.r~ 


G CS —Y 1s (n5uxnntrsaanx0 l(n0NESONHNN 
+ Á{ coovx4&; “2E D22 Z2) 22612757 ge” (L2 4-6”. Na. 


22 


- HC 1 NNVA l | 
do teino de .Ẩunam do altto d© tố 2 
7z 2 ‹ .6h:án2 (bfneia2 A2. 
42.27 4}⁄2zz.22 4 (2 xuiz4 
_4.52se-2s 


ztÍlmz cư #2 Ác v2 1/2) 7717 234 
22/2 V57 sự Z7. ..Morl Á+ „#2 
⁄# ÉP” SEN L7 z4p A2. .024//00.2d0u2/xố ¬ 


: 272/22 4L 414/2 ca Ì-201/46460/0A867 
⁄2Á; 2/98) sơ ninieeds 2? 2a/z/E. 9252)7 


“2©. 4/110, D4 277771 ⁄⁄⁄ Cườco 277. oeứ?®(Œn4J out 
C2b mz ⁄ 22% 0006/00/0074 L4 
1⁄2 r®-% 74 (212 zzz/2/ A-(2/2 
so -tếnd e4 4; /2zze 
VỆ”, 


-/2/ J4/241Z/ Ø/L` f20Z/ bế  ớn 


"- F3 _— y7 ⁄0,22X=er,ceeiuEa V4 


2ươn. 22: N°222/2-caniaÉ 21. 47 





“( 727 


2% ⁄⁄98-/-- : 


<x⁄2⁄3v.:€€ 


z2 xe. : 
>z:⁄⁄2: 2%. e5”: ˆq ước 
2z. /22zz~ /Z- se s#x /2 ~z. ni 3 22/3624 : 
2 “ai-*Z228B xÍ-¬nể-q402 
TH 
Q 2y ze 2, enC 
ch c G= SE F8/ D2224 


lá  72¬bế-.4n 
'xzé 


22222 So 22525 + 


\N 
`) 


\ 
tên 


vì 
à 
` 
\ 


_N 
hề) 
$ 


hbb 
NHÀ U` Sị, z 
PP VN 
ĐÀ N 
l ì 
NI 
th 
LỆ 


L NỀ 
\ì 
Àk 


Ÿ‡ ÔNg, ki 
LÿkEf 
2) SRBN 
INN h 
T§ 
SER 
VÀ 
Nà 
ly 
Hà 
h 
VÀ 
th 


Yn 


⁄ 2z. 22 222 S2 


ìy 
. 
\Ộ 
VỆ! 
N 
vị 
rà 
\: 
Š) 


KH SG cv) 24 Mp3 ' Z2 


287 


` ~ ˆ > C^> - 2 \ 2”) 
+2“ 777 “ng.2% c2 Z- 4 25% 2- Z2“ 
/ˆxte%x 2x c2 ỳ 25 24 cỄ cớ, 2n xeru 
_£⁄ 4 ~. ⁄⁄2* c6 /225 ⁄⁄44: ©z-zZx Z9 2-1 cf2 2i 

` 9>? 5€ ⁄ ⁄ ú ⁄⁄› 2 Zề. “4z ¿.7) Ð -iêng ^ 
?Ý“ Ấ z c2 2⁄2 S%% xồxa S; 
2⁄2 z4. Ø. Z/V Z/se T2 S20) 
, Z2 Z4 ~< Ø đt ZÃ 2-22 772% 22/21/64 ae. 


"2T - - - ..= 
⁄ 4⁄2 


— 
-— 


can 


n n^Ầ VU gà ` ” ^ ⁄⁄2-„ £ -ấ > 
^ đề: 22 Tá, -Ê31/ 2 022 T27 


E Ai BE 2072222132804 
„z- 2/2 22,22? VW 2X” ⁄% Tế 27 Áo z2 ĐC 
c^ Set 02 ^ „¿$2 "a4 ý, c2 055 Z20nghiEsg 6+ œ(42, ca X .é` 


m Ty, b0”? ”..... g2 Tờ. s4 


22... 6:22 22 w. 
k4 Z2 3022 z c.22/..2.44- SA) 2Ì  c => 
„227 ⁄% RENg đc z⁄2- z3 z6 222/7 chyi T2 2974 

z4. r2 Zm~n4fY v22 2.2 XS” “ốt24 


;ÁP ` (2 sa Z: AC. Ñ . 


vo x4, 
n„ VÉ, + r2 225. x22 2U FT. s.. 
Ấ7 22 2: 2254 S 622/2 S= 
XAA ĐÁ (- 2ˆ“ c2 v2: --“ ⁄⁄4/~Ê`/2a a3 «s~ 
A22 22, 424 2e m+ 22m5 3z m sẽ quai 
““/“- 2⁄2 2⁄~~ ^^, .”a (22m 2 (^a+ 22 `... Á¬ số 
“z5 r2 T7” Z⁄-:s.£ 2 22⁄2, x0 7227" “NÓ 
c2 ) S“2 G2 È~-⁄2c ~- 2x (v2 251, 
# 22/722. ^^ ^ T212 422 x/ Z2 HN 2 20502 


_/3⁄4- 22x„-» 






s2 P1 


.... X.. “°mn Sứ“ ~ 2 x{r Kế 22:2 
22 2385, - S ấn, 22/221: xưa sé “3y “4 ˆ 26 “z2 


⁄?; ⁄. g2 22z/2-9272%¿ 3:2 V4, 
“ 23›7150%-.47-%đ “V2 22/459 #y 
Hộ 2122 V-ế 097/5. ch ng 222 S2 xnxs2) 
2/A- x22 42 <~ 2 2^<~ Z29-/2--.42 <7 + 
c0 225 “222 T225, < M527 180 
2c SE 2-4600 2-2222. —-2272- S22” 
l:3909314007277072 k4 
2⁄22 22⁄2 x8t „4E gucx⁄ x⁄E 25319222 
T3 t9 37217%1007-07C27 Đi NT 
4< 427,460 %6 2s. (244 má 7c 4£ 42 
23222 E2 223/22 2-2 rốn xay + 
4⁄7 >4 x„¿42.2/(:z£ z2; 
27555 2-2 —-- E222, 27182 - 3:28 
~€*„.£` 64% 92" #m¿ s26. 4 “e"Aé V2» 
K 21/45/20 Z6: sDẾ: rễ +3 “42s RE 227 75227 MS.” 
S264 kưÐvxởi <4 Mỹ, 22⁄7 v40 S232 
22 “622 „: x2 -52/ 226 2 222- -44 /8Z 


2&6 


2: Nay” 


z h Z Ki 
2722 z Z2. 22. —.-. S3 
: 2z 


na L/22,- 2y Ê 242/47, <Ẻ mn ngần ⁄Ề mệnote Z4Ế `. 2< 
2x1 sen" cac ĐÃ): Z7 Z6 MT 2N = -2-< (¿2 
E m2 2 22 34⁄2 03x~ F>S800t9225272 


: 422 
“^ ^=, c2 2 
g)77 s D2 ./2 cố 22 A' 2/235 2718, 


ˆ ⁄ z 
"*" “`... 


' KẾ xà Z2 192-167 42. ~= = Má gioi ”—: 
2⁄24 422 .ữ: S122. 2 Sơ `. ã 
”¡Á  pa2 =2250) 0 515-TE xxạfi ~ 44 2= J8 kóổi =4 øx°£ 
2.02 z~ ^*Sv2ama⁄ 2 20524. 2/4. Vyn 228 z2 
Z“ .^- E4-- 2m ` “A~ Á: 2 P42 si/ 222 
ma 222 27/2: 42 22 Bê 47 = ZJỢ  . Me “282 “zzˆ- 


2255: S” S AIPP Đ9ẠC nh, YẾ - “4g ...“ 27 xà? 
2/71 z2 £ 272ce» cễ 2 ~2⁄- 232) .272% 6accta 2x 2 
W: sac: .đ21.. 42-+a -. 4. /42Ÿ*x đc dt 
21722 s( cÃc “.z. son +2, z2 Ác. 
ÁÝP Z6⁄22 Z ⁄€ Z2 ⁄22.2 2⁄2 2 z2⁄ 5-9 nHng” 
z cc 222221, „2... z2 2£ 22 2⁄2 s22 27 22 
“222 22 112:22929)29 “S6? <4 2z; n2 ^ ý dã. 
x24 + r6 . #42 2: 92-43” 
222 „.- (2 27 Ziz~ /22. x22 22< +" Z5 „24 
%2 265,212 2 “ˆ em: ~—¬ +z^ S2 05 (7-52 c2222, 
s22 LÍ. 292: b.. „22.222 ca sã V5 22, 
ấu đế c3 22„:1 42) Xx/ Z5... =8 9.23 2 
an“ 77272 ... xế --22 22:2 2:2. ae ⁄ 24, 
407352 ¿%3 cá c4 22x 2 22 zxz6 


2222/27 -2382xx-mk „44/22 n2 


| KV suy, +⁄* 2 @- : 


c2 s⁄£ Thờ (Z7 “% Z “2 “. 9//71.- 28 íec 
Che 1 SỐ xí 9.2 “`... 221~8 
2222229 “Z9 2⁄22. cx* 24=-c^ Ổ Ấnz© 


—Í CC .T - gŠt- !. 


4“ {1⁄2 


2-2-2 4⁄52.. 2„ 202%. “4â... Ê 20 “i2 
282422 ch ađ) Mrb6- 19.39.4923: “2. 2 : 22 vi 


h đo ; Sỹ <2, ‹ gefˆ22% 22» cử 2155 c6: 
C27 559 T7 S5. PS 5n 
x2 Ex “TT ~£ 5e. 4: (25 26⁄3 26 0n -%$—= 

Á 222 _ 242222 2/21 08864 425 XS S2 N2 S⁄2 / QN/rVA 
2220722822 2: #⁄ 213-7855 —x 
'2-ĂM.ÄWE 72A2 2ˆ AWSO-S7572232Á0) S2 2271 
Sẽ , 2= 3bV>/0929227144 SE 7277272716: Sử 
-- 8.Z 52c dư 272 v28, 5147. 


D ng sa¬ Xe? V3. 5-2/292. 5-2 cá 2/ 


⁄ 0 4⁄25 2x 22 


ĐA S3. =2 Fx:- — 22 >2 
Š.<, e2 _.~ kẽ 22 “..ẽ ẽ 2 2y 


se s4 mẶ< = 22222 2/005 si x22, “^ 23 s2 
Đế? Xheệc ê: 7770 bay 252057 ⁄z z⁄% 


&.~ — Hoà gái 12 “ác “4. Z2 = 
CA 227757 ⁄4.22 lột xuafce bạy 
A7, c2 Z2 .zớa F7 202 “4.6 2/0) rất (856 


“ 2< 24-- 26 ˆ -/z,- Ea “5 „2⁄4 „2N ?Y21 c~.ư$ “san 
#-‡yriP: +®68- =>. `2 .~ «-⁄(8. “+ 2⁄„ 


S2 Nhi dê c2 y6 (6) S5 AE cụ E& s11 sếcecề (4 23, 
MÉS/^,É)” T4rg0i lo 2/255. ra c<Ÿ HÀ A27, 27m P0 4.7 v.< “2` C-.“- 


2“ Ê S205 27228 2226-596-235 4⁄22 LAMbef. x25 


` sa<= 2-2 /ứ~s27~, -- 222 
đay —- T250 Mưa “ã 32/2 52 
¿e` “2 ^u — 
z A9y 312/2. 444... 4: „8. ,4,31⁄208 0.2 
Z2 nh: Kưé Kế sh n3 25 XÃ 3z 
“ S-X8 só 
2 225 ¬ ⁄2 
c“.. “ “m2 `4c«» —. X Áz^- F224 
2y 4s “<<, 2/252 2c8-221-- va 2t môn 
1v II nuoc, 


La ~ 


xí. 422 GỖ. £ráa, 2v x4 ZẾ5. 762606 2E =4 đc: ể 

2% VY NYaPVrcað/ S5) 2 Xx2L.2j 
2a 5, 424v. 222 2222 7⁄2 ~, z⁄: sử 2257 2% 

2a— 22 7 “ Tế r0 sy#, - 2>, 
Z2 ".. 2 Si 2 mm... 42 2 s““ cZza* V5: 2 

N3? SG S7. Mỹ10-7285- 5979773 

“2£ z4 ~- 2% mẻ c9 2É, 248 ng. “a4 tggớ°-~- " 

Z.£Z + cv “em 

F. 757 19251 007277 57 8n 7p 

2222 s⁄% _ `"... SP ác TH: 


: 25 %L 2425 22 (xe Ác: 
an s22 622 S x#GÉ 22 
262 F2/sác 222222 cẤ*⁄4 x. 2a/42 Z GP pc 2234 ke 8-28957-3: 

ay 22 “z “4.22 “2-2222 2,2“ s>a^ z2. < 2⁄2 áÃ„£ 
PJ.VI82/2/)27-ã1072s915: 
: : co /2= ~—p ^+~- da“ M¿42iÔBEC” Tưêt =Ế 
3 12 L.52002960022 5 2a ca. z 
V2 Sẽ 22 Aó cứ Sa s 
Xa % “e2 >z. 44 “2-24 1⁄2 K VEn 


ca 2= “et ¿ CS. -3-⁄7303..2 H”A< „221tr en me CS ni : 


; “. 2. ~. . 2⁄42 . đa ME Tiếng “ PM 
2222 Z2 25 3...2. = _. ác 
42 252 e, Z0-v 18" .J2¿# 


Do To, 2/40 2 
NV S2? “đc 5 ?2:. 4c, Z2» “o2 ~~~~ J2 ~.0 
¿4 HNRZ2)Y27 XE. SA “ 22s 22 có 
P2. 4g S5 <520-- đ - 02 22z TT Sai X2 'ợ~».2~ ` an đo 
276% + C2, 2:2 r7 c⁄⁄ co >2 
'⁄2 05 Ý.É, cm £ T EM 4 2255, P582 22-2 


`"... VI? cay 2a z 
29. 2 .“ “ ..s _“k. . “„>= “c2, 2P 
39/8929 8/5EcG ước krổ 220 E4. `". P2 — 
258y . A Z2: a6 b2 24. . 
.. „⁄2,£t SN cọ. +. n km mái +: 2x c- 
2< San vai T5 2086 SỬ “404 c2 v20 22 
H10 4⁄2 c4 44 4e (25222 _ 
2a: Đ5--23 “.dE” c._ 2, 22x ĐÁ: 92 2262-26, < xã: ZNg 


22/222 25⁄9 Z““- r⁄22£ - n đy asf//2ns¬ „ <G1...2,. “Ể ,Iec 


va s “4 6w “`2, (xa /a c4⁄€ Lưềo cu” 0 ý 6 mà 
+27, neo S2 


«4227 Z2 2⁄20 97x XS -f⁄6 2 .£- 
zz..' PVC 2372-2093. ` ¬” 


Q¿êớ 


Kở 
< cu x6 sư. ~ vá HÀ” “ xe /Z› ~ lá c1 c8 mà 
580”2 "xé 
CA TP 2P X0” 29A1 cọ S9 00/A.-3 2 sà 
ca ta 000 ác 22 
T0 ¬x Ziz” 2-28 “ ^ˆ, ¿ ” „2 .- y2. ro} “^ <a 
“£A= X4 50K. Đa 2//Ä s2 +. 22.921.225. ..? TU AE, 4. š đa A27 HN T 
2 xÊn “£ “% 2/2P E2 ng 010). .. Jwciday7 
CÔNG) Ế Su4r1n n0 x4 Pự 0 Á^ “ “^^ x25 2, s1-£ ‹ế t ^*, 32-4 
v7 SMỆ-SE 7,2 c~. =. £- Z>z~= 242 se A2 -25: “2y 
“. Nhé, Ay 22=+ cưa mỉ 2622 xé & 22 2- 
Ctng 2 23 - “. ng 
~-⁄2 +.éaŠ v.v... 5 g2 “2 b-n cá / ⁄ !.4. cản Ác co. 
28-2 Xe 2y 2127 
xắn cv #0 Z42 cài „Ééh~G ~“ˆ2~e „42 -.C»r« 
lo tt” C3» „⁄.-2„.2 ~- Z2, “»ế “S — 2822 2= 
ác 3 Jpil0-SMee2”/2:3723/727 si sa C22-- s2 Ni ng 
`. 75886791. ... ST ⁄3...2- 
“2 “2Aiugl—=-2-xp&"Jer-if2'È f22-/24 54x, 2à 252 -_ŸŸ- H42 Ax 2iÁv xen) 
X7 s2-5/ 2£ SP 2á zg (A 2a ca CASn WẤS 4Ã dệt đ+6 3n #.. 
cá =E-i S“ K00, v2 2+ m2 mộn nưn, 
x14 .— 22, E ` 2. 3.739 Y^z~^s .*S*a~ 
Z6z--22> . 2n m«^, “ ..⁄. ác “2< 
Az m Ti n Z2 2 22 “2⁄.S an 
PIN 2, z.21/2<- 722-246 2-28, 1à «/ CỀ~« (2247 42m 
⁄ É ch c6za ve ` ⁄⁄^ c1. c (x%, z4^ DU, da #” ý 2Á(12 Ag (ÁF, mà tấu 
ZXz66- 0y, Sa c2/2242/2624%. ý 3c26s4/(90/=%~ÖÉÐ, uy 4 “2 
Co H4 2. £2— 
7⁄20 xên “2y! 7 4y 2, “<‹ .“ 2= Sen =2 “2.27 
V724 vz— 2s: 2/20) 2C «4 5 X¬Y2/N2 ST 
=2, 427 222 Zt- 2 /2,22(222 260/201 
K20 027, “3£. mm 22m ` n2 4¬", biến Tê tác Xe aa | 
rán 3 'sế⁄4 2< +?⁄4-,6 naxy “+ ... 
VN ca l-Ýng sử 
tá ng sa ^~ vá, ⁄4 ⁄“ 22%. z?Õ›.⁄ „9 A - 
S2 Xa 2ÿ Zác cước. Z5 /f TP: #~-sã Z2 S& goi Z22£ 
⁄ =) Thy 7x 5 2522 Pin \ 


⁄ „8-22 SẺ n2 22- - — 221 ,x6--⁄ 


255 


^~ “+ tp 369723072 _2⁄Z⁄⁄ 2-4 X6C 2. Tư yệp «6ä 
“Án À2 g5 2m: 22:2 A0025) 424/25 S42 
Z2 “2` Z2 242w. Z2 Ax~:2^ 27:1 9... /c» v2 222: “23 
4P 85 -za 2. 22a Áp: cu c6 n«- 2 2 x.ướ7 26c ¡ “.U tren _ 3 
VzU/XPC PP: a2 Z2 --`2.< m` Z2 2< 2 x6, No EA 4 
V2/-WE“2k 72-400 2ì 6<, „1 a((2„---6«Ÿ “Nã „N27. đ 


. SN TỐ E459 Tniyn 
24 Sy <1 +.€.22< ` 2-27 203-522 -5 


22222 £~++~„2z- S2 156 r2 sàn Z2 m 2z 222 " 


- “2` 2ý224- 6 25 08 Z )Ã%⁄29 Xuất A3 co. 2 4 
2z JACS 2⁄6, 6a vổ 4 po( 22% 2Á -2 24 “..< -< 
Z5. </6y~£ Ÿ.2 25 ⁄ 9z ma 21. ...⁄4.4- “2z số, >2.” 
"1"... ^s~n ZÓ( A242 (G4. P.2vt” 2-g 992-508 
2m2 .c CN `... 4: <2 
-ế 2y S202 Ác 2/2257 n Z, son lấp” -47) “2 2¬ (2£ 
217 xe -⁄222 52; 606/22 262- 2 mà ⁄25 2 “sen 2c 5 V292 
p-inB-x92 V2 18 722 5PS 7226 LớPt áunE:e/5/2//7 
Z1,¬¬„ Z2 É “ến ¿ ^ 2zn .. tên S14. m2 4 <~ 
~, -- SEN SE < < 
c2 xước “O2 ch 2y (Ác (6e c1 4622/06 
“46⁄7 22-<, xớ2) Án £¬ sz22-a `.» .. =ác2/⁄52⁄< s02 
M22 VY ..g7— “x2 đc cz*% Ảo zừ 2⁄22 
2: 4< g2 ^^» ø./a<, 2i at, ng Z2 am 7 Ê a2. xé 
Z4 XE xi» “2 222-222 25 4. 2 2⁄- P8 
4> DU vn. IV 2Á c2 sy << 6S 
< .\“zZ2- mứ, x4 sự “` 2% 2⁄3 202/097-922 26422 
". 5 (5, A4 Z6 2⁄4, Z6. ZC (2. tàn 5 
29/2. >./2Ê 22 „1 Z7 Xưư=n Ca AC nữ /Ó a- 2,2 
Ác 2 x/22/263s14/2:21.- Z2zr22 >+ A2 WNNG. 2 
12908829-) ¬.. — T224 c242/4-- 
_¬..  n 
` ...á 
2Y15-2 z= se ezv 22 „- s29) Ti CÀ 


2/2722 A24 Z2 ⁄2~¬.z 489209 Á bố 0025070 057/502) 
me A224 s./2 ế” Ae x. #.. “s2 2⁄⁄⁄2.</£% 
zZ⁄ 


và ĐÀN 


Xe 2+^+', (ae 2z 


_~ 
P275 ⁄⁄2\% CC CN Áo +. 2 + ó2, sat Z7 
đi Sai. 19751 AScg xé Cán? zz£ si 
2c cao 2£“ can 27 21, 
- KT 2725 25 To. Thác S22? “Z5: 27 Đề 
22 5: “ 
"5 Ẩm 4¬ BH 22 SE 2/82 
J6 21-7 SE, co 4 6y ca (2e =0, 2/2215, 3 
“cv, 22c Đà. Hổ sơn 5 cán 2 ‹ế: 6 
+ a6 “a y đốm cết v8 «22.. (nữ các 2 222 3⁄5 vn 


#87 S919 ngôn: sản 725 BN -z{ -^,„ 2 S222 Sc vÁ2- 
j.. Do 022100255 6:26, 6 Kiau vế, .. ¬.. 


vê r5 Thư p°et*zn Z T27. 2 2 
“Am, Ấp C92293. 42) eE,cc ⁄C -4,- «8E 22 
(sa 2 810) “cư. x22 —..r- 2. ¿J7 4/20, 225 A2 Ái 2exn¬ 
6/25 Z2 02/n At a42` ướt va & 4< ca, 5/2 ^^ 
ta ZE. /(AÁ (20a. Cậu đo2 cờ, c rŸ 226 2y 2z£ 2£ <êt (CS ¬“— 
A4 2 say êm ⁄\ 5 /2.~(⁄G 021/4 2\ 62a V80 2y2 2 
22 £~ TẾ”. .2NHPVENM- 2104/18/0294 2y 2/25 5 <2, c(» Á (% 
“5v. S.. Ax 2+ nữa nữ, no (4 
2 “A222 r2 y sen Z6, „9,9,2: 224202 
22, gen iu s2 ASẾP 2-99 ⁄^ 2 2S z 
ˆm S# ¿ KG ữ. sa, pm” X7 s 222 

Ÿ~- ;e2> Z 22 1, 2Ð G6. 2. ¬——...< 2%. 
cá A2 `. ¬= 6a pSRWY,J 
TK Đan 2/230P^-409239-307226-⁄Ấy 29203 55a 


mi A. @¬" 22 2 2nẾ 2+ Z2 ⁄%X2..Z rz%+ 
kệ “- Tan .. koức SỊ V72 

72 2m me 25 + ‹(4 đàn C27, 2722 m-— G⁄2- 
ZÃ ... Gốc ./25 ⁄e- “44. 'tit0116- 00.21” ~z 
⁄2£, PưN ~< 2222-42 TƯ ¬ kệ xa am 4 r J0 
42 S222 252 22-5 sz2, 44: 0U r4 
322.2 28, NPY VN § 7 Yz- Z8. 39. 251w- 
c⁄2$: xe ` 2x 2 ~2 2 2x22; <»3 ma1⁄2 

2. c>^>€ S2 men s Z5 = ` 22+A- 2 2-2 an. Z2 


N9 c27-Y22+ÿ/ KT CN s. 
296 





^⁄Z » 
&. =2 c2 _< 2 2x2 >=Á 245 2-2 sốc 
2< ` K7 ơi 2 .- 


sa. 22. na c Z2. TIẾN h 2 
2á S72 C72204 . nh S00 1000/701 22 
` à ` 27, . 777k sa, x7 Si 6n 
2# 2⁄¬ —.. 23. -2 “2= 2⁄42 
Kế: 2-2-2 297 2. 

Quế: 2. Z852⁄. Z2. 0n nền “~ên '.< 222212 “Z Tổ ở 
Z5 “_ £ 22.5: 2 S§ ÁP ; “0 2.2m, P10) 25-2A “ <z/2> “5 c3 /<v 5 
«2 C+⁄%. 2,2 9121: ca. 2£, 24⁄2. -⁄4⁄,⁄22-2 
⁄z ~-4--;; ⁄%› 22-2221 25. Z2 xa)2⁄t. 6a 
Sa: nh, cá? 4 “2-22 /% 2c 6x Ã sơ: .¬ˆ-42/ 
G0 v02 3-5 An 


28⁄2- 
- 222<2 2-7 22222 ¬ -- áo mm 
Z2. “e*, —~° 


` Z4 Z2 ki ¿ 2. + XŒ?z¬ +^ 2z. 4+ >. “+ 
2222) 7 ni s22 2⁄ 2-42 EˆÝ⁄⁄2xpq l4 
2⁄24, /Z<, 23-204: đò, 255% sec, 2g. /9.c02.. 

p2 22/25 ~ ^ T2 272.1 CS 24E n ⁄.á. ŒSién 1z 
c2 2 xế (K< đóa ⁄6 ¬Et:6 s6 


JN:NEC 7 T7 " 
6a, 5 27 “22, sa 

7277 - g2 ? S267 2 s<.2/944 bx -ES„/Ê guệ 
2⁄25 ' t2 2220 Z2 x« ` _.. 
ý/ố9n 2P Z⁄2Z25-ở (25+ cớ 2 g/21025: 
22a Zz Zc-—-2/ `... `... ì ¬ Tà 

“G đụng “Zo2„., 5 . 2> SE) ; đuẺ 24 C2<g 
2 2365 ⁄ 


2.2222/22. Z⁄42252 TỶ. 
c2: ⁄22« l2 -3...228r2.-48 .. 


24⁄2 4/2474 _ ồn ⁄2£ Z2 4x San ÝX..+..tĩ 


+42 


=... 2+2" ⁄ 2¬. S2: 027257 8NE học: 2212— / “0 2y 2e 6 cy v sa 
xa... _ n0 26 1260661254. s6 1 | 


2⁄2 
yà Kế x9 gã IV k cáo Mi .. cân <5 ác c/2 TC. P2 ta4 Z2 Ty A. VN 
et + ~ z .^<" 
: «$ &£ va^ Xem ~ 2> c—` k2 Tượt ¿c«s “4. 2t: n^o "`. - 


đà y2 - 4,422 120770101.. K4 2 RWC k7 
„I5, 248266 2C 2E mì 728 xe, P> BÀI XU vờ 
KSU XE: 2 5.20 2N, (x0//80/2602172 22 085 c©6e nền: ra” mh Ý An) 
J6 2416-02 ¡ L2K Pu “< ở c6. Cc+e< y:‹a^ <<. A “e.<<, g2 ~⁄/&£ 
c9 7> 30 AI s1 độn jp “SẺ 2< 
đề 6. vs ‹. tố m. y se PNG CN cự Z7 
xẻ“ “24 ⁄ x.vae .z n SA, ‹› /⁄4 'e« k c¬ni San -cl sa Z} 
V272: "”.. ch... 65:74 
2 13 => @ 72) 
cu Sa + son “2⁄2: _2Z đe v2 - 2% 2227 05 . 225 
(62, 2 b2 s2 s2vxen ~Ac có ÁN 6 27x.s— N_... ¬ ó2. (2 
v21 "1 =>” cá SEN Ơn. ^^ “` X 2x2 = s ng 26 
Tc. 2% TŠ Z2 Sợ _ 36/22/2 c—n LÊ —— và 
si Tông S2” (CC nề “.« 2À cổ ren S222 22 TT c7 ng bào 
ng s2 Nhi <48 N  N. .... 2/22 
my, -. x0 (4: 2/2 ở do, 2n Đá z2 085986 .11) 
ấn ca z2 #21 2z 
“2.22 nề đc s22 “<5 /£2 z4 ^^ ky,  ~2ng củ s⁄ 
Kx⁄2 v? 227 ^-72<n ciễ~ cà “2215 <4 2.5 sư, “ c 222 
tế, hộ . C„~ Z2 E2 4 zIE.,. 212.0/5Ssx: ... 2i HE, sấy mi “z HÁT 
Lý X22 2z âu S4. 22m 422 p2? -7a<⁄5 rễ ý E2 
“E2 -GIPY quỹ ; 2N ZS “22/12 se ma. 2x, z6 22%, 2 N5: .- 
Ha là: So ~ D9wX/22 ‹Ổ ¿ 1177220 0 0Ô 004.7 2a. 22= 7 
/£« Tà 228 ⁄zz 2 G5 n2 ïn 2 E0R.- 
Si vn. S2 aza, bđ nh Vợ 2 xrớ^,- c2 pt^n Z7 “SỐ 2Ñ 
“xu, 5, 292 „52486, cề „1 2 ^< “ƯA 1. . TT "` o ⁄4- +" Z2 ng 
The. 00I0107-~ 2274 <<" ` 27⁄2 s2, x3 
ậ. "2/2 25 24, - "-- cư"  Nx 2 -£/091⁄/22-3 
HP CÓ S /2%/(06n (Ca sÁxỞ ⁄ Z6 J1 25062 
“cá P1 _z⁄2 ` Z9; #23 <6 cu Ác c4 8 457 484gl0 
2z, s.ới 22,222 22 243 2/225, 27/2 cà, 
t4 À2 20s" =—.. 2229940092 sốpt8g 90-6 vỏ 
S242, 0285 225 40 46/2 c82221 s5, n6 y'Ềy „IẾn 
4 <ển pc 72m2: E" BỨ sài nó .... Vúhoyai 
na" am ¬ “7 ZCE s¬/ : 22s . 
257 


CAI 


š b, V“` 24 v0i 
ˆ.22 “- Z 4== -⁄2<- s.ốG . _. ii c6. +. 1s, m “6c. “.Ă 


pm œ._—— ^~ x: ¬ c<~ rổ -=.7‹ ~ TC S:‹ “ Tá ⁄2 F‹ệc _ 2c. 
ch ~(‹?-‹ ^+° Z2 225 s2 s42 thun - Sa bá J SN XIN .Ẻ 
L2. 4g dì 221.2) 22 “Z2: Sa c, ⁄4- đa : +2 (“` „(se -<.n 4 7. nh ^£ Z2 44, 


nêm Tu 0 006v 50 0n 
Z2 2-2122 %6 2y” „ N. „422 „dối Có c2 91g 2⁄42 
2⁄42 "(ấP cây 2. 22c, TẾ 22284 -e⁄ (25-2 ⁄⁄€ Ƒ -AỆP V2 ÁẾ cP 
12227 225 sz ~. đán 2522/2222 ,, 7925 s... E2 nà c4, 
Su Ấa-9/227 n6 mác “Â m&« my =5, s6 2548 VẾP 7 ý 7/2. 
^ „ác 5c 00. “4.4... ` uy E5” .. cà 
đÄ„+ «—, siỂ, <2 2 0GG0; xa SSe>z> 2> ng, TC đen n£: 'a= Z2 2n: 
zz .94Z/2, 2 s 10 v2.« 2 ⁄⁄£ PP TVẾ SN F72cï 24 ;2ŸP ly 7% 62 P.. 
X72 sô trụ ZZ22 lun 


, 2 TH 
T292 s, lv Số c2250/7=g AE ZIA — “a2 A2 ca sã Nế 


~.  =~= 


2. 25c 25 t2 ` 22 2n TS... =- 
C<-⁄4£ 26/722 P23 dể 27 2 ng, 2/2/2225 CNNG21”- th xẼ Z. 
.. sử 2 W. 2yÐP ru G22 -:Ñ Nó io:£ đán c^~ Tớ 57 <?2 5i 
ý Co 2... ^ 22A naz¬ , "0n A„ đơn E te .088223, 602 TS, SẼ. 
2-22. “z2 22% .22^. se 22 dào a4 „(\ Ta SE y/ xưng Z6 mặn 


HA 2/2 P ñuÁ “c by an c— “AI 2926 24g n1 26/2 


: 294/2 xá Z7 <2 Sai rao D sêi 2/1: 
2x2 “2 tưuAn “2 v6 755258" “ ^a An, dư. 
s” §-229172- 2*°ZA n3. <5 742 2; 22122222282: "in „2222 7 ác 227». 
TT... : S2 NI TU N79 tan cIÃ /27/2652/2//% 2-2 
Xa (T9. 1ể nuôi '⁄^ Si So p2tơ~ 01-222, 1e” , ca 22 .⁄z PP x65 ;21c5p5g¬/6  cệt 'A= 
JUÁ 2.212 „ J2 /É 2 Vớc dể 3225 051),6:22 Z> sứngb 2 ;. Fv kệ „5 c-€ đa c2 2 4⁄2 
Ác 22722 bội... NT sỊ 729112 


“47,2 23222 2 X5. 4z .uéxxX£ Z2 ẤP sò 


... +4 s2 xay À7? gu 2 lệ HIẾN Ý«1 1,48, /2//E, 203612- 622 
te Sssg 245-562 56/546 508e- 4 Za224,s⁄2 <2 
v49 --262NGE 37. Ác 6 ` 26220, c2 322222 

Sữa .‹ «5 2 2/75, ~Ê n2 Z“ 
vã 1... “em 07 9 Ê„. Z 


Kế A5 42, 01⁄⁄€ 4Á: 22 x5 nen 
“V20 0665 “ nh, KẾ nơ nề TẾ Ziph222121 2050 


E/32-2714290 08-22 233/2 s⁄2 S2 21027777 1/0 
H9 20 29022 sư 5 ““- <~ã2⁄ 2n 2220-0991 92 „mấy 
+. 2⁄2¬2/215 gà x172⁄v1) z2 + ⁄4 — 
ÿ .⁄4^Y, Si “a2 ch GỀ 2». “<= sz^~ - 272 ⁄2 2, 5% .ấx 
2“ 2. Đà (24 —. 2n 2. 2m /⁄+2 2 my>~ a~¬ << <4 
“ mãG _ 7 “ Tà ng: ⁄x 


Nhi 


3 «5 46⁄6<4xes se L.5- 20 h 


¿4 “ẻ ng dc Z,am “z4 2.2224 c2 `Š Nói (- 2< 
xà i2 CO... *⁄z= A2 ủ- Đng -5:---2Ð 1» C1 <9 TNNG đa d2 


Ca ca ng tu s 22 tê: a4 ¿S0 /Ä'e gu Cà»: xá, cáo, 


XS 4 TẾ 4m Ac đưa THš PP ham Ác r4, A 65 Z4“ VAV/2/2⁄/4 1T 254 c4 
M2 7> -TBN M22 2ABP Ífbwe#227= 
lân, 24 Z2“. 1⁄4 c2 ÔN G1... 77.1872 TT .< 
HẠT TU sa na: + 327, 3: 232 44/2, p2 
mm. iê 8 2 244648 d6, 16/20 v61 ,627, 22 ““ze 
g2” c2 
T097 Z2 
Tư E27 TS 2 J2 N77) vn “2 
M.: 29⁄4: FSiÊP 4:2 - 724 vất “xe, Z4 đÊ2 cự, cờ. 5 đa c2 x6 
1z 00-5: r7 “5564/06 c22 085 -62-463 / 0/2 2.“ . ci é` 
sản RE =2 TIẾP cơ 
S5 5-5 G5 5W0nmf0GlềN Z4“ a2 — 
2 sò ⁄2Q Z2 „<6 G175 ŠẺ3 1... k(L.4‹1. <4 
4222 ¿i22 04/20: "6x 2s. 2/7 My 5<) si” S726 0⁄22 A 
vị 0N Lm xe— 2/42/02 Z L2 22/6 --422- ,ê 
SX7 S5. 1/7 X6SY k6 7ƑYN. 
"+ s2. <<“ “a3, 7:2 ⁄ 4 .. 22/4 4:2 
am. .. 12 ^g #229: 22VUE 22, 
P6 ch i2/ 7. 2 207-2762 %3 c4 %e-2562 
Je “2É >> vể 228/22/4 23522 “%Xxr^ 4% 2E xỹ- .2AEhES 
0. d ⁄⁄. „2. ““ 2⁄2 Y2 MS<¿ >2722-XC, #222 ~?“ 
~⁄ 22 xế sẽ si z2, v2: s2 `. ` yà2/2/22287 
>è.~Z lý TÂM, 260 722..=- + s2” Z2 SG Tố: 
„Ha. 22/2 nay Z2“ Hi ma. -<` 
}a 6S 47 2 3E/= 1.2 “Z2? 27-2214: ve. D718 li Tóc, 
"ững Mã Ki 2-22 Xe li nuyn F TC sà : 
Áu 2 cACa« Nế 2-7 ⁄44 22-2 Ôy cậ- 2 2... c2. ý“. 
22 ¿AÀ<Á6a., c2 “15072 25 8A2, -2/2-- 26:22:22 25 
Ác 24) e7 F2 7208: JØ72/7 ý. „tkdnðS 0H << ⁄242< @ Z^¬ “ 
‹Ấ1.⁄ “<4. cá Z4, “+ c2£ ca£zz⁄⁄ c%< Nà tac, Z4 ý “6e 


(<< «cac c« #2 CA ¿ c4? 4 6< TOỢN Si nh vy/ z4 “ca ca 
HC ou2020791:00 1 cá 22c45, 28 ta 4/2262, 22/2; 
34.4742 ^“2£2< 799 “1⁄4 2222 
: (8.7110241646 c2/8/2/70,/426. C222» 2, 22 “4 
V2 -—XỐNG -;/327372407%~JWA, =“Ãx ?. SN. 
tàng ó3? 0m cac C<€ c.? Si =“.v.Ặ... 


lÃS, 


“b2” _Ằ. s1... lợn sˆ2-2 2 
vàn Uy C ⁄ “%-x.2 1: 2s. go ung <*c-2<42£ 2. TC 2078 


244i 6a ¬ 222 2: aza. MĐ sý3 T9 72-6 223 xe» — g 
2 292%. 2.- T2 SE ẤP : " 
Z6 c2 6 C42910) siết C1? J3 cv X— Ác 220 66m4 
Z2“ 2565 4050) “2. đo „2 mục 

"n2 ¬-K<C2- 5ó. uy 
NT” z2 "„. zn-/ế2., 4%” >a*~ xa ~ 
“mà xc sàn 
x suw/22?%.Xếm ma.(Á4y) ““«~. 24: - 


Z“ .. SẼ 
“.ẬY: x; A2: sen ga a2 2/212 aC, 2£ 2¬ —a 
57-5 Z2. P.0 xi: bu 2£: 214929---10 
ca c2. sa. CC 
+ 722 440 má1- c/C? Z“~ 26 472/25 - 
5⁄22» 2a „2 ghếc: z2 2 m2 222 = 
C2 kêu rể, #à <6 Z8 Ki. nạ 


y7 S-S /““ ZTï tr./y 2< 95 cai = 
.——. ÿ 46-cãP đi ““z⁄“% 4e. ^ (ae ⁄7-.56, — cpÁC 22m. 66A0 
cễ 045/201) 2x O€2- Ác 51 san? 2-2 4-22 ~ : 
D ; ;.n “%7 21⁄2, ZfỆnvZ¬ s20) «SGXeC, /%2n-27 “%2 
2 2¬; 6, 822702600ix01002228820-220021808000022730E24 
_2212 204 2(27.80/BSEE=25725i scZsiu 1a KC SmPsiƒ 
“X3 2% +3 fp Ẩam <(Ã1 2140, đÄp«C” ẤA+ant6 m2 6%, 
<2 XE JĐE “22s, 2t fec Ấm 2n “8, 


2-28 my đ© môn g2: Ú tài 2 Vọng d6) 7c 


“#5 x8 vn 2m. 2n k9. y 
62 .“c 219205: g5 ĐI ÉSy thue 
đ “2 22” s5 “20-2 e=sz- 
l2 86” ” đ^ A22¬ ệ 251 26 Zkpvẻ 22 2kn0 bai e2 2 
án 22 Z7 2ã Nó XIN 9 ~“-2~~< 
Z2 „z Ị NI x24 sa An n0 1Ÿ tk, ha “A2 — 
5 x⁄7-Š-Š-naaNg-anrip or XE, xung 
2 2 ^ 2 san: cố, e2 n2 27mg, ⁄2.ế-2z— 
=. /2c26£ 26 xa“ .a... 


“” ... ~^ 


L6 .. s - “ / 
;. x++ “^sz “~e - x K« 
ý t2 t4 ` to o-.ờ^ ~—_—..~.^ —=—. __ “ 20 HE .. —Ă?S: Z, bi -- 2 ườ 4 Z. .*-~ Si, - SẾC VỆ TS Xi: / 
4 =>» z2.” “ › + —— _— nấP Z^~- 2+ Si 2E ^>¬ Đến 
l = > ¬ 
Tang Bếp P.4 l0b xi XI) _—, ng 2—=“^-.— 3X crS 7H 2Xz. XrY: mẰ<*, "x2 ““% S vả - xơớ 
25 xà ~— 
\s> ..~ ` 
nà “^^ ^% bu # =! 7 ` ⁄ZZ> 
câu. ¬~ sn do. ˆ THẾ fE¬-gg VN — -”- +^— ” cuoi —_ T- ca. .“.^¬" ~<4. m2 _. “«~~ 
TH  ằ..-.... P -Ờ — Sẽ _~ 
.z.zïz¬ XGÖng so zn PÈ còn 1a c~— *+- _~. 2m«2" v. ““—— C—~ .ư~— Tây %>~x-~—~= 
` .—— - 
———“ 


“~ : TU đc 
2020-85 sẽ S «2a đc ch 


£ ID P2 Iet Vấp P3 TU": 
25 tt Quá (CĐ An VAT my Xà 
-~_Z 


hU 


⁄2 -“ ~ 
"= ⁄+2>^“ “+2 2 vn s. 2?1~.s 222-222 
ˆ^ Í N4 . Z2 ° 
—“ = 
“ ~--_— “~“ .~" .cˆ 2° “‹« >z— 222 2¬ -4“s{ —y F 6505 XI 
.> ⁄2 V TƯ IN co. Go gg 
c2 g2 ¬. “—: 'yêG, rrv— “2¬ Z7f1v=n +.Zy ÉA CS~ 7 
⁄ C5 T Ất: ——.. 2 
-.*` -, /, ..~” 
- 3z Tủ S88 F sài tyo: c¬ va sứ đc đa “iNN an 
^Ac ⁄2A 4 “ " > mm. < 


22 Tư n  « vo, hd sẽ 2S 
⁄. c<z “. /⁄^ 2n c5 50) lá n”7-2 H6 hào c<+. mm Zr 4“ 4*—— 


x^ /⁄2 2 
->z2 L5 Z2 2~~2n ““-:.Z- moi 2m “~< 2n S2 TA Giàn 


4 BẾP “ã mm» xa "".—= v4 “a< —⁄2 cv À<`<> 
-Z ° 
e P. % 


2862 z^ ¬ 
2322: œ<⁄ —-zZ 2 £xHÍ Rh lă “ mặn 4x đ> X2 ' Thun #10 —— s> 2302 
Lai S0 “2 -“ — k 
(2:2. 8g C~ -HH* 2 9 cCC một ĐA, X72 
2ÿ. 4 , má ư¬ pH E Áo “1< 2n--282c¿-A A2 “s... ⁄⁄2 


_—_ 


“Ai 7a prớ— “22 ⁄^ s8 ng Am ⁄⁄ “l*— 
đá Ta Môi ““»- 427 22654 22457 < S vế tế sẽ | 
xá +49 Gc2MES)/21-49 72--49ÿ tPtêng +Agvc— di /BP! 
bám “422 mi, /2222.—› 
22.4» 2 Lớn ÁP, >7 -7- ~6 y ý -95e-sx ”—^ 200 lếc ° "mm. nợ 
_— “ky “2£ 2% 3ý 5 22-222 So? 
H22 mi? +49 12026122) xen 1280/7255: 7... 
2225-2015 4 Ä..... .v 2 222202: c2 -722Z5Ẩ: 
“ TT công, 275 <4 ZIÁo 24 rể x4 211xøe bị #A=w2 nại 3 - 
2222x222 66- nh 
z6 “về Xi (690502 0nA. 2 ⁄Ằ, và 2 2a 42 biển: 
S452 SA cư 2A CN S2:2.vẤŸ`»% 21⁄2, § hới?22 
Đà 2 4£ 2S zZ^ sa Sa. ˆ key 2t 25 “4272/12 


My 07222 ^^nŠ ^~ 

w ˆ~` (+ 9 ^“Z“<.20x~x^“ 

/⁄. ` c2 >. 2—„ n4 cZ^ 221g Ea “12214, mex` xe d21sS An Ø 21-022 

206-5 x.Ãi Ý.?°wg 3s 915969) z Sơ . 22 A5 xÉ:- À A - 2⁄2. 

⁄<^ .. „42-42 4€ + 746580 ? 458. 0= Es95%4 2/2 292,2 r.a SÀ.* G7 ./2 
22 #44 Z2 nà, (2< <2 227v ca tế GIn an x“= SìY, ˆ2⁄~.2 

TS cự sự mộ 2528 2n x25 27 124/2. s22 „ h nen, CN đc + X- x22 
`4. (12.4 + 2-22 a2 ra 41223 


` t2 2< 2 Ay« 
SG ha cao “se 267212 s22, K22. 22x A655 xo Z5, 2c .Z^«- 


c“ 
. 


xế ` =' ~,. =Á< 
ớ- 2 9xx 5/4505 —¬ BE s5 ~—~ mẹ . ve. cà “an TẮG ‹3-< „<< -zZ Tư 
VỆt 25. các ⁄4-^ “ .x.. 2 Tp an T2. 0 -< -z ` “”Ÿ` 


2272 ^^ T7 2 La SẮ — 


-⁄ 24 ÿ 2 ZZ KHI se đc 2500 “, - Ác 5 1. 8CS _ “24 +. x2 e Ca Tỷ 3 z% Y.ö T~ . 
“ 


P4 “zZ¬ 02.2126 c„ 2E 2 X Ê x2 Nên 4 ~x 9-5 .e“ 2 sư ¿ 2` = Vnn 
. 225 hs. 2.~ 21 E Tu 1216) z4 82 ⁄~—= s..c T26 SH KP mon "..... - 


. ‹98: 


2 Xá. wm. . 2y 
Vi” 229% 21/4297 kA®Ê~ c0 (2 6á ấn 
/⁄ 22 s22 “.. 22~« ⁄2„ö2⁄ 72-SE 
“..- 7.222 Sế: x4“ PIN”, 
224 xuân 22/7 ...... ~. 2.72, j5 
27-Y3NG 6c. . 
- Mế t2 22. % `... 
226220 ~Z 22~= Ái m2 22M2)? 
x⁄2- c2. 22~‹ m0 s⁄2 


Advarte D. 2o. 

Âgnès J. 93. 

Ái Liên 58. 

Albi H. 42. 

Albier P. 92.' 

A Lịch Sơn VI 88. 

A Lịch Sơn VII 97. 

Alvares ]. 54 h 

Amaral A. 54. 

Amaral ŒG. 7 22 39 41 51. 53 54 
55s 56 6o 63 64 .65 si _Š7 
68 8z g2 gồ. 

André-Marie 2o. 

An Dương vương 110. 

Anh Tông Lí 112. 

Anh Tông Trần 114. 

An Rê Phú Yền W?. 

ÀArnedo }. 25. 

Ashley R. 2o. 

Âu' Cơ roa. 

ñzevedo E. 68 72. 


Tên những người 


nhắc đến trong sách 


Bạch Hồ 11I.. 

Barbosả A. 66 67 ö3. 

Barbosa Machado 66 67. 

Bartoli D. 22. | 

Bảy ông Đề "lình`34 36 37. 

Bệt.cô 57. ~ 

Bonifacy A. 29. 

Borgỳs O. 93 94 95 97 bà 100 
1OI: 194 107. 


-Borri .-1I 14 14 2O 2I 22 25 27 


Ö-'28 2g 20 38 79. 


_"Boxer C.R. 8a. 
| "Boym M. 94 96 97 103 104 105 
Bùi Nhuận 6o 61 64. 


Burnay ]. -8o. 
Buzomi F. 2o 22 27 31 37 28 39 
4ö 79 82. | 


_Cabral T. 72. 


Cadière L. 31 52. 


159 


Câi Trâm 75. 
Cầm Ben(o 10a. 
Cảm Đình 1o6. 
Cảnh Dị 1G. 
Cảnh Lịch 117. 
Cảnh “Thạc 111. 
Cảnh Thống 117. 
Cao Biền 111. 
Cao Chính Bằng 111. 
Cao Huy Gu 523. 
Cao Iông Lí 113. 


Cardim Á.F. 4o 41 52 53. 


Carvalho D. zo. 
Carvalho V. 2i. 
Chabrié R. 97. 
Chappoulie H. 8: 8a. 
Chézaud A. 78. 
Chico Thầy giảng 102. 
Chiêu ông Nghè 34 37. 
Chiêu Hoàng 114. 
chính Trị 118. 
Chrisanto o9 100 107. 
Cối bà 6a. _ 
Công Hãn 111, 

Công Thành 57 64. 
Croix A. 2q. 

Cruz Œ. 2o. 


Damaso Côi Trì oo 106. 


DariAa 99 1oo 107. 


LỊC!! SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Dias A. 2o. 

Dias M. 6a. 

Duệ Tông 115. 

Dũng Lễ công s6 61. 
Dũng chưởng s9. 
Dương Thái hậu 112. 


Duperray E. q7. 


Đắc Lộ 7 Q 11 13 14 15 1Ổ 32 
34 35 3Ö 29 4O AI 42 43 44 
45 47 4Ö 49 5o 51 53 6o 63 
6s 66 67 7o 72 76 77 78 79 
8o 8a 82 84 8s 86 8z 88 8g 


99 91 99. 
Đại G1. 
Đại Chính 117. 
Đa Mê ;g s8. 
Đăng 61 
Đăng Dong 116. 
Định 6a. 
_Đĩnh 61. 


Định Tiên Hoàng 112 113. 
Định Tuệ 13. 

Đoan 11. 

Đoan Khánh 117. 

Đô Giai 117. 

Đông Thành 6s. 

Đồng Thiên vương Phù 11o. 
Đỗ Quang Chính 18 72. 

Đỗ Thích 112. 

Đức 6a. 


TÊN NHỮNG NGƯỜI NHẮC TRONG SÁCH 


Đức Dong 115. 
Đức Long s5 62. 


Estève E. 2ý. 
Fernandes E. +32 79. 
Ferreyra E. 21 26 71. 
Fonseca L. 2o. 


Fontes A. 22 34 35 36 3Ö 51 52 
523 6o. 
Franco 53. 


Giang 6o. 

Giản Tu Công 114. 
Gia Thái 118. 

Gia “Lĩnh 117. 
Gottifredi A. 7. 
Govea R. 41. 


Hạ Đô đốc so 63. 
Hán ông Già 97. 
Hán Thương 115. 
Hertz S. 49. 

Hiến Tông Lê 117. 
Hiến Tông Trần 114. 
Hòa Đô đốc 59: 

Hòa Sẽi s8.. 

Hoàng Phúc 116. 
Hoàng Xuân Hãn 82 q9 (02. 
Hồng 63. 


155 


Hồng Ñinh 1o. 

Hồng Thuận 117. 

Hồ Tôn Tỉnh 115. 

Hồ Vương 115. 

Huề sa. 

Huệ Tông L¡ 113. 

Hưng 118. 

Hùng Vương IOQ I1IO III. 
Hương s59. 


Hương Quốc công 1I1ö. 


IÑ¡ Khu 2o. 
Innocens ^ 42 97. 


Jonaya 5. 73. 
Joseph người Nhật 23. 


Khang Hi g7. 

Khiêm Vương 117. 

Không Tử 55 121. 

Kiêm s8. 

Kiều Quận công 111. 

Kinh Dương Vương 1OỔ IIoO. 
Koffler A.X. Q97. 


Lạc Long Quân 1oổ 1oa. 
Lão Tử 44 47. 

Laures ]. 2o. 

Lễ sq 6o. 

Lê Hoàn 113. 


154 


Lê Minh VĨ 77. 
Lê Ngọc Trụ 1q. 
Lê Qui Ly 115. 
Leria J.M. 8o 81. 
Liêu 57. 

Liễu Thăng 116. 
Lí Nam Đế 111. 
Lồ 6s. 

Louvet L.E. 2o. 
Lubelli A. o2. 


Luls G. 23 25 2Ô 27 32 33 34 
28 39. 


Mạc Đăng Dung 117. 

Mạc Tính V 88. 

Mai Liên 58. 

Marla öà 36. 

Maria MỊ. de Sa. 25. 

Marint G.F. 1112 14 15 17 I8 7O 


71 72 74 Öo 93 94 95 99 1oo. 


1OI I1O2 1O3 IO5 IOÔ 1O7 108. 

Marques P. 22 27 39 45 51 53 6o 
63 6q. 

Mascarenhas Ñ. 21 32 39. 

Matos Ơ. 35 238. 

Mã Viện 111. 

Maybon C.B. 28, 

Mayorica ]. 41 6o. 

MỊ Chu 1oo 11o. 

Minh chưởng o5 o6 102. 


LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Minh Đức tua 117. : 
Minh Đức Vương Thái phi 36. 
Minh Khang 118. 

Minh lông Trắn 114. 

Montézon F. 26. 

Morelli F. 46, 


Motte Œ. 2o, 


Mục Liên 121. 


Nân 6s. 

Ngô Quảng 111. 

Ngô Sĩ Liên 111 113. 

Ngô Vương 111. 

Nguyễn Bặc 112. 

Nguyễn Chí Thiết 87. 

Nguyễn Hoàng 36 45. 

Nguyễn Hồng 2o. 

Nguyễn Khắc Xuyên 18 1o 86 87, 

Nguyễn Khoan 1II. 

Nguyễn Minh Triết 53. 

Nguyễn Phúc Kỳ'35. 

Nguyễn Phúc Lan 2o 32. 

Nguyễn Phúc Nguyên 34 35 37 
45- 


Nguyễn Quê 111. 


Nguyễn Siêu Lụy 111. 
Nguyễn Thủ 111. 
Nguyễn Thục 112. 
Nguyễn Văn Quang 53. 
Nhâm so. _ 


TÊN NHỮNG NGƯỜI NHẮC TRONG SÁCH 


Nhân Tông Lí 113. 
Nhân Tông Tran 114. 
Nhật Khánh 111. 
Nhơn 64. 

Nhuệ 61. 

N:ckel G. 37. 

NÑNiêm 103 104. 


Ñing Cheng-tze 94 97- 
Oliveira B. 923. 


Pachtler M. 4o. 

Palmeiro Á. 41 51 52 54. 

Phạm Đình Khiêm 326. 

Phạm Văn Sơn 52. 

Phê 6a. 

Philipphê tua 27. 

Phụ 6i. 

Phúc Chân 46 47. 

Phục Hi r1o8. 

Piccolomineus F. 7. 

Đina E. 22 23 27 34 35 36 37 38 
7o 32. 

Pinkerton 29. 


Poncet E. 103 194. 
Poncet L.A. 21. 


Quảng 57 64. 
Quang Báu 117. 
Quang Hòa 117. 


155 


Quang Hưng 1IỔ 119. 
Quang Thiệu 117. 
Quát Nguyên 120. 
Quế 6o. 

Quỳnh Chúa 56. 


Rangel F. 93 103 104 107. 

Reggio B. AI. 

Rhodes Á. 11 12 13 14 15 17 21 25 
31 32 35 42 4Ö 49 72 77 79 
8o 8i 82 83 8a 85 go. 

Rhodes B. 77. 

Rhodes F. 78. 

Rhodes Ga. 78. 

Rhodes Ge. 78. 

Rhodes H. 78. 

Rhodes J. 78. 

Rhodes L. 7. 

Rhodes R. 8o 8I 82. 

Rhodes S. 7ồ. 

Rictius M. 29. 

Riekhes M. 29. 

Rocha €. 93. 

Rodrigues ]. 2O. 

Roiz ]. 23 24 26 27 38 79. 

Rubino A. 71 ỞI. | 


Saccano M. 25 31 Ö2. 
Satto P. 23 51. 


Schutte J.E. 66. 
Sen 55. 


156 


Sommervogel C. 28 s53 66 67. 
Sơn Tinh 1og. 

Streit R. 2o. 

Sướng 6a. 


SusIius ]. 29. 


Taberd J.L. 26. 

Tần 103 104. 

Tấn Phát P. 86. 
Tavora F. 71. 

Tây bà s57. 

Teixeira E. 66 67. 
Thái Báu 116. 

Thái Tö Lê 116. 
Thái Tông Lê 116. 
Thái lông Lí 113. 
Thái Trinh 117. 
Thắng 6o 6a. 

Thanh Lãng 18 1o 9o. 
Thánh Tông Lí 113. 
Thánh Tông Trần 114. 
Thân Long 1o8. 
Thân Nông 1o8 12o., 
Thần Tông Lê ga. 
Thân Tông Lí 113. 
Thích Ca 44 57 114. 


Thiện B. 7 o3 g8 gQ 1oo 1OI 103 
1O4 1O7 I1OỔ IIO 112 12O 121, 


Thiên Khánh 1is. 
Thuận Thiên 116, 


Thường Quốc công 1ạ. 


LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGÙ 


Thụy 11a. 

Thủy Tỉnh 1oQ 115. 
Tiên Chúa 115 11. 
Tình bà 6o. 


Tissanier J. 11 12 12 14 7LỔI Q3 


94 1OO 103 1O4. 

Tô Định 111. 

Trà chưởng g6 1o2a. 

Trần Bá Tiên 111. 

Trần Cao 117. 

Trần Trọng Kim 111. 

Trì. 64. 

Trì lIrì Đô 117. 

Triệu Việt Vương 111. 

Triệu Vũ Hoàng Iro. 

Trịnh Khải số 6t. 

Trịnh Lệ s6. 

Trịnh Sản 117. 

Trịnh 'Tạc 46 s6 61 62 93 97 103 
104. 

Trịnh Tráng 3q 41 43 44 45 51 
52 53 55 57 62 64 78. 

Trịnh Tùng 43 4s s6 s8. 

Trịnh Vân 56. 

Trọng Thi 110 

Trùng Quang 116Ô. 

Trung Tông Lê 113. 

Trương 102. 

Trương Nhị 111. 

Trương Trắc 111, 


Túc Tông 114. 


TÊN NHỮNG NGƯỜI NHẮC TRONG SÁCH 


Tung Chúa s6. 
Tuyền 58. 


Ước Baiø VIII 6a. 


ValignanIi A. 22. 

Văn Chật 57. 

Văn Hán gồ. 

Văn Nguyện Go ti. 

Văn Nhất 75. 

Văn Tang +5. 

Văn Tín 1. 
1O3 IO4. 


92 92 9š 96 QÖ 102 


Văn Triên 75. 
Veuillot E. 26. 
Vinh Định 117. 


157 


Vĩnh Lạc 115. 

Vĩnh Lịch o6 97 194. 

Vĩnh Thọ g4. 

Vĩinh Tộ 43 55. 

VitelleschiL MI. 24 26 28 33 35 
37 Đa. 

Vó Ủj. 


Võ Long Fê ¡ö 52 g6. 


Wou San-kouei 97. 
Wustoff G. ổi. 


Xương Chức 111, 


Y Nhã Thán: ¬3. 
Y Nhã /hày giỏag 6š, 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


NHỮNG BẢN VĂN VIẾT TAY 
LƯU TRỮ TẠI CÁC VĂN KHÔ VÀ THƯ VIỆN 


BIBLIOTECA DA AJUDA 
(tại thủ đô Bồ Đào Nha ) 

Jesutas na Asia, Códice ‡o-V-3r, f. 21s-263v : Bản tường trình 
hàng nắm về giáo đoàn Đàng Ngoài, do L.m. Gaspar d“ Ama- 
rai viết tại Thăng Long ngày 31-12a-i632 bảng chữ Bồ Đào 
Nha. Tài liệu này do tu sĩ]. AIlvares chép lại nguyên bản tại 
Áo Môn ngày 8-12-1745. 


REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA DE MADRID 
( tạt thủ đô Tây Ban Nha ) 


J]esuitas, LegaJo 2T, Fasc. 6, f. 1oa-7o+zv : L.m. Đắc Lộ tường thuật 
bằng La văn những hoạt động truyền giáo của ông và của 
L.m. Pedro Marques ở Đàng Ngoài từ năm 1627. Viết tại Áo 
Môn khoảng tháng 5-1631. 


Jesuitas, Lega]0 2I bỉs, Fasc. rÓ, f. 31-37r: Tường thuật về các Thầy 
giảng Đàng Ngoài, do L.m. Gaspar d“ Amaral viết bằng chữ 
Bồ Đào Nha ngày 25-3-1637 tại Thăng Long. 


Jesuitas, Lega]Jo 2T bis, Fasc. r7, 228-23a4v : Thuật lại cuộc tử đạo 
của Thây giảng An Rê Phú Yên. Viết ở gần Thanh Chiêm 
(Đàng Trong) ngày 1-8-1644 bằng chữ Bồ Đào Nha do tác giả 
Đắc Lộ. 


16C LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Jesuias, Legajo 22, Farc. l, f. 2tcrv : L.m. Mlarim yêu cầu vua Bồ 
Đào Nha tra 2.ooo tiền ‹ cruzados , cho Học viện - Madre de 


Deus ›. Soạn bằng chữ Bỏ Đào Nha. 
JHƯ VIỆN THÀNH PHỐ LYON (Pháp) 

Manuscrits 813 (Fonds général), f. 1-23v : Tường thuật về hoạt động 
truyền giáo của Dòng Tên tại Trung Hoa, Đàng Ngoài, Đảng 
Trong và các xứ chung quanh. L.m. Joseph T¡ssanier soạn 
bảng Pháp văn tại Áo Môn ngày 3-11-1677. 


VIỆN BẢO TÀNG CALVET Ở AVICNON (Pháp) 
Manuscrits 0oÌ. 32.13, f. 36-asr: Chứng thư phê chuẩn của L.m. Đắc 
Lộ về gia san giữa Học viện Dòng Tên ở Avignon với mẹ ông 
là bà Francoise de Rafaélis. Tài liệu bằng Pháp văn làm tại 
La Mã ngày 11-6-1618. 
VĂN KHỔ TÍNH VAUCLUSE (Pháp) 
Registre de baptême de Ìa paroisse Satnte- Magdelene, Tóot-r63s, GG. 
3: Sôö rửa tội của xứ đạo « Sainte-Magdeleine› từ năm 1604- 
1635. Tài liệu bằng La văn, trong đó có ghi tên ngày sinh và 
rửa tội của các em Lm. Đắc Lộ. 
VĂN KHỐ TÌNH DÒNG TÊN BA LÊ 
(tại Chantilly, Pháp) 
Fonds Rybeyrète, số 2o : Thư của L..m. Aimé Chézaud bằng Pháp văn 
viết tại Isfahan, Pa Tư, ngày 11-11-166o, loan tin L.m. Đắc Lộ 


qua đời tại Isfahan ngày 5-11-166O. 
THƯ VIỆN VATICAN 


*onds Burberim, voÌ. 15Š (mss ortent.), Indici. e Cataloghi Vaticani : 
Bức thư của Chúa Trịnh Tráng bằng chữ Nho, khắc trên tấm 
bạc lá vào cuối năm 1627 gửi cho L.m. André Palmeiro. 


ARCHIVUM ROMANUM SOCIFTATIS IESU 
(tại la Mã — viết tắt ARSI) 
Fondo Ởesuitico, số 734: Đơn của Đắc Lộ viết bằng chữ Ý tại La Mã 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 


ngày 15-4-1614, xin Bề trên Ca Dòng Tên cho ông đi truyền 
giáo ở Đông Á. 


Fondo Gesuitico, số 735 : Đơn của Đắc Lộ viết bằng La văn tại La Mã 
ngày 15-5-1617, xin Bề trên Cả cho ông đi truyền giáo ở Nhật 
và Trung Hoa. 


]ap.— Sin. 10 rr, f.17a: Thư của L.m. Valentino de Carvalho viết 
bằng chữ Bồ Đào Nha tại Áo Môn gửi cho L.m. NÑuno Mas- 
carenhas ngày 9-2-1615. 


Jap.— Sỉin. 25, f. 13ov: Sö danh bộ Dòng Tên tỉnh phạt Bản bằng 
chữ Bồ Đào Nha năm 1623. 


Jạp.— Sin. 6S, f. 13rv: Thư của Đắc Lộ bảng chữ Bồ Đào Nha, viết 
tại Đàng Trong ngày 16-6-1625, gửi cho Ñ. Mascarenhas. 


Jap.— Sin. 68, f. 1srtv: “Thư của L.m. Emmanuel Fernandes bằng 
chữ Bồ Đào Nha viết tại Hội An ngày 2-7-1625 gửi cho Bề 
trên Cả Dòng Tên ở La Mã. 


Ƒap.— Sin. 68, f. 17r: Thư của L.m. Gabriel de Matos viết bằng 
chữ Bồ Đào Nha, tại Đàng Trong ngày 5-7-1625, gửi cho Bề 
.trên Cá Dòng Tên ở La ` Mã. 


Jap.— Sin. 68, {. 28-2aov: Thư của L.m. Buzomi viết bằng chữ Ÿ tại 
Đàng Trong ngày 13-7-1626, gửi cho Bề trên Cả Dòng Tên. 


Ƒap.— Sin. 6u, f. 95-t1aov : Đắc Lộ viết về cuộc hành trình mười năm 
của ông; soạn bằng La văn tại Macassar ngày 4-6-1647. 


Jap.— Sin. 7o, f. 26a: Thư của M. de Sạ. Maria viết tại Cửa Hàn 
ngày 2-8-16o8, bằng chữ Bồ Đào Nha, gửi cho J.—AÁ. Arnedo. 


Ƒap.— Sin. 71, f. 23-27r: Bản tường trình hàng nắm về giáo đoàn 
Đàng Trong, viết bằng La văn tại Áo Môn ngày 12-12-1621 do 
L.m. Gaspar Luis. 


Jap.— Sin. 7r, f. s6-7ir: Bản tường trình hàng năm về giáo đoàn 
Đàng Trong, do Gaspar Luis soạn bằng La- văn tại Nước Mặn 
ngày 1-1-1626, 


169 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Jap.— Sin. 72, f. 2-16v: Ban tường trình hàng năm về giáo đoàn 
Đàng Trong do L.m. João Roiz viết bằng chữ Bồ Đào Nha tại 
Áo Môn ngày 2o-II-162I. 


Jap.— Sin. 72, f. 6o-86r: Bản tường trình hàng năm về giáo đoàn 
Đàng Trong, do L.m. Antonio de Fontes viết bằng chữ Bö Đảo 
Nha tại Hội An ngày 1-1-1626. 


Jap.-Sin. ổo, f. 1s-16v: Thư của Đắc Lộ viết bằng chữ Bồ Đào 
Nha, tại Áo Môn ngày 16-1-1631, trình bầy với ÑN. Mascare- 
nhas về việc truyền giáo của ông và P. Marques œ Đàng 
Ngoài. 

Ƒap.-.Sin. 6o, f. 35-23ÐV : 31 1..m. Dòng Tên xác nhận mô thức rửa 
tội bằng tiếng Việt Nam trong một cuộc họp tại Ảo Môn năm 
1645. Tài liệu bằng chữ Bồ Đào Nha và La tỉnh. 


Ƒap.-.Sin.8o, f. g6-8ov : Vấn đề mô thức rửa tội bằng tiếng Việt. Tài 
liệu bằng La ngữ, có lẽ tác giả là L.m. Marini ; soạn vào năm 
1648. 


Jap.-Sin. 8o, f. 88-8ov : Thư của L.rm. Marini viết bằng chữ Bồ 
Đào Nha tại Thắng Long ngày 12-5-1655 vẻ vấn đề mô thức 
rửa tội bằng tiếng Việt Nam, gửi cho L.m. F. de Tavora. 


Ƒap.-Sin. 9r, f. 2a6rv : Thư của Thầy giảng Bento Thiện viết bằng 
chữ quốc ngữ, tại Thăng Long ngày 2s5-1o-I6so, gửi cho L.m. 
Marini ở La Mã. 

Jap.- Sin. 8r, f. 247rv: Thư của Thầy giảng Igesico Văn Tín viết 


bằng chữ quốc ngữ, tại Đàng Ñgoài ngày 12-9-1650, gửi cho 
L.m. Marini tại La Mã. 


Jap.-Sin. 9r, f, 2a8-2sov : Tập «Lịch sử nước Annam› do Thầy giảng 
Bento Thiện viết bằng chữ quốc ngữ, tại Thăng Long vào 
khoảng đầu năm 165o, gửi cho L.m, Marini ở La Mã. 


Jap.-Sin. 83 et 8¿, f. 1-6a2v : Bản thảo cuốn sách «‹Tunchinensis His- 
toriae libri duo» đo do Đắc Lộ soạn tại Áo Môn vào nắm 
. 1636. Viết bằng La vắn. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 165 


Jap.-Sin. 8s, f. 125-1yár : Bản tường trình hàng nắm về giáo đoàn 
Đàng Ngoài bằng chữ Bồ Đào Nha, do L.m. Gaspar d'Amaral 
viết tại Thăng Long ngày 31-12-1632. 


SÁCH BÁO THAM KHẢO 


BARTOLI Daniello, Dell Historia đella Compagnia đi Giesu, La Cỉna 
Terza Parte, Dell Asia, đescritta đai P. Danitello della medesima 
Compagria, Roma,1663, in-fol. 


BORRI Christoforo, Relatione đella nuoua Missone dell, PP. della 
Compagnta dị .lesU, aÌ regno della Cocincina, scritta dai Padre 
Christoforo Borri Milanese della medestma Compagma, Che ƒù 
tno de primi ch*entrorono in detto Regno, alld Santita dị N. Sử. 
Vrbano PP. Ottauo, Roma, 1631, 1n-120. 


BORRI Christofle, Relaton de la nouuelle Misson des Peres de la 
Cọmpagnie de Iesus qu royaUme de la Cochinchine. Traduite de 
I'Italien du Père Christofle Borri Milanois, qui ƒut 9n des premiers 
qui entrerent en ce Royaume. Par le Pere Antorine de la Croix, de 
la mesme Compagnte, LilÌe, 1631, 1n-12o. 

(Viết tắt : BORRI, Relation de la nouvwele misston) 


BOXER Charles Ralph, The Portuguese Padroado in East Asia and the 
problem oƒ the Chinese Rites (1576-1773), Macao, 1948, in-ao, 


BƯRNAY J., Notes chronologiques sur les missions jésuites du Siam qu 
XƯIle siècle, trong Archiuum Historicum Soctetatis Ƒesu, Năm 
thứ XXI, tháng 1-6 năm 1953, tr. I1Ö4-1Ö5, 1QQ. 


CADIÈRE Léopold, ne lettre du roi de Tonkin au pape, trong Bulle- 
tin de la Commission archéologigque de Ì'Indochine, 1gla, PÌ. 
"VŨ và tr. 1o9-21o. 

CARDIM A.— F. et BARRETO F., Relaton de ce quL s*'est pas 
depuis qUuelques années, jusques à l!“An rốaa. au Japon, à la Co- 
chinchine, au Malabar, en I'Isile de Coilan, et ẹn pÌusieurs qutre§ 
Isies et Royaumes dẹ l“Orient, Paris, 1646, 1n-129. 


Do Lahier dịch từ chữ Bề Đào Nha và Ý sang Pháp vắn. 


164 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


CHABRIÉ Robert, Miichel Boym, jésulte polonais, et la [in des Ming en 
Chine (16.0-1962), Paris, 1933, 1n-8o, 


ĐỖ QUANG CHÍNH, La mission au Việt Nam 1624-7630 et T640- 
19.15 d“Alexandre de RHODES, s.J., auignonnais. Luận án, đánh 
máy, trình tại Ecole des Hautes Etudes — Sorbonne, Paris, 


1969, 443 tr. 


ĐỖ QUANG CHÍNH, Trình độ chữ Quốc ngữ mới của Linh- Mục 
Đắc-Lộ, từ năm 16253 đến 16.1, trong báo Phương Đông số 1: 
tháng giêng 1972, tr. 15-21. 


DUPERRAY Édouard, Ambassadeurs de Dieu à la Chữne, Paris, 1956, 
1n- 8o. 

FEERREYRA Emmanuel, NWoticias summarias đas persegutcõðes da Mlissam 
de Cochinchina, principiada, et continuada pelos Padres da Com- 
panhia de Jesu, Lisboa, 1700, 1n-fo]. 


HOÀNG XUÂN HÃN, Một vài uăn-kiện bằng quốc-âm tàng-trữ ở 
Ẩu-châu, báo Đại- Học, số 1o, tháng 7-1g5Q, tr. 1O8-11Q. 


LAURES Johannes, Kirishitan Bunko, a Manual o‡ Books and Docu- 
ments on the Early Christian Mĩissons in Japan, Tokyo, 1940, 
11.4. 

LÊ NGỌC TRỤ, Chữ quốc-ngữ từ thế-kỷ XƯII đến cuối thế-kỷ XIX, 
trong Việt- Nam Khảo-cö tập-san, số 2, Saigon, 1QỐI, tr. 113- 
126. 


LOUVET Louis-Eugène, Ủa Cochinchine religieuse, T.I, Paris, 1885, 


in-89, 


MARINI Gio Filippo de, Delle Mĩissioni De“ Padri della Compagnia dị 
Giesu, Nella Prouincia deÙL Giappone, e particolarmente di quella 
di Tumkino. Libri Crngue, Roma, 1663, 1n-A49. 
(Viết tắt: MARINI, Delle Mission:). 


MARINI Jean-Philippe de, Relation novwelle et curteUse des Royaymes 
de Tvnquin et de Lao. Contenant vne descrription exacte de leur 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 165 


Orrgine, Grandeur, Estendue, đe leurs Richesses, et de leurs Forces. 
Tradutte de l'Italien du P. Mariny Romain. Par L.P.L.CC., Paris, 
1666, In-40, 


MONTEZON Fortuné de, et ESTEVE Edouard, Ứoyages et trauaux 
đes rnisstonnaires de la Compagnte de Ƒésus. Mission de la Cochinchine 
et du Tonkin, Paris, 1858, in-6o. 


NGÔ SĨ LIÊN, Đại Việt Sử ký toàn thư, Tập I, II, III, IV, Cao Huy 
Giu phiên dịch, Đào Duy Anh hiệu đính, chú giải và khảo 
chứng, Hà Nội, 1967, 1o68, in-89, 


NGUYỄN KHẮC XUYÊN, Chung quanh vấn-đš thành-lập chữ quốc- 
ngữ. Chữ quốc-ngữ uào năm 16.15, trong Văn-hóa nguyệt-san, số 
48, tháng 1-2 năm 196O, tr. 1-14. 


NGUYÊN KHẮC XUYÊN, Giáo-sĩ A-lịch-sơn Đắc-lộ với chữ quốc- 
ngữ, trong Việ(-Nam khảo-cồ tập-san, số 2, Saigon, 1o61, tr, 
75-10”. 


NGUYÊN KHẮC XUYÊN, !'Giáo-sĩ Đắc-Lộ với công-việc xuất-bản, 
trong Việt- Nam khảo-cồ tập-san, số 2, Saigon, 1o6I, tr. 183-196. 


PHẠM ĐÌNH KHIẾM, Người chứng thứ nhất. Lịch sử tôn giáo, chính 
trị miền Nam đầu thế kỷ XVII, Saigon, 19so, in-8°. 


PONCETT L.A., L°un des premters annamites, sinon le premier, conuerti 
au catholcisme, trong Bulletn des Amis du Vieux Hué, thẳng 1-3 
nắm 1Q41, tr. Ö5-QI. 


Relation des Mĩissions des EUesques Francois a0x Royaumes de Stam, de Ìa 
Cochinchine, de Camboye et du Tonkin, etc., điuisée en quatre par- 
ties, Paris, 1674, 1n-89, 


RHODES Alexandre de, Dictionarivm annamiticum, Ìusitanvm, et latL- 
num, ope Sacrae Congregattonis de Propaganda Fide tn lucem editum 
ab Alexandro de Rhodes è Societate lesu, eJusdemque Sacrae Congre- 
gationis IMissionaric Apostolico, Roma, 1651, in-4o. 


166 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


RHODES Alexandre de, Cathechisrnus pro 11s, qui 0olunt suscipere Bap. 
tismnum, 1n Octo đies diuisus. Phép giảng tám ngà) cho kẻ muấn 
chỉụ phép rứa tọi, ma beào đạo thánh đức Chúa biời. Ope Sdcrae 
Congregationis de Propaganda Fide tn lucem editus. Ab Alexandro 
de Rhodes è Soctetate lesu, eJusdemque Sacrae Congregattomis Mi- 
sionario Apostolico, Roma, 1651, 1n-4°. 


RHODES Alexandre de, DiUers Uoyages et rmissons du P. Alexandre 
de Rhodes en la Chỉine, et qutres Royaumes de Ì“Orient. Auec son 
retour en Europe par la Perse et “Armenie. Le toUt ditisé en 
trois parties, Paris, 1653, Iin-49. Có ban đô Việt Nam kích 


thước 3o x 42 cm. 


RHODES AIexandre de, Histoire du royaume de Tunqgvin, et des grandš 
progrez que la predication de l“Euangile y a ƒqlts en Ìa conuerSton 
des Infidelles. Depuis l“Année 71627. jusques à l“Année 1646. 
Composée en latin par le R.P. Alexandre de Rhodes, de la Compa- 
gnie de Jesus. Et tradutte en ƒ{raneois par le R.P. Henry Ahi, 
đe la rnesme Compagnie, Lyon, 1651, in-ä4o. Có ban đồ Việt 
Nam 12,5 x I cm. 


RHODES Alexandre de, Relazione De'ƒelici successi della Santa Fede 
Đredicata da Padri della Compagnia dị Giesu neÌ regno di Tn- 
chino, alla Santita di N.S.DP. Innocenzio decữno. DỊ Alessandro 
de Rhodes auignonese, Roma, 165o, in-á4o. Bản đồ Việt Nam 
12,5 x I8 cm, 


RHODES Alexandre de, Sommaire des diU0ers 0oydges, te mmisSI0HS 
apostoliques, du R.P. Alexandre de Rhodes, de la Compagnie de 
jJesus, à la Chữne, et autres Royaumes de l“Orient, auec son retour 
đe la Chine à Rome. Depuis Ì'Année 1618, Jjusques à l“année 1653, 
Paris, 1653, 1n-129, 


RHOÔÔDES Alexandre de, TĐnchinensis Historiae libri duo, qUorvm 
altero status temporalis hujus Regni, altero mirabdles e0angelicae 
praedicattonis progressus reƒeruntur. Coept ae per Patres Soctetatts 
Jesu, ab Anno 1627. ad Annum r646. Authore P. Alexandro de 
Rhodes, Auenionensi, ejusdem Societatis Presbytero ; Eorum quae 


[ÀI LIỆU THAM KHAO 16? 


híc narrantur t{este oculato, Lyon, 1652, in-4o. Bàn đồ Việt 
Ñam 12,5 x I8 cm. 


SACCANO Metelle, Relation des progrez de la Foy aw Royavme de Ìa 
Cochinchine és années 1646. et 16447. Envoiée qu R.P. General de 
la Compagnie de JesUs, Paris, 1653, 1n-129. 


SCHUTTE Joseph-Francois, Ei « Archiuo del Japón ›, Vicisitudes đeÌ 
Archivo jJesuitico deÌl Extremo Oriente y descripción đeL Fondo 
existente en la Real Academia de la Historia de Madrid, Madrid 
1964, 1n-89, 


THANH LÃNG, Những chặng đường của chữ uiết Quốc-ngữ, báo Đại- 
Học, Năm thứ IV, số 1, tháng 2-1g6I, tr. 6-36. 


THANH LÃNG, Bảng lược đồ Văn học Việt Nam, Quyền thượng, Sai- 
gon, 1967, in-89, 


TISSANIER jJoseph,, Relation du 0oyage du P. JƑoseph Tìissanier de Ìa 
Compagnie de Ƒesus, Depuis la France, jusqu' aqu Royaume de Tun- 
qumn. Auec ce qui s°est passẻ de pÌus memorable dans cette Misston, 
durant les années 1658. r6so. et 166o, Paris, 1663, 1n-12o. 


VACHET Bénigne, Relation đes missions et des 0oyages đes Ééuesques 0icai- 
res apostoliques, et de leurs ecclésiastques és Années T672. 1673. 
167.4. et 1675, Paris, 168o, 1n-8o, 


Vocabulario da Lingoa de Ƒapam com adeclaracao em Portugues ƒeito por 
alguns Padres, e Irmaõs da Companhia đe Jesu. Em Ñangasaqul, 
no Collegio de Japam da Companhia de Jesu, 1603, in-4o. 


VÕ LONG TẾ, Lịch-sử Văn-học Công- giáo Việt-nam, cuốn 7, Sàtgòn, 
1965, in-8o, 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 


Lời tựa 


1. Nhận xét của một số người Tây phương về 
tiếng Việt. 
THANH TIẾNG VIỆT 
NGỮ PHÁP TIỂNG VIẸT 


À. Sơ lược giai đoạn thành hình chữ quốc ngữ 
(1690-1648). 


GIAI ĐOẠN MỘT : 162o?1626 
Tài liệu viết tay năm 1621 của João Roiz 
Tài liệu viết tay năm 162i của Gaspar Luis 
Tài liệu năm 1621 của Cristoforo Borri 
Tài liệu viết tay năm 1625 của Đắc Lộ 
Tài liệu viết tay nắm 1626 của Gaspar. Luis 
- Tài liệu viết tay năm 1626 của Antonio de Fontes 


Tài liệu viết tay năm 1626 của Francesco Buzomi 
GIAI ĐOẠN HAI: :t631-16a8 


Tài liệu viết tay của Đắc Lộ từ 1621-1647 
Thư của Đắc Lộ viết tháng 1-1631 


1I 


17 


11 


2O 
24 
26 
27 
32 
32 
34 
37 


29 


29 
29 


170 

Tài liệu của Đặc Lộ viết vào tháng 5-1631 
Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1636 
Tài liệu của Đặc Lộ viết nắm 1644 
Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1647 

Tài liệu viết tay của Øaspar d'Amaral : 1632, 1637 
Tài liệu của Gaspar d°Amaral viết nắm 1632 
Tài liệu của Gaspar d°Amaral viết nắm 1637 

Tài liệu viết tay năm 1645 và 1648 
Tài liệu viết tay năm 1645 


Tài liệu viết tay năm 1648 


j. Linh mục Đác Lộ soạn thảo và cho xuất bản hai 
sách chữ quốc ngữ đầu tiên năm 1651 


ĐẮC LỘ HỌC TIẾNG VIỆT 
ĐẮC LỘ CHO XUẤT BẢN HAI SÁCH QUỐC NGỮ 


Thời gian soạn thảo, hình thức và nội dung 
Cuốn Dictionarium 
Cuốn Cathechismus 


Công cuộc xuất bản 


4. Tài liệu viết tay năm 1659 của hai ngư ời 
Việt Nam. 
TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 16so CỦA IGESICO VĂN 
TÍN 
TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM t6so CỦA BENTO THIỆN 
TẬP ‹LỊCH SỬ NƯỚC ANNAM›» VIẾT TAY NĂM 16so 
CỦA BENTO THIỆN 


Lời kết 


LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


áo 
A1 
47 
48 
51 
54 
63 
68 
68 


72 


77 


79 
82 


82 
ö4 
86 
87 


Q1 


117 


1O7 


130 


MỤC LỤC 


NGUYÊN BẢN TÀI LIỆU VIẾT TAY 


T.— 


JI— 


III— 


ITV— 


V= 


Một trang trong bản thảo cuốn « Tunchinensrs 
Historiae libri duo» do Đặc Lộ viết năm 1636 
Trang đầu bản tường trình của Gaspar d“Amaral 
viết tại Thắng Long ngày 31-12-1632 

Nguyên bản bức thư của Igesico Văn Tín viết 
ngày 12-g-165o gửi cho L.m. Marini 

Nguyên bản bức thư. của Bento Thiện viết ngày 
25-10-1659 gửi L.m. Marim 


Nguyên bản tập «Lịch sử nước Annam»w do 


Bento Thiện viết nắm 165g 


Tên những người được nhắc đến trong sách 


Tài liệu tham khảo 


Mục lục 





Cum debitis licentiis 


134 


1235 


137 


1239 
151 
159 


1Q 


Cang một Lác quả 





DÃ XUẤI BẢN 


— NGƯỜI THỜI ĐẠI. Loại sách danh nhân. Hữt. 

— CHÁNH TRỊ NHẬT BẢN. Laại sách khảo cứu lịch sử 
chánh trị Nhật Bản từ TT Hct. 

— SỬ ĐỊA ĐỆ NHẤT (Lớp i2). Tái bản sáu lần. Hết. 

— SỬ ĐỊA ĐỆ NHỊ (Lớp 1). Tái bản hai lần. Hất. 

— VIỆT SỬ ĐỆ NHỊ (Lớp 1). Hết. 

— VIỆT SỬ ĐỆ NGŨ (Lớp 8). Hữt. 

— VIỆT SỬ ĐỆ LỤC (Lớp 7). Hết. 

— VIỆT SỬ ĐỆ THẤT (Lớp 6). Hữi. 


SẼ XUẤT BẢN 
— LA MISSION AU VIỆT NAM 1624-1630 et 1640-1645 
D.ALEXANDRE DE RHODES. ˆ 
— LỊCH SỬ ĐÀNG NGOÀI Thế kỷ thứ XVH. 
— DÒNG TÊN Ở VIỆT NAM. 


